Tỉnh Vêu Lâm Tế Ngữ Lục 
Bình (átủng 
HT.Nhất Hạnh 

---OÔO--- 
hip-//thuvienhoasen.0rg 


Mục Lục 

Tỉnh Yếu Lâm Tế Lục 
Tinh Yêu Lâm Tê Lục Bình Giảng 
Trần Châu Lâm Tê Tuệ Chiếu Thiên 
Sư Ngữ Lục 

[ - Dạy Chúng 

II- Đối Trị Căn Cơ 

IH - Du Hành 


---O0O--- 


Tỉnh Yếu Lâm Tế Lục 


Nhất Hạnh Viết 


Trong Lâm TẾ Lục, Tổ có nói răng 
mục đích của Tổ là đánh phá, trị bệnh 
và cởi trói. Như vậy thì mục đích của 
Tổ không phải là đưa ra những tư 
tưởng uyên ảo đề chúng ta học hỏi, 
đàm luận vả mặc kẹt vào đây. Vì vậy 
nêu ta học Lâm Tế Lục với mục đích 
tìm câu những tư tưởng uyên áo để 
đàm luận và đề mắc kẹt vào chúng là ta 
đã đi ngược với ý của Tổ. Những giáo 
lý và những phương tiện thi thiết của 
người xưa (người xưa ở đây là Bụt và 
Tổ) sẽ trở thành những cái bẫy sập 
ø1lam hãm ta, vi vậy ta hãy cân thận, 
hãy nhớ tất cả những thi thiết ấy, dù là 


3 


tam thân, thập địa, thê giới hoa tạng 
hay Tịnh ĐỘ..., trước hết đêu là những 
giả danh (Tổ gọi là danh từ suông, văn 
cú, chữ nghĩa). Nêu ta mặc kẹt vào 
những thi thiết ây, cho chúng là những 
thực tại khách quan có mặt ngoài ta, là 
ta đã bị sa vào bẫy sập. 


Ta không nên đi tìm câu Bụt, Tổ, Bô 
Tát, tam thân, thập địa, thê ØIớI hoa 
tạng, lâu các của Di Lặc ngoài ta. Ta 
phải chấm dứt mọi tìm câu. Phải ngưng 
sự tìm câu ngay và hãy trở vê bản thân 
trong giây phút hiện tại. Bản thân trong 
giây phút hiện tại chứa đựng tật cả 
những øì ta muôn tìm câu: pháp thân, 
bát nhã, giải thoát, Bụt, Tổ và các cõi 
nước trang nghiêm. Bản thân ở đây 
không hắn là năm uân, vì năm uẫn vô 


4 


thường có đó không đó. Nhưng bản 
thân cũng không phải là một cái gì có 
thể nhận thức ngoài nắm uấn, bởi vì 
nhờ có năm uân nương nhau mà ta 
nhận diện được bản thân ây vôn là con 
người thật của chính ta. Con người thật 
ây là chân tâm sảng chói có diệu dụng 
nhận diện và tiệp xúc với mọi mâu 
nhiệm của sự sông: Tổ gọi đó là cái 
tinh minh sáng rỡ biểu hiện thành sáu 
đạo thân quang: khả năng thây, nghe, 
ngỬi, nếm, xúc chạm và tư duy. Năm 
uân là vỗ thường nhưng bản tâm biểu 
hiện nhờ năm uân là con người thật của 
ta thì không sinh, không diệt, không có, 
không không, vượt thoát mọi khái 
niệm. Đó là con người thật không có vị 
trí (nghĩa là không thể được đông nhât 


5 


với một uẫn trong năm uân hoặc cả 
năm uẩn). Con người thật đó là Bụt. 
Bụt không phải là một thực thể có 
ngoài con người thật đó. Bụt và chúng 
sinh không phải là hai thực thể riêng 
biệt (Phật sinh vô nhị). Nếu không thây 
được điêu này, nếu không có đức tin 

vững chãi nơi sự thật nảy, thì không 
bao giờ châm dứt được sự tìm câu, 
phóng thê, vẫn không dừng lại được để 
làm một con người vô sự, vẫn còn có 
khuynh hướng chán phảm yêu thánh, 
vẫn chưa có được hạnh phúc và an vui 
thật sự. 


Người nào có khả năng vận dụng được 
cái tâm sáng chói và sáu đạo thân 
quang kia thì có thê ngay tại đây trong 
giờ phút này tiếp xúc được với thế giới 


6 


hoa tạng, với tam thân, với hăng sa Bụt 
và Bồ tát, có thể ứng thân hiện vật, độ 
đời, giúp người, và thấy răng tất cả 
những cảnh giới này cũng đêu là những 
hình ảnh phản chiếu (quang ảnh) của 
cái tâm sáng chói và mâu nhiệm kia. 
Mẫu người lý tưởng trong đạo Bụt 
nguyên thỉ là vị La hán, mẫu người lý 
tưởng trong đạo Bụt đại thừa là vị Bồ 
tát, còn mẫu người lý tưởng trong thiên 
Lâm Tê là con người vô sự. Con người 
vô sự là con người không chạy theo 
năm bắt bất cứ một cái gì nữa cả, dù đó 
là Bụt, là Tô, là Niết bàn, là tam thân, 
là Tịnh Độ. Con người vô sự là con 
người đã dừng lại, không còn dính mắc 
vào một lý thuyết, một giáo pháp, một 
đường lỗi nào nữa hết. Con người vô 


7 


sự có tự do, có khả năng sông hạnh 
phúc ngay trong giờ phút hiện tại, 
không bị bất cứ một cái gì có thể kéo 
đi, kế cả lý tưởng độ sinh, cứu đời. Bởi 
vì lý tưởng độ sinh cứu đời cũng có thể 
bắt mình chạy đi tìm câu, bỏ mất giây 
phút hiện tại, bỏ mất cái tâm sảng chói 
và sáu đạo thân quang đang có mặt, 
vốn là nguôn gộc của tất cả chư Bụt và 
các Phật độ. 


Bụt không phải là đôi tượng tìm câu 
của ta, đừng lây Bụt làm mục tiêu lý 
tưởng của mình, đừng cho Bụt là một 
thực thê tôn tại ngoài ta. Hình ảnh của 
ta xây dựng trong đâu vê Bụt không 
phải là Bụt. Bụt ây có sinh, có trú, có 
hoại, có diệt, Bụt ây không đảng là 
hình ảnh lý tưởng mà ta chạy theo. Bụt 


8 


Ấy là một bóng Ma, gọi là Ma Bụt, có 
thể hớp hôn ta, vì vậy gặp Ma Bụt ta 
phải chém đâu liên, gặp Ma Tổ cũng 
vậy, ta cũng phải chém đâu. Ta phải 
chém đầu tất cả các loài Ma, bởi vì tất 
cả những tạo dựng của trí óc, tÂt cả 
những thi thiết của cô nhân chỉ có giá 
trị của thuốc hay trị bệnh, nêu ta xem 
những cái đó là những thực tại có thật 
biệt lập ngoài ta, không phải là những 
phương tiện chữa trỊ các căn bệnh sĩ 
mê, tham ái, sân hận và tìm câu của ta 
thi chúng trở thành chướng ngại, trở 
thành bây sập, vÏ vậy ta phải chặt đâu 
chúng mỗi khi chúng xuất hiện. 


Con người thật, con người vô sự không 
bao giờ bị cảnh vật lôi kéo, vì vậy luôn 
luôn giữ được tự do. Cảnh giới Ma 


9 


không lôi kéo ta được đã đành, cảnh 
ø1ới Bụt cũng không lôi kéo ta được. 
Tại vì ta đã thấy răng Ma và Bụt tương 
tức, Ma và Bụt bất nhị, đó là bệnh và 
thuốc có mặt một lần để trị nhau, để 
nương nhau. Con người vô sự vì thê 
thây Ma cũng mỉm cười và thấy Bụt 
cũng mỉm cười. Con người vô sự có 
thê đánh dẹp được cả Ma và cả Bụt. 


Tổ khuyên mọi người đừng ỷ lại vào kẻ 
khác, dù họ tự gọi là Bụt, là Tô, là đại 
thiên sư, là thánh tăng, đừng đi tìm 
kiến giải nơi từ chương, nơi kinh điền, 
nơi văn cú, đừng kẹt vào các danh từ, 
đừng hy vọng tìm giải thoát và trí tuệ 
nơi sự học hỏi và nghiên tâm kinh điển. 
Tìm giải thoát và giác ngộ nơi sự 
nghiên tâm kinh điển cũng như hy 


10 


vọng tìm được những giọt nước mát 
trong một bộ xương khô. Giáo điền chỉ 
là những bộ xương khô. Phải trở về 
giây phút hiện tại, vận dụng cái tâm 
sáng chói đang có mặt ngay tại đây thì 
mới có thể tiếp xúc được với giải thoát 
và giác ngộ, tiếp xúc được với Bụt và 
Tổ đang là những thực thể sông động 
nơi ø1Iây phút này. 

Người tu đạo không cân phải dụng 
công mệt nhọc. Đừng đày đọa thân thê 
và tâm trí băng cách chạy ởi tim câu. 
Trong tính thân vô đắc ta phải thấy 
răng ta đã là cái ta đang tìm câu rôi, 
cũng như đợt sóng tự biết mình là 
nước, có thể ngưng ngay lại sự bôn ba 
đi tìm nước. Phương pháp thực tập là 
dừng lại, bởi vì giây phút hiện tại nào 


II 


cũng là giây phút trở về ngôi nhà đích 
thực của chính ta, từ bước chân, hơi 
thở cho đến hành động ăn cơm, mặc 
áo, uông nước, đi câu. Không cân đi 
đâu hết, không cân làm gì nữa. Cái mà 
ta đi tìm đã có sẵn ngay ở đây. Vì vậy 
ta có thể thực sự là một nñĐØƯỜI VÔ SỰ. 
Nếu ta tiếp tục đày đọa thân tâm vì sự 
thực tập, vì sự tìm cầu, vì sự nghiên 
cứu, vì sự dụng công khô nhọc của ta 
thì ta đi ngược với con người của TỔ và 
của Bụt, và ta cách xa với Tổ và Bụt 
như trời xa cách đât. 


Con người vô sự là con người tự do, ở 
đâu cũng làm chủ được mình. Nếu ta 
có được cái thây chân thật (kiến giải 
chân chính) thì ta không còn bị kẹt vào 
những tướng sinh, trú, dị, diệt của vạn 


12 


pháp, kế cả những tướng sinh, trú, dị, 
diệt của Bụt Thích Ca, và vì vậy ta 
cũng không bị kẹt vào hóa thân Bụt. 
Dù sự vật quanh ta và chính bản thần 
năm uân của ta có đang đi ngang qua 
những tướng sinh, trú, dị, diệt ây thì ta 
cũng không trở thành nạn nhân của sự 
buôn vui hay thương ghét. Ta không bị 
cảnh đoạt. Ta luôn luôn đứng vào vị trí 
chủ động, đứng vững trong chánh kiến 
của minh và không trở nên nạn nhân 
của hoàn cảnh, của kẻ khác, không 
than phiên răng hoàn cảnh như thê đó, 
người ta như thê đó cho nên tôi đã phải 
như thê này. Ta chuyến được hoàn 
cảnh mà hoàn cảnh không thể chuyền 
được ta. Ta luôn luôn là con người thật 
của mình trong bốn động tác đi, đứng, 


13 


năm, ngôi. Ta không cân phải đóng 
kịch, dù là đóng vai giải thoát, đóng vai 
giác ngộ, đóng vai đại thiên sư. Cái này 
sọi là “tùy xứ tác chủ, lập xứ đắc chân'. 
Con người thật có nghĩa như thế. 


Vì ta có khả năng sống với con người 
thật của ta cho nên ta không cân phải 
làm dáng làm điệu. Ta đâu có cân phải 
chứng tỏ minh là giải thoát, là giác 
ngộ. Ta có thể sống một cuộc sống 
bình thường, ta chỉ cân làm một con 
người binh thường. Con người bình 
thường này là con người vô sự, có giá 
trị cao hơn cả những vị Bồ tát tự xưng 
là đang đi trên con đường viên đốn, 
đang đi ngang qua mười địa, đang đi 
vào Tịnh Độ, tại vì các vị này vẫn còn 
mang theo tâm niệm yêu thánh, ghét 


14 


phàm, vẫn còn cái nhìn nhị nguyên, 
vẫn còn đi tìm câu, chưa dừng lại được. 
Con người vô sự mới đích thực là con 
người đáng được chư thiên ca tụng, 
được địa thân nâng gót, được chư Bụt 
muôn phương xưng tán. Tại vì con 
người vô sự là con người hoàn toàn tự 
do, vô tướng, không làm dáng làm 
điệu, không cân để lại vết tích gì. 


Con người vô sự này chính là Bụt, là 
Tổ đích thực. Ngay trong giờ phút này, 
con người (vô sự) ấy đang ở trên quê 
hương của mình, không cân đi tìm câu 
gì nữa. Ngay trong giờ phút này, con 
n"ĐØưỜi ây có thể ứng thân hiện vật, thể 
hiện thân thông, tiếp xúc với chư Bụt 
mười phương, rong chơi nơi mọi cõi 
nước, và dù năm uẫn của người ây vẫn 


còn là năm uân có sinh có diệt, người 
ây vẫn có thê ngay trong giờ phút hiện 
tại, biêu diễn được phép thân thông là 
đi an lạc ngay trên mặt đât (địa hành 
thân thông). Người ây không cân đi 
đâu hết, không cân phải ra khỏi tam 
giới. Tam giới đôi với người ấy chỉ là 
quang ảnh. Người ây có tự do cho nên 
n"ĐØưỜi Ấy. thành thơi ngay tại nơi này. 
Những yêu tô của tam giới là dục, sắc 
và vô sắc không động được người ấy. 


Tổ Lâm Tế rât có ý thức là những lời 
nói của TỔ chỉ là những phương tiện 
đánh phá, cởi trói và trị bệnh nên Tổ 
không muốn chúng ta xem những lời 
nói ây là khuôn vàng thước ngọc để 
học hỏi và tôn thờ. Tổ dạy răng những 
lời Tổ nói chỉ là những bức vẽ được 


16 


thực hiện trong hư không, chúng ta 
đừng bị kẹt vào chúng. Tổ đạy: Đề độ 
đời, có khi ta phải mặc đủ thứ áo - áo 
thanh tịnh, áo giải thoát, áo giới luật, 
ảo vô phân biệt... Thấy những chiếc áO 
Ấy người ta phát sinh kiên giải rôi bị 
mặc kẹt vào những kiên giải ấy. Vì vậy 

có khi ta phải cởi hết áo ra, để cho 
người ta thây được con người. Con 
người có thê mặc áo. Nhưng con người 
không phải là áo. Chỉ khi nào thấy 
được con người, fa mới tiếp xúc được 
VỚI CON NĐƯỜI, Và VỚI COn người trong 
ta, và chỉ lúc ây ta mới buông bỏ được 
tât cả những gông cùm ta từng mang 
lây xưa nay, những gông củm do cô 
nhân (Bụt, Tổ) thi thiết và đem tới. 


17 


Thầy được con người thật, họ mới đạt 
được quả vị vô sự. 


Không nên đi tìm Văn Thù trên Ngũ 
Đài Sơn, không nên đi tìm Quan Âm 
ngoài biển Nam Hải, không nên đi tìm 
Phố Hiên ở Nga Mi Sơn. Các vị làm øì 
có mặt trên đó. Các vị đang có mặt tại 
đây, trong giờ phút này trước mặt 
chúng ta, trong tâm chúng ta. Phải tiếp 
xÚc VỚI các vị ngay trong g1ờ phút này. 
Nêu thất bại thì sẽ thât bại mãi mãi 
trong tương lai, tại vi Văn Thủ, Phố 
Hiên và Quan Âm không có trong 
tương lai và không thể tiếp xúc được 
trong tương lai. Ta là kẻ đại trượng 
phu, tại sao ta phải đi tìm Văn Thù, 
Phố Hiền và Quan Âm ngoài ta. Ta 
chính là Văn Thù, Phố Hiên và Quan 


18 


Âm nøay tại đây, trong giây phút hiện 
tạI. 

Từ bỏ sự tìm kiếm bên ngoài không 
phải là đề bắt đầu một sự tìm kiêm bên 
trong. Cái mà ta tìm câu bên ngoài đã 
không có thì bên trong làm øì có! 
Trong và ngoài chỉ là hai ý niệm. Động 
cũng không phải là nó mà tĩnh cũng 
không phải là nó. Đừng tưởng tĩnh là 
cửa ngỏ và bức màn vén cho ta thây sự 
thật. Sự thật vượt ra ngoài động và 
tĩnh, vượt ra khỏi trong và ngoài. Công 
án cũng như mặc chiêu đều là sự tìm 
câu, không thể đưa ta tới trạng thái vô 
SỰ. 


Đê độ người, ta có thê hoặc đoạt cảnh, 
hoặc đoạt nhân, hoặc đoạt cả cảnh và 


l9 


nhân, hoặc không cân đoạt cái gì hết. 
Đoạt cảnh là giúp cho người ta châm 
dứt sự tìm câu bên ngoài. Con chó có 
Phật tính không? Đại ý của Phật pháp 
là gì? Chủ ý của Tổ Đạt Ma là gì? Tât 
cả những cái ây đêu là bẫy sập. Tìm 
hiểu tất cả những cái đó không có ích 
lợi øì cho sự thực hiện tùy xứ tác chủ, 
lập xứ đắc chân cả. Phải đoạt tất cả 
những cảnh đó. Nếu cân thì đánh. Nêu 
cân thì hét. Nhưng học nhân có thê trở 
về và mặc kẹt vào chủ thê nhận thức, 
nghĩ răng mình đã thoát được đối 
tượng nhận thức. Nhưng chủ thể làm øì 
có, nếu đối tượng không có? Cho nên 
đoạt cảnh xong cũng phải đoạt người. 
Đoạt cảnh mà gIÚp người fa đừng kẹt 
vào người thì hay rôi, nhưng nêu người 


20 


ây còn kẹt vào nội hướng, vào chủ thê 
thì phải đoạt luôn. Có khi đoạt người 
có thê giúp kẻ kia thoát luôn cả cảnh 
cùng một lúc. Đó là những phương tiện 
đánh phá, cởi trói, trị bệnh, có gì là 
thân kỳ bí hiểm? 

Kiến giải chân chính không phải là kết 
quả của công phu nghiên tâm học hỏi. 
Kiến giải chân chính là cái thây sâu sắc 
về tính không sinh không diệt, không 
người không ta, không có không không 
của vạn pháp. Thây được là thây ngay, 
không thấy được thì có nói qua nói lại 
nhiêu lần cũng vô ích. Cho nên đệ nhât 
cú, câu khai thị đâu, là cơ hội duy nhât. 
Đánh mất cơ hội này thì đánh mất hết. 
Đệ nhị cú là sự vớt vát. Đệ nhị cú chỉ là 
sự an ủi. Đệ tam cú là sự thât bại hoàn 


21 


toàn. Tứ liệu giản không có gi bí hiểm 
thì tam huyện, tam yêu cũng như tiếng 
hét và cây gậy, cũng không có gì là bí 
hiểm. Trong quá trình học hỏi và tu 
chứng, công phu tham vân được dựa 
trên nguyên tặc chủ và khách. Chủ 
đáng lý là phải độ được khách. Chủ là 
người thiện tri thức và khách là người 
đến tham vân. Có khi khách giúp được 
chủ. Có khi khách g1úp được khách. Có 
khi chủ giúp được khách. Có khi chủ 
ø1úp được chủ. Có khi chủ và khách 
đều giúp được nhau. Có khi chủ và 
khách làm hại cho nhau. Đó là những 
trường hợp ta có thê nhận diện nếu ta 
có được trực giác của chánh kiên. Cũng 
không có gì là bí hiểm trong tứ tân chủ. 


Tuệ giác không phải là kiến thức khái 
niệm. Tuệ giác có khả năng mang tỚi 
sông động và tự do trong giây phút 
hiện tại. Kiến thức không làm được 
việc ây. Vì vậy cho nên không hiểu thì 
bị đòn đã đành mà hiểu cũng bị đòn 
như thường, nếu “hiểu' chỉ là kiên thức 
suông mà không phải tuệ giác. Nếu 
thây được điều này, ta có thể cảm 
thông được với những gì đang xảy ra 
trong các cuộc đối diện: Ta không nên 
cô tìm trong các mầu đối thoại và hành 
xử (khám biện) ây những tư tưởng đặc 
thù hoặc những ý chỉ sâu sắc. Những øì 
ta thây đang xảy ra giữa các đương sự 
là cơ hội của họ. Nêu đứng ngoài mà 
quán sát ta sẽ không thấy được g1. Nêu 
ta bước vào trong, đem hết sự sông của 


ĐÁ, 


ta ra tham dự thì ta có thể có một cơ 
hội để tuệ giác bừng mở. Nêu bước vào 
trong mà ta không cảm được một cải gì 
hết, thì có nghĩa là trường hợp đó 
không phải là trường hợp của ta, thê 
thôi. Cũng như khi ta đứng ngắm một 
bức tranh siêu thực, ta đừng cô tìm 
hiểu nghĩa lý. Ta đừng nói là “ta không 
hiểu'. Hiểu hay không hiểu ta cũng 
lãnh ba mươi gậy như thường. Tổ 
không có ý muôn khuyên ta châm dứt 
sự học hỏi và thực tập giới, định và tuệ. 
Tổ chỉ muốn ta đừng mặc kẹt vào sự 
học hỏi và thực tập mà thôi. Học hỏi đề 
trở thành học giả, tam tạng pháp sư, 
thuyết giảng thao thao bất tuyệt, Tổ 
không cân cái đó. Cái đó Tô gọi là 
nghiệp địa ngục. Bản chât của nó là sự 


24 


tìm câu, không hăn là sự tìm giải thoát 
mà là sự tìm câu danh lợi. Ta cần học 
hỏi, ta cần hành trì, nhưng sự học hỏi 
và hành trì ấy phải có tác dụng giúp ta 
trở thành con người vô sự, con người 
giải thoát. Băng không, những học hỏi 
và những thực tập đó chỉ là gông cùm. 


Con người vô sự là con người tủy xứ 
tác chủ nên không phải là con người 
thụ động. Trái lại, người ấy luôn luôn 
đứng về phía chủ động. Ta không thê 
nào nói răng: nêu người tu đạo không 
theo đuôi một chí hướng, không thao 
thức thực hiện một lý tưởng, không có 
mục đích theo đuổi, thì ai sẽ là người tế 
độ chúng sinh, cứu vớt những loài đang 
chìm đăm trong biên khổ? Bụt là một 
người vô sự, không tìm kiêm một cái 


25 


øì. Nhưng Bụt là một người hoạt động 
độ sinh không ngừng nghỉ. Con người 
vô sự tuy rất tích cực trong việc giúp 
đời độ người, nhưng không bao giờ bị 
kéo theo hoàn cảnh và công việc, 
không bao giờ đánh mất mình trong 
mong câu, trong dự án, trong công 
việc. Con người vô sự luôn luôn còn là 
mình, còn tự do, không bao giờ bị 
“burnt out' (hết xí quách), cho nên con 
người vô sự còn mãi thong dong. Tổ 
khuyên chúng ta: đừng chạy theo danh 
lợi, đừng chạy theo sự nghiệp, đừng bỏ 
thì giờ mua vui, đừng ham xây cât chùa 
lớn, đừng vận động làm tăng thống, 
đừng cố thi đậu băng tiễn sĩ, đừng 
mong câu chức vụ đại thiên sư. Chỉ cân 
mỗi ngày một bát cơm, một manh áo, 


26 


một chiếc giường nhỏ. Để thì giờ để 
sông thật với mình, để trở thành một 
con người vô sự, giải thoát thật sự. Tất 
cả những công phu học hỏi và tu tập 
đêu phải giúp cho mình trở nên thong 
dong, đem lại hạnh phúc ngay trong 
giờ phút hiện tại. Nêu không làm được 
như vậy, thì tất cả đều chỉ là gông cùm. 
Con người thật của ta, võ vị chân nhân, 
cũng như con người thật của Bụt, đang 
có mặt đích thật trong giờ phút hiện tại. 
Hãy trở về vận dụng cái tâm sáng chói 
với sáu đạo thân quang để nhận diện 
nó. Nó không phải là sáu trần đang 
mang tính thành, trú, hoại, không. Nó 
không phải là một vật, vì vậy gọi nó là 
một vật thì không đúng. Nhưng nó 


Ai 


đang có mặt kia, và ta chỉ cân nhận 
diện nó. 
---oÖO--- 
Tỉnh Yêu Lâm Tê Lục Bình Giảng 


Tinh yêu tức là phân cốt lõi. Tinh yêu 
ở đây có nghĩa là trái tim. 

Trong Lâm TẾ Lục, Tổ có nói răng 
mục đích của Tổ là đánh phá, trị bệnh 
và cởi trói. Như vậy thì mục đích của 
Tổ không phải là đưa ra những tư 
tưởng uyên ảo đề chúng ta học hỏi, 
đàm luận vả mặc kẹt vào đây. Vì vậy 
nêu ta học Lâm Tế Lục với mục đích 
tìm câu những tư tưởng uyên áo để 
đàm luận và đề mắc kẹt vào chúng là ta 
đã đi ngược với ý của Tổ. Những giáo 
lý và những phương tiện thi thiết của 


28 


người xưa (người xưa ở đây là Bụt và 
Tổ) sẽ trở thành những cái bẫy sập 
øiam hãm ta, vi vậy ta hãy cân thận, 
hãy nhớ tất cả những thi thiết ấy, dù là 
tam thần, thập địa, thê giới hoa tạng 
hay Tịnh ĐỘ..., trước hết đều là những 
giả danh (Tổ gọi là danh từ suông, văn 
cú, chữ nghĩa). Nếu ta mắc kẹt vào 
những thi thiết ây, cho chúng là những 
thực tại khách quan có mặt ngoài ta, là 
ta đã bị sa vào bấy sập. 


Đoạn văn trên có nghĩa là những điêu 
dạy trong Lâm Tế Lục không phải là 
một sự tập hợp của những giáo điều. 
CHáo điêu, tiêng Anh là dogma. Điều 
này rất quan trọng. Những điêu Tổ nói 
không được coi như là khuôn vàng 
thước ngọc để thờ phụng mà chỉ là 


29 


những dụng cụ, những biện pháp để 
đánh phá, trị bệnh và cởi trói. Điêu này 
rất đúng với tinh thân đạo Bụt. “Không 
được xem những điều Bụt dạy là chân 
lý tuyệt đôi để thờ phụng và bảo vệ, 
nhất là bảo vệ bằng những phương tiện 
bạo động để gây ra thánh chiên°. Đó là 
nội dung giới thứ nhất của mười bốn 
giới Tiếp Hiện. Giáo lý về vô thường, 
vô ngã và tương tức không phải là 
những chân lý để thờ phụng và bảo vệ 
mà đó là những dụng cụ để chúng ta tự 
cởi trói cho minh. Khi học giáo lý vô 
thường, vô ngã và tương tức, chúng ta 
chỉ mới học qua ý niệm về vô thường, 
vô ngã và tương tức mà chưa phải là có 
tuệ giác. Chúng ta đừng lâm cái hiểu và 
cái ý niệm của chúng ta về vô thường, 


30 


vô ngã và tương tức là những tuệ giác 
về vô thường, vô ngã và tương tức. Hai 
cái rât khác nhau. Những cái mà chúng 
ta học được và đem đi nói tùm lum đó, 
không phải là tuệ giác. Đó chỉ là những 
dụng cụ Bụt đưa ra đề chúng ta sử 
dụng trong thiên quán và thực tập. Ví 
dụ, Bụt đưa cho chúng ta một cây cuốc 
để cuốc đất trông khoai, để có khoai 
ăn. Mục đích là có khoal, chứ không 
phải là lây cái cuốc đem để trên bàn 
thờ đề thờ. Cái cuộc không bao giờ làm 
cho mình no được hết, mà ta phải biết 
dùng cái cuốc để cuốc đất trông khoai. 
Cho nên quan trọng nhất là khoai mình 
trông ra để ăn, chứ không phải là cái 
cuộc. Cái cuốc chỉ là một dụng cụ thôi. 
CHIáo lý đạo Bụt cũng vậy, là những 


3l 


dụng cụ cho chúng ta sử dụng để khơi 
mở tuệ giác. Mục đích của giáo lý là 
những phương tiện mà những phương 
tiện đó là để đánh phá, khơi mở và chỉ 
bày. Ví dụ như ngón tay chỉ mặt trăng. 
Ta thấy rõ ràng ngón tay không phải là 
mặt trăng, nhưng nêu không có ngón 
tay thì ta không biết phương hướng để 
nhìn về mặt trăng. Nhờ ngón tay mà ta 
nhìn thây được mặt trăng. Vì vậy 
những điêu Bụt dạy phải coi như là 
những phương tiện, những chiếc bẻ để 
đưa ta qua bờ bên kia. Nhưng chiếc bè 
không phải là bờ bên kia, có được 
chiếc bè trong tay rôi không có nghĩa là 
ta đã qua được bờ bên ka. 


Ngay câu đâu tiên này đã nói lên được 
tinh thân của Tô Lâm Tê rôi. Ngài dặn 


32 


răng, những điêu Bụt dạy đó là để đánh 
phá: đánh phá thành trì của sự cô chấp, 
đánh phá các chứng bệnh gọi là bệnh 
không tiêu, bệnh không có đức tín, 
bệnh đi tìm kiêm ở ngoài. Đánh phá để 
cởi trói cho ta từ những kiến thức, 
những thành kiến, những nhận thức sai 
lạc làm ta không cựa quậy được. 
Những điêu Tổ nói có công dụng như 
vậy. Bắt cứ một điều nào, một câu nói 
nào, hay một biện pháp nào có thê giúp 
ta đánh phá được thành trì của sự ngu 
dốt, của sự cô chấp, trị được bệnh và 
giúp cho ta thánh thơi, đều là Phật 
Pháp, cho dù đó là của Tổ nói hay của 
bất cứ một người nào nói. Tuy vậy, 
chúng ta cũng không nên coi đó là 
khuôn vàng thước ngọc, không được 


SK) 


coi là đối tượng của sự thờ phụng, 
không được coi là chân lý tuyệt đôi. Có 
chiên tranh, có hận thủ, phân lớn là do 
cuông tín và cô chấp vào một cái thây, 
một cái hiểu của mình, và cho đó là 
chân lý tuyệt đối. Vì vậy ta cho răng 
người nào không theo ta là người đó đi 
theo con đường tà và đáng để cho ta 
tiêu diệt. Nêu ta là người Tiếp Hiện 
xuât gia hay tại gia thì ta phải thây răng 
giới đầu tiên của mười bốn giới Tiếp 
Hiện đã nói lên thái độ tự do, phá chấp 
của đạo Bụt rôi. 


Như vậy, mục đích của Tổ không phải 
là đưa ra những tư tưởng uyên áo để 
chúng ta học hỏi, đàm luận và bị mặc 
kẹt vào. Tư tưởng uyên ảo tức là những 
tư tưởng rất sâu Xa, rất mâu nhiệm, rất 


34 


khó hiểu. Chữ mystical thought không 
dịch được mây chữ tư tưởng uyên áo. 
Mystical là thân bí. Tư tưởng uyên áo 
không phải chỉ có thân bí mà thôi. 
Trong khi học một kinh hay đọc một 
bài triết học, ta có khuynh hướng cho 
răng trong kinh đó hay trong bài triết 
học đó có những tư tưởng rất sâu, rất 
khó hiều, nó đại diện cho chân lý tuyệt 
đôi, và mục đích của ta là phải nắm cho 
được những tư tưởng đó, hiểu những tư 
tưởng đó, vì vậy ta đã để hết tâm trí 
vào việc đào bới và nắm cho được 
những tư tưởng đó. 


Thái độ đi tìm kiêm những tư tưởng 
uyên áo để chất chứa làm kho tảng gia 
bảo của mình, làm kiên thức của mình 
là thải độ không nên có trong khi đọc 


3ộ 


Lâm Tế Lục. Nhưng phân lớn chúng ta 
đêu học hỏi với tinh thân đó. Chúng ta 
đi kiêm chác chân lý, kiếm chác những 
tư tưởng uyên áo trong kinh điển để 
chất chứa mà chúng ta không đi tìm 
thuốc để trị bệnh. Thành ra trong chữ 
uyên áo này có cái ý profound, 
mysterlous, complicated, preclous, 
absolute. Nêu đọc Lâm Tê Lục với ý 
niệm đi tìm những tư tưởng uyên áo để 
chất chứa vào kho kiên thức của mình 
là sai. Mục đích của Tổ không phải là 
đưa ra những tư tưởng uyên áo để 
chúng ta học hỏi, đàm luận và mắc kẹt 
vào đó. 

Hiện nay bên Tàu, bên Nhật, bên Việt 
Nam và bên Đại Hàn người ta đang học 
Lâm Tế Lục như đang nghiên cứu một 


3ó 


văn bản rất bí hiểm: phân tích từng 
chữ, từng cầu và đàm luận rât nhiêu. 
Đó chính là chuyện Tổ ky nhất, ghét 
nhất. Rất tội nghiệp cho Tô cũng như 
rât tội nghiệp cho Bụt. Những điều Bụt 
dạy trong các kinh điển rât đơn giản, 
rất thực tế, nhưng đến khi tập hợp lại 
những điêu đó thì ta lại viết ra thành 
những bộ sách rất khó hiểu. Khi đọc 
kinh, ta thấy quá dễ dàng, quá đơn 
giản, nhưng đến khi đọc luận 
(abhidharma) thì ta thây “trời ơi là nhức 
cái đầu”, rất khó chịu. Giống như một 
sợi tóc chẻ ra làm tám, rôi lây một 
phân tám chẻ ra làm tám nữa, rất chi 
chít và rất mệt. Văn học abhidharma đã 
rất khô khan. Đáng lý nên văn học 
abhidharma là để hệ thông hóa và làm 


3 


cho nên văn học của khế kinh (sutra) 
dễ hiểu hơn. Nhưng ngược lại, nên văn 
học abhidharma đã làm cho nên văn 
học sutra bí hiểm hơn, rắc rối hơn và 
khó hiểu hơn. Thành ra phận sự của ta 
là phải đánh phá, phải cởi trôi và phải 
trả lại cho đạo Bụt tính đơn giản 
(simpliclty), tính tự nhiên, tính thực 
dụng của nó. Đã có rất nhiêu người 
Phật tử đi sâu vào trong công trình 
nghiên cứu và suy tư, và đã làm cho 
giáo lý đạo Bụt trở thành một cái gì rât 
rác rôi. Họ gọi đó là uyên áo, cho đó là 
mâu nhiệm, mà họ không biết là họ đã 
làm mật thì Ø1Ờ Của rât nhiêu thê hệ học 
giả và hành giả sau này. Vì vậy, nêu ta 
học Lâm Tế Lục với mục đích tìm câu 
những tư tưởng uyên áo để đàm luận 


38 


và đê mặc kẹt vào là chúng ta đã ổi 
ngược với ÿ của Tô. 


Đây là một tiếng chuông chánh niệm. 
Nếu trong khi đọc Lâm Tê Lục mà ta 
thây rã ra những khối u mê, ta thấy 
được chứng bệnh gọi là mắc kẹt, øọI là 
tiêu hóa không thông bắt đâu được giải 
tỏa, thì chúng ta biết răng chúng ta 
đang học Lâm Tê Lục đúng. Còn nêu 
càng đọc càng thây khó, càng đọc càng 
thây nhức đâu, đó là ta đang học sai. 


Những giáo lý và những phương tiện 
thi thiết của người xưa (người xưa ở 
đây là Bụt và Tổ) sẽ trở thành những 
cái bẫy sập giam hãm ta, vì vậy ta hãy 
cần thận, hãy nhớ tất cả những thi thiết 
ây, dù là tam thân, thập địa, thế giới 


39 


hoa tạng hay Tịnh Độ..., trước hết đều 
là những giả danh (Tổ gọi là danh từ 
suông, văn cú, chữ nghĩa). Nếu ta mắc 
kẹt vào những thi thiết ây, cho chúng là 
những thực tại khách quan có mặt 
ngoài ta, là ta đã bị sa vào bấy sập. 


Thi thiết là đặt bày ra. Đặt bày ra với 
mục đích là giúp người ta hiểu. Ví dụ 
như khi giảng về tái sinh và luân hôi, ta 
lây ra một cây đèn cây và một tờ giây 
rôi đốt tờ giây đó, và nói là tờ giây vô 
sinh bất diệt v.v..., thì tất cả những điều 
đó đêu là thi thiết. Thi thiết tức là 
những phương tiện quyên xảo (skillful 
means). Tổ dạy ta là đừng bị kẹt vào 
những phương tiện quyên xảo đó. Tât 
cả những danh từ, những ngôn ngữ, 
những hình ảnh ta đưa ra là muốn giúp 


40 


cho người kia thây được sự thật (nhưng 
người kia có thê bị kẹt vào những ngôn 
ngữ, hình ảnh, hay tư tưởng đó), cho 
nên ta phải khéo léo và người nghe 
cũng phải khéo léo thi mới không sinh 
ra tỉnh trạng hiệu lầm rôi bị mắc kẹt. 

Những giáo lý và những phương tiện 
thi thiết của người xưa (người xưa ở 
đây là Bụt và Tổ) sẽ trở thành những 
cái bẫy sập giam hãm ta, vì vậy ta hãy 
cần thận, hãy nhớ tất cả những thi thiết 
ây, dù là tam thân, thập địa, thế giới 
hoa tạng hay Tịnh Độ..., trước hết đều 
là những giả danh (Tổ gọi là danh từ 
suông, văn cú, chữ nghĩa). Đó chỉ là 
chữ nghĩa, chỉ là những ý niệm. Khi 
đưa một ngón tay để chỉ mặt trăng, 
người đưa ra ngón tay có thiện Ý ø1úp 


41 


cho người kia thây được mặt trăng, 
nhưng nếu người kia nhận lâm ngón 
tay là mặt trăng, thì có sự thất bại. Sự 
thât bại của người đưa ngón tay và sự 
thât bại của người nhìn ngón tay. Lúc 
đó ngón tay trở thành ngục tù giam 
hãm người kia. Nếu người kia năm lẫy 
ngón tay và nghĩ răng đây là mặt trăng, 
thì người kia bị rơi vào bãy sập. Vì vậy 
tât cả những lời Bụt dạy, tật cả những 
lời Tổ dạy, dù hay cách mây, dù khéo 
cách mây cũng có thê trở thành những 
ngục tù, những bãy sập. 

Ý niệm này được diễn tả rât khéo léo 
trong kinh Xà Dụ, tức là kinh Người 
Bắt Rắn. Đức Thê Tôn nói: “Giáo lý 
của ta quý vị phải học hỏi thông minh, 
áp dụng một cách khéo léo thì mới đưa 


42 


lại lợi lạc cho quý vị. Còn nêu quý vị 
không khéo léo, không thông minh thì 
những giáo lý ây có thể hại quý vị, có 
thể trở thành những bấy sập, những 
ngục fù cho quy vị. Cũng như một 
IBưỜi bắt rắn biết dùng nạng đè lên cô 
nó, rôi lây tay năm vào cô nó thì nó 
không làm được gì người đó; còn nếu 
năm lây đuôi của nó thi thế nào nó 
cũng quay lại mồ người đó chết”. Chưa 
có một vị giáo chủ nào, một bậc thây 
nào dám ví giáo lý của mình như một 
con răn, có thể nguy hiểm. Dù đó là Tứ 
Đề, Bát Chánh Đạo, Ngũ Căn, Ngũ 
Lực, Thất Bô Đề Phân, Bát Thánh Đạo 
Phân, cũng có thể nguy hiểm nếu 
không học hỏi một cách thông minh, 
nếu biến những giáo lý thành những 


43 


giáo điêu để thờ phụng. Đó là thông 
điệp của kinh Người Băt Răn, và đó 
cũng là thông điệp của kinh K1m 
Cương. Kinh Kim Cương là sự tiếp nối 
của kinh Người Băt Rắn. Kinh Kim 
Cương là kinh Đại Thừa, còn kinh 
Người Bắt Răn là kinh Nguyên Thị. 
Câu nói nồi tiếng của kinh Kim Cương 
là: “Giáo lý của ta cũng như chiếc bè để 
đi qua sông, mình phải có khả năng 
buông bỏ chiếc bè và đừng có cho 
chiếc bẻ là bờ bên kia. Cái gọi là Pháp 
mà còn phải buông bỏ huông hô những 
cái không phải là Pháp'. Pháp thượng 
vị xả hà huông phi pháp (Pháp đích 
thật mà còn phải buông bỏ, huông hô 
không phải là Pháp đích thật). Câu nói 
đó là một câu rất nổi tiếng của kinh 


44 


Kim Cương. Tư tưởng đó nắm ngay ở 
trong kinh Người Băt Răn, một kinh 
Nguyên Thi. Một kinh được coI là kinh 
Tiểu thừa nhưng lại là mẹ của kinh Đại 
thừa bởi vì trong đó có tật cả những tư 
tưởng uyên áo của kinh Đại thừa. Đó là 
kinh nói về sự phá chấp, nói về phương 
pháp học hỏi và thực tập sao cho thông 
minh đề đừng bị kẹt vào những cái bẫy 
sập của các bậc thây. Các bậc thây nói 
ra điêu gì, ta đừng có mù quáng tin 
theo và cho đó là khuôn vàng thước 
ngọc. Ta phải dùng trí tuệ của mình để 
hiểu một cách thông minh và đem áp 
dụng một cách thông minh thì lúc đó ta 
mới là học trò gIỎI. 

Nêu ta mắc kẹt vào những thi thiết ấy, 
cho chúng là những thực tại khách 


45 


quan có mặt ngoài ta, là ta đã bị sa vào 
bẫy sập. Điêu này rất rõ. Bụt, Pháp và 
Tăng là ba danh từ. Khi nghe nói Bụt, 
Pháp và Tăng, ta củi đâu, chấp tay lại, 
quỳ xuống, và nghĩ ngay đến Bụt, Pháp 
và Tăng là ở trên mây hay ở mười 
phương thế giới, còn ở trong ta chăng 
có øì hết. Lúc đó là ta đã rơi vào bẫy 
sập rôi. Nghe nói Tịnh Độ ở Phương 
Tây, ta hướng về phương đó nói: “Thôi, 
mình phải phát tâm nhàm chán cối Ta 
Bà này để sau khi chết qua bên đó cho 
khỏe”. Nói như vậy là rơi vào bẫy sập 
rôi. Mà bẫy sập giăng ra khắp nơi mà 
bước một bước là ta có thê rơi vào bẫy 
sập liên lập tức. 

Hiện bây giờ có rât nhiêu siêu thị: siêu 
thị tâm linh, siêu thị tôn giáo v.v..., mà 


46 


ở đó bày ra biết bao nhiêu món hàng, 
biết bao nhiêu bẫy sập, ta chỉ cân động 
chân một cái là rớt vào một cái bẫy, và 
có thê rơi vào cái bẫy đó suốt đời. Rất 
nguy hiểm. Cho nên tinh thân của Tô là 
tinh thân phá chấp, tinh thân bảo tôn tự 
do để đừng bị rơi vào những bẫy sập. 
Tổ Huệ Năng nói: “Tự quy y Phật - 
con về nương Bụt trong con. Đó là một 
cách chữa lại đề giúp ta thoát ra khỏi 
bây sập. Cho răng Bụt ở ngoài ta, ta 
cân sự nương tựa và ta phải đi kiêm sự 
nương tựa đó ở bên ngoài, còn trong ta 
thì không có gì đề nương tựa hết. Đó là 
rơi vào bẫy sập rôi. Cho nên “vê nương 
Bụt trong con" là đề thây được trong ta 
có tự tánh Bụt và ta có thê Quy Y được 
nơi tuệ giác đó, nơi sự vững chãi đó, 


47 


nơi hải đảo tự thân đó. Đó là một cách 
cứu chúng ta thoát khỏi một trong 
những cái bẫy sập. Vậy thì ta nên hỏi là 
ta có đang ở trong những cái bẫy sập 
hay không? Ta có phải là con người tự 
do hay không? 


Các vị đã thọ giới Tiếp Hiện, đã tụng 
giới Tiếp Hiện năm này sang năm 
khác, quý vị có thây tinh thân này ở 
trong những giới đầu của mười bốn 
giới Tiếp Hiện hay không? Chúng ta 
đọc mỗi tháng hai lần, nhưng có thê 
chúng ta không thấy được chiêu sâu 
của những điêu này. Chúng ta đọc như 
những con vẹt mà không thấy được 
tinh thân phá chấp, không thấy được 
bầu trời bao la của tự do ở trong đạo 
Bụt. Không được vướng vào bất cứ 


48 


một chủ nghĩa nào, một lý thuyết nào, 
một ý thức hệ nào dù là những giáo 
ngh1a Bụt dạy. Có tôn giáo nào, có 
truyền thống nào dám nói răng “đừng 
có tin mù quáng vào kinh điện của tôi, 
tin mù quáng vào kinh điển của tôi có 
thể là nguy hiểm không? Nhưng trong 
đạo Bụt các thây đã nói như vậy đó. 
Nói răng kinh điển có thể là con rắn, 
không khéo là nó có thể trở lại cắn 
mình. 


Tinh thân phá chấp trong đạo Bụt là nét 
rất đặc thù của truyện thông Phật Giáo. 
Tự do này không phải là thứ tự do 
chính trị, tự do này lớn hơn nhiêu. Đó 
là tự do nhận thức, tự do đối với những 
ý niệm, những lý thuyết, những chủ 
nghĩa. Những lý thuyết, những chủ 


49 


nghĩa là những nhà tủ rất lớn, nó giam 
hãm không phải một người, hai người 
mà là hàng trăm triệu người. Nó làm 
cho hàng trăm triệu người ngất ngư 
trong vòng hai chục năm, ba chục năm, 
bảy chục năm, mà chưa có cơ hội giải 
tỏa. Rất dễ sợ. Liên bang Xô Viết là 
một ví dụ. Liên bang Xô Viết bị giam 
hãm trong ngục tủ của ý thức hệ Mác 
Xít bảy mươi năm, đã tạo ra rất nhiều 
bi kịch cho chính người dân ở trong 
nước. Người nào không tin vào chủ 
nghĩa thì bị đày, bị phạt, bị đưa vào nhà 
thương điên và cho răng bị điên mà 
thực tế họ không hê điên gì hết. Đảng 
không thể chấp nhận được những 
người nói ngược lại đường lỗi, chủ 
thuyết của Đảng. Đề tiêu diệt người đó, 


50 


Đảng nói người đó bị bệnh tâm thân và 
yêu câu bác sĩ ký một tờ giấy xác nhận 
là ông này bị tâm thân, cân phải đưa 
vào bệnh viện tâm thân đề điêu trị. Biết 
bao nhiêu người đã bị đưa vào bệnh 
viện tâm thân. Đó là hậu quả của thái 
độ cuông tín và cô chấp. Vì vậy mục 
đích đầu tiên của giáo lý và sự thực tập 
của đạo Bụt là để công phá thành trì 
của cuông tín và cô chấp. Cho nên mục 
đích của Tổ là đánh phá, mà đánh phá 
băng những phương tiện quyên xảo, và 
Lâm Tế Lục là thứ vũ khí rất lợi hại. 


Khi nghe một điêu gì hay học một cải 
øl, ta có khuynh hướng muốn năm lây 
điêu đó, giữ lẫy cái đó, chứa chấp nó 
và coi như của gia bảo. Đến khi nghe 
người khác nói khác cải ta vừa mới học 


51 


thì ta chịu không nối, vì ta đã đông 
nhất ta với ý niệm đó, giáo lý đó. Ta đã 
bị rơi vào trong bẫy sập. Nhưng nếu có 
người đến tìm cách tháo bẫy sập cho ta, 
ta lại giận người đó, trách người đó: 
“Tại sao tôi đang yên lành trong bẫy 
sập của tôi mà ông lại tới móc tôi ra 
khỏi làm gì?ˆ Sự thật là sau khi ta thoát 
ra khỏi cái bẫy sập này, ta có thê lại rơi 
vào một cái bấy sập khác. Vì vậy con 
đường tâm linh có rất nhiêu chướng 
ngại và nguy hiểm mà nếu không có 
minh sư, không có bạn lành thì ta có 
thể bị kẹt rất nhiêu lân. Do đó ta phải 
có thái độ phóng khoáng, sẵn sàng học 
hỏi, sẵn sàng buông bỏ. Và thiện tri 
thức là để giúp ta vào những lúc đó. 


52 


Liên bang Xô Viết đã ôm lây lý thuyết 
chủ nghĩa Mác xít trong vòng bảy 
mươi năm, đã tạo ra biệt bao nhiêu khổ 
đau. bê tắc, và cho đến một ngày mới 
thây rõ ràng là họ đã bỏ ra bảy mươi 
năm một cách rất oan uông. Trong Dảy 
mươi năm đó họ vẫn tin tưởng ráng 
con đường này là con đường duy nhất 
đề đưa tới sự phôn vinh của dân tộc và 
của đât nước, ngoài ra không còn con 
đường nào khác. Người học đạo cũng 
vậy. Người học đạo cũng có thê giam 
mình bảy mươi năm trong một cái bẫy 
sập. Xin quý vị nghĩ lại và đặt cầu hỏi 
răng: Mình có đang ở trong một cái 
bẫy sập hay không? Mình có đang mắc 
vào những tiện nghi trong cái bẫy sập 


S) 


đó của mình hay không? 


Ta không nên đi tìm câu Bụt, Tổ, Bô 
Tát, tam thân, thập địa, thê Ø1ớI hoa 
tạng, lâu các của Di Lặc ngoài ta. Ta 
phải chấm dứt mọi tìm câu. Phải ngưng 
sự tìm câu ngay và hãy trở vê bản thân 
trong giây phút hiện tại. Bản thần trong 
giây phút hiện tại chứa đựng tât cả 
những gì ta muôn tìm câu: pháp thân, 
bát nhã, giải thoát, Bụt, Tô và các cõi 
nước trang nghiêm. Bản thân ở đây 
không hắn là năm uân, vì năm uẫn vô 
thường có đó không đó. Nhưng bản 
thân cũng không phải là một cái gì có 
thể nhận thức ngoài nắm uấn, bởi vì 
nhờ có năm uân nương nhau mà ta 
nhận diện được bản thân ây vôn là con 


54 


người thật của chính ta. Con người thật 
ây là chân tâm sáng chói có diệu dụng 
nhận diện và tiệp xúc với mọi mâu 
nhiệm của sự sông: Tổ gọi đó là cái 
tinh minh sáng rỡ biểu hiện thành sáu 
đạo thân quang: khả năng thấy, nghe, 
ngửi, nêm, xúc chạm và tư duy. Năm 
uấn là vô thường nhưng bản tâm biểu 
hiện nhờ năm uấn là con người thật của 
ta thì không sinh, không diệt, không có, 
không không, vượt thoát mọi khái 
niệm. Đó là con người thật không có vị 
trí (nghĩa là không thể được đồng nhật 
VỚI mỘt uấn trong năm uấn hoặc cả 
năm uẩn). Con người thật đó là Bụt. 
Bụt không phải là một thực thể có 
ngoài con người thật đó. Bụt và chúng 
sinh không phải là hai thực thể riêng 


ni 


biệt (Phật sinh vô nhị). Nếu không thây 
được điêu này, nếu không có đức tin 
vững chãi nơi sự thật này, thì không 
bao gIờ châm dứt được sự tìm câu, 
phóng thê, vẫn không dừng lại được để 
làm một con người vô sự, vẫn còn có 
khuynh hướng chán phàm yêu thánh, 
vẫn chưa có được hạnh phúc và an vui 
thật sự. 


Ta không nên đi tìm câu Bụt, Tổ, Bô 
Tát, tam thân, thập địa, thê Ø1ớI hoa 
tạng, lâu các của Di Lặc ngoài ta. Đây 
là lời của Tổ nói. Là người học đạo, ta 
luôn luôn đi tìm câu: ta đi tìm câu 
Thượng Đề, ta đi tìm câu Chúa Ki Tô, 
ta đi tìm câu Allah, ta đi tìm câu Thiên 
Quốc, ta đi tìm câu Bụt và Bộ Tát 
V.V..., Ở ngoài ta. Đó là tâm trạng của 


56 


sô đông. Ở các giáo lý, ta được học 
răng tât cả đêu nắm ở trong trái tim của 
ta: Thượng Đề năm ở trong trái tim của 
anh, Thiên Quốc năm ở trong trái tim 
của chị, Tịnh Độ là duy tâm, Phật ở 
trong tâm. Chúng ta nghe những điều 
đó nhưng chúng ta đầu có tin. Những 
ø1áo nghĩa đó đâu phải là không có? Có 
đó, nhưng vì chúng ta không chịu tin, 
chúng ta chỉ muôn tin rằng chúng ta là 
con số không, nghèo đói xác xơ, cho 
nên muốn đi tìm kiếm một chút tình 
thương, một chút trí tuệ ở bên ngoài. 
Đó là thái độ của đa sô và đó là thái độ 
mà Tổ Lâm Tế muốn công phá trước 
tiên. Thành ra đi tìm câu Bụt, Tổ, Bồ 
Tát, tam thân, thập địa ở trong tương 
lai và ở địa phương khác hay ở một thê 


giới khác, là lỗi lâm đâu tiên mà chúng 
ta mắc phải. Nếu chúng ta biết trở về 
trong giây phút hiện tại, sông cho sâu 
sắc với giây phút hiện tại, tiệp XÚC VỚI 
những mâu nhiệm của sự sông trong 
giây phút hiện tại, thì tât cả những gì 
chúng ta tìm câu sẽ biêu hiện ra ngay 
trong giây phút hiện tại đó. Thiên Quốc 
hay Tịnh Độ, Thượng Đề hay Chúa Ki 
Tô, Bụt Thích Ca hay Bụt DI Lặc trong 
tương lai đêu có mặt trong giây phút 
hiện tại. 

Ta phải châm dứt mọi tìm câu. Đây 
đích thực là giáo lý của Bụt. Đó là giáo 
lý Vô Tác (apranihita), một trong Ba 
Cánh Cửa Cải Thoát. Ba Cánh Cửa 
Cải Thoát là Không, Vô tướng và Vô 
tác. Vô tác tức là không đặt trước mình 


58 


một đối tượng đề tìm cầu và chạy theo. 
Châm dứt sự tìm câu, vì cái mà ta tìm 
câu đã có sẵn trong ta, ngay trong giây 
phút hiện tại. Cũng như một đợt sóng: 
nó bât an, nó khô đau, nó lo sợ, nó đi 
tìm câu giải thoát và một nên tảng 
vững chãi, nó vươn tới để tìm câu, 
nhưng kỳ thực cái nó đi tìm câu lại 
chính là bản thân nó. Nếu nó biết nó 
chính là nước tôi thì nó giải thoát, nó 
không còn bị những ý niệm sinh, diệt, 
có, không, còn, mất làm cho thât điên 
bát đảo nữa. Và lại, sóng mà đi tìm 
nước thì thật là buôn cười. Sóng đâu có 
cân phải vươn tới một phương trời nào 
khác để đi tìm nước, bởi vì sóng đã là 
nước nøay trong giây phút hiện tại rôi. 
Những cái mà chúng ta đi tìm câu đã 


59 


đang có mặt ngay trong giây phút hiện 
tại. Anh đang là cái mà anh muôn trở 
thành đó. You are already what you 
want to become. Niết Bản hay Tịnh Độ 
đã đang năm sờ sờ ngay trong bản thân 
ta và chung quanh ta trong giây phút 
hiện tại. Cái đó gọi là vô tác, cánh cửa 
giải thoát thứ ba và cũng là nên tảng 
của giáo lý Vô Đắc: không có đắc cũng 
không có sở đắc, không có tìm câu 
cũng không có đối tượng của sự tìm 
câu. 


Ta phải châm đứt mọi sự tìm câu, phải 
ngưng sự tìm câu ngay và hãy trở về 
bản thân ngay trong giây phút hiện tại. 
Bản thân trong giây phút hiện tại chứa 
đựng tất cả những gì ta muốn tìm câu: 
pháp thân, bát nhã, giải thoát, Bụt, Tổ 


60 


và các cõi nước trang nghiêm. Bản thân 
ở đây không hăn là năm uân, vì năm 
uấn vô thường có đó không đó, nhưng 
bản thân cũng không phải là một cái gì 

có thể nhận thức ngoài năm uấn, bởi vì 
nhờ có năm uẫn nương nhau mà ta 
nhận diện được bản thân ây vôn là con 
người thật của chính ta. 


Đây là một đê tài muôn thuở trong đạo 
Bụt, bởi vì giáo lý đạo Bụt dựa trên tuệ 
giác gọi là vô ngã. Trong khi đó, ta nói 
tới bản thân như là một cái ngã. Chúng 
ta biết có nhiêu quan niệm về ngã: 


- Thứ nhất, cho rắng năm uấn này là ta, 
là ngã. Đó là tà kiến thứ nhất. 
- Thứ hai, cho răng thân này không 
phải là ngã mà là của ngã (ngã sở) - 


61 


thần này không phải là ta nhưng là của 
ta. Năm uân không phải là ta, nhưng 
năm uân là vật sở hữu của ta. Đó là tà 
kiến thứ hai. 

- Thứ ba, cho răng thân này không phải 
là ta, nhưng ta có trong thân này và 
thân này có trong ta. Cái đó gọi là 
tương tại. Đó là tà kiến thứ ba. 


Tương tại nghĩa là có trong nhau. Ba 
quan niệm đó được lặp lại nhiêu lần 
trong kinh Bụt dạy cho thây La Hầu 
La. Bụt nói rằng: Thân này không phải 
là ta, không phải là của ta, cũng không 
phải ở trong ta, mà ta cũng không phải 
đang ở trong thân này. Đó là ba kiến 
chấp: 


62 


1- Ta là uân (ngã) 

2- Ta không phải là uẫn nhưng uấn 
thuộc về ta (ngã sở). 

3- Ta ở trong uấn, uẫn ở trong ta 
(tương tại). 


Trong tiêng phạn có chữ Atma là ngã, 
và có chữ Pudegala là người (có khi 
dùng chữ Purusa). Có khi ta thấy hai 
cái là một: Atma tức là Pudgala. 
Pudgala dịch âm là Bồ đặc già la. 
Trong hai mươi mấy tông phái Phật 
ø1áo, có một phái gọi là Pudgalavada, 
chủ trương có con người và gân như là 
chủ trương có ngã. Nói như vậy là vì 
tông phái này tự xưng là căn cứ trên 
kinh điển và ưa trích dẫn một câu trong 
kinh Tăng Nhất A Hàm: “Có một con 
người trên thê Ø1an mà sự xuât hiện của 


63 


con người đó đem lại không biết bao 
nhiêu lợi lạc cho thê ø1an và cho muôn 
loài. Người ấy là ai? Người ây là Bụt. 
Câu đó rất nôi tiêng. Họ chỉ cân trích 
dẫn câu đó, đủ để chứng minh là có 
con người, tức là có cái ngã của Đức 
Thế Tôn, trong khi giáo lý của đạo Bụt 
là vô ngã. Tất cả các kinh sư, cũng như 
các giảng sư, các pháp sư đêu diễn 
thuyết và đêu dùng tất cả mọi lý luận 
có thể có được, để chứng minh là 
không có ngã, không có con người, thì 
phái Pudgalavada chủ trương là có con 
người, có nøã. Phái Pudgalavada gân 
như được coI là phải không chính 
thông, vì đã công nhận là có con người 
và có nøã. Nhưng phái này lại có rât 
nhiêu người theo. Sử ghi chép lại là khi 


64 


ngài Huyện Trang qua Án Độ thỉnh 
kinh, phái này rât mạnh, có Ít nhât là 
năm mươi ngàn thây đi theo. 


Ý hướng chấp ngã là một ý hướng rất 
sâu dày, vì vậy tuy Bụt nói vô ngã, 
nhưng đệ tử của Người cũng cô tìm ra 
một cải ngã đề bám vào. Rất khó suy tư 
nếu nói là không có ngã, cho nên đã 
sinh ra một quan niệm rất vì tê về ngã 
đó là: phi tức phi ly uấn, gôm hai phân 
là phi tức uấn (không phải là uân) và 
phi ly uân (không phải ngoài uân mà 
có). Quan niệm này rất tế nhị, nó cô 
căng chứng minh là có một cái ngã và 
đông thời tìm cách đề thoát ra khỏi ba 
kiến chấp mà Bụt đã dạy trong kinh La 
Hâu La. Nghĩa là: cái ngã đó có, nhưng 


65 


nó không phải là uẫn, và cũng không 
phải lìa uân mà có. 

Phải ngưng sự tìm câu ngay và hãy trở 
về bản thân ngay trong giây phút hiện 
tạ. Mỗi khi nghe nói tới bản thân, 
chúng ta có thể nghĩ là năm uân. Bản 
thân ở đây không hăn là năm uấn, vì 
năm uân vô thường có đó không đó. 
Chữ hăn này rât khéo, nó không phải là 
năm uân, nhưng cũng không phải tìm 
câu ngoài năm uân. Ta không đông 
nhất ta với năm uấn, nhưng ta biết rằng 
ngoài năm uấn thì cũng không có bản 
thân. Phi tức phi ly nghĩa là không 
phải cái đó, nhưng cũng không phải lìa 
cái đó mà có được. 


l0 


Vì năm uân vô thường có đó không đó, 
nhưng bản thần cũng không phải là 
một cải gì có thể nhận thức ngoài năm 
uấn, bởi vì nhờ có năm uân nương 
nhau mà ta nhận diện được bản thân ây 
vốn là con người thật của chính ta. Con 
người thật ây là chân tâm sáng chói có 
diệu dụng nhận diện và tiếp XÚC VỚI 
mọi mâu nhiệm của sự sông: Tổ øọI đó 
là cái tinh minh sáng rỡ biểu hiện thành 
sáu đạo thân quang: khả năng thây, 
nehe, ngửi, nêm, xúc chạm và tư duy. 
Năm uân là vô thường nhưng bản tâm 
biểu hiện nhờ năm uân là con người 
thật của ta thi không sinh, không diệt, 
không có, không không, vượt thoát mọi 
khái niệm. Đó là con người thật không 
CÓ VỊ trí. 


Người thật ở đây là dịch từ chữ chân 
nhân. Vô vị chân nhân, con người thật 
không có vị trí. Võ vị nghĩa là không 
xác định được vị trí trong không gian 
và thời gian. Các nhà khoa học vật lý, 
khi nghiên cứu vê những vật thể li tị, 
những chất điểm  (elementary 
particals), những hạt điện tử 
(electrons) hay những giới tử 
(mesons), cũng đã nói như vậy: không 
thể nào xác định được vị trí của một 
điện tử trong không gian và trong thời 
gian. Nhưng không thể nói là điện tử 
không có. Con người thật của chúng ta 
cũng vậy. Không thể nói là không có 
con người thật, nhưng xác định nó 
trong vị trí không gian và thời øg1an như 
Lộc Uyễn ở Escondido thì không được. 


68 


Lộc Uyễn thì ta có thể nói là ở South 
California hay Escondido, nhưng đi sâu 
vào bản thân thực tại của một điện tử, 
một trung hòa tử, một giới tử thì không 
thê xác định được vị trí của chúng ở 
trong không gian và thời g1an như vậy. 
VỊ ở đây không phải là một chức vị 
như chức vị tổng thông, bộ trưởng, tr1 
khô, tri xa, giáo thọ, hay thức xoa ma 
na. VỊ ở đây không phải là một vị trí 
hay một chức vị. Võ vị chân nhần 
nghĩa là con người thật không có vị trí, 
không thể được đồng nhật VỚI một uấn 
trong năm uần hoặc cả năm uấn. 


Bởi vì nhờ có năm uấn nương nhau mà 
ta nhận diện được bản thân ây vốn là 
con người thật của chính ta. Con người 
thật ây là chân tâm sáng chói, có diệu 


69 


dụng và có thể tiệp xúc được với mọi 
mâu nhiệm của sự sông. Ta có chân 
tâm sáng chói đó, nhưng ta không sử 
dụng, ta cứ lo sử dụng tâm lo sợ, tâm 
tìm câu, tâm tham muôn. Chân tâm 
sáng chói nghĩa là có công dụng mâu 
nhiệm, có khả năng tiệp xúc được với 
tât cả mâu nhiệm của sự sông. Tô gọi 
đó là cái tình minh sáng rỡ, biêu hiện 
thành sáu đạo thân quang (cái thây, cái 
nghe, cái nØửi, cái nêm, cái xúc chạm 
và cái tư duy). Khi sáu căn tiếp xúc với 
sáu trân thì biểu hiện ra sáu thức. Với 
sáu thức đó, ta có thê làm ra tật cả các 
phép lạ mà chư Bụt và chư Bồ tát đã 
làm. Ví dụ, ta ngôi đây nhìn núi. Nêu ta 
biết sử dụng cái thấy của mình thì cái 
thây đó có thể trở thành một đạo hào 


70 


quang, có khả năng chiếu sáng, cho ta 
nhìn thầy núi là một sự mâu nhiệm. 
Ngày hôm qua, ngôi với thị giả bên cửa 
số, tôi chỉ cho thị giả thây ngọn núi ở 
phương Tây. Tôi nói: 


- Con nhìn kìa, con có thây tòa núi đó 
không? Nó là một cái chung cư vĩ đại, 
có biết bao nhiêu loài đang sông trong 
chung cư đó một cách rât tiện negh1. Có 
hàng triệu sinh vật đang sông ở đó, mỗi 
loài có chỗ cư trú riêng, có thực phẩm 
và có quyên thuộc riêng của nó. Nhìn 
đi conl 


Lúc đó, ta thây được loài người của 
minh chỉ có mặt chừng năm trăm người 
trên núi mà thôi, một phân rât nhỏ của 
núi rừng Lộc Uyễn. Ta cũng có một vải 


VÃI 


cư xá, có kho thức ăn, và cũng đi lên đi 
xuống. Trong khi đó, trên ngọn núi kia 
hàng trăm vạn chúng sanh cũng đang 
làm như vậy một cách rât im lặng. Họ 
có nên văn minh của họ, và họ có chỗ 
cư trú riêng. Khi nhìn như vậy, ta thấy 
rât mâu nhiệm. Ta thây được liên hệ 
ø1ữỮa ta và các loài sinh vật. Ta kính 
trọng họ, họ kính trọng ta. Vậy thì, cải 
thây đó do đâu mà có? Đó là do sử 
dụng đạo thân quang thứ nhất: cái thấy 
của ta. Bụt và chư vị Bô Tát nhìn cuộc 
đời như vậy. Nhìn bầu trời, nhìn ngân 
hà, nhìn mặt trăng, nhìn đám mây, nhìn 
dòng suối, nhìn ngọn núi v.v..., ta thấy 
được tất cả những nhiệm mâu trong thê 
ø1ới Hoa Tạng đang có mặt trong gØ1ờ 
phút hiện tại. Cái một năm trong cái tât 


J8) 


cả. Sự sông của con người không thê 
có mặt nêu thiêu sự có mặt của các loài 
khác. Không khí chúng ta đang hít thở 
trong mỗi giây mỗi phút này là do các 
loài khác cung cấp. Hít vào một hơi 
thở, chúng ta cảm thấy rất biết ơn: nêu 
không có những loài cây đứng xung 
quanh đây và chúng cũng đang thở thì 
ta không có được dưỡng khí đó để thở. 
Đó là một phép lạ. Phép lạ đó giúp ta 
tiếp xúc được với những mâu nhiệm 
của sự sông trong giây phút hiện tại. 
Hoàn cảnh đó là Tịnh Độ hay là địa 
ngục thì cũng do ta có biết sử dụng sáu 
đạo thân quang của mình hay không 
mà thôi. Sáu đạo thân quang luôn có 
đó, ta không thể nói là không có. Nêu 
ta để tâm lo buôn, giận hờn, tìm kiếm, 


ME) 


tuyệt vọng v.v... phát khởi và trần ngự, 
đó là ta đang không biết sử dụng sáu 
đạo thân quang mà chịu chết trong 
hoàn cảnh của mình. Vấn đê là phải trở 
về để sử dụng một cách khéo léo sáu 
đạo thân quang đó, tức là sáu thức. Khi 
sáu thức bị những phiên não che lấp thì 
ta sử dụng rất khó khăn. Nhưng nêu 
được thây, được bạn chỉ dẫn và nhắc 
nhớ, thì ta bắt đầu biết sử dụng được 
sáu đạo thân quang đó đề có thể nuôi 
dưỡng và làm biểu hiện thê giới của 
Hoa Tạng. Những lâu đài của đức DI 
Lặc, những hàng châu báu trang 
nghiêm của cõi Tịnh Độ có mặt ngay 
bây giờ và ngay tại đây. 


Chính bản thân năm uấn của chúng ta 
cũng rât mâu nhiệm. Những phép thân 


74 


thông mà chư Bụt và chư Bồ Tát làm 
được thì ta cũng có thê làm được, và 
làm được ngay bây giờ và ngay ở đây. 
Sở đĩ ta làm được là do ta biết sử dụng 
sáu đạo thân quang. Khi nó bị mê mờ, 
bị phiên não thì ta gọi nó là thức. 
Nhưng khi nó tự do thì ta gọi nó là trí. 
Cũng là nó mà thôi. Cũng như ly nước 
đục, nếu để cho lắng lại thì thành ly 
nước trong, nhưng nếu đồ ly nước đục 
đi thì không còn ly nước nữa, mà cũng 
không có nước trong. Vì vậy Tổ mới 
nói răng: Các vị đang ngôi nghe pháp 
đây - chính các vị là Phật, là Tổ. Chính 
các vị có thể sử dụng sáu đạo thần 
quang để làm cho lâu đài, đền các của 
đức DI Lặc có mặt trong giờ phút hiện 
tại. Quý vị có thì giờ ngăm núi hay 


Xộ 


không? Sử dụng đạo thân quang thứ 
nhất đề ngắm núi đi, rôi các VỊ SẼ thây 
răng cái mà mình đi tìm câu nó đang 
năm ngay ở tại chỗ. Và nêu ta không 
có hạnh phúc là tại vì ta chứ không 
phải tại vi người kia. 

Con người thật đó là Bụt. Bụt không 
phải là một thực thể có ngoài con 
người thật đó. Bụt và chúng sinh không 
phải là hai thực thể riêng biệt (Phật 
sinh vô nhị). Phật tức là Bụt. Sinh là 
chúng sinh. Thường thường, chúng ta 
phân biệt hai cái khác nhau: chúng sinh 
thì không phải là Bụt, mà Bụt không 
phải là chúng sinh. Trong giáo lý này, 
Bụt và chúng sinh không phải là hai cái 
tách rời nhau: ngoài cái này thi không 
có cái kia, ngoài cái kia thì không có 


76 


cái này; ngoài Bụt thì không có chúng 
sinh, ngoài chúng sinh thì không có 
Bụt. Vì vậy cái mà ta gọi là người, là 
ta, là chúng sinh đó, nêu nhìn cho kỹ 
thì sẽ thây Bụt ở trong đó. 


Nêu không thấy được điêu này, nếu 
không có đức tin vững chãi nơi sự thật 
này, thì không bao giờ châm dứt được 
sự tìm câu, phóng thê, vẫn không dừng 
lại được để làm một con nñĐƯỜI VÔ Sự, 
vẫn còn có khuynh hướng chán phàm 
yêu thánh, vẫn chưa có được hạnh phúc 
và an vui thật sự. 

Đoạn văn này có thê rất hiện đại. Hiện 
bây giờ khoa học cũng đang đi tỉm 
nguôn gốc của tâm thức. Có một môn 
khoa học tên là Neurosclence, khoa 


W7 


học về thân kinh não bộ, đang tìm mọi 
cách để nghiên cứu và tìm hiểu là thức 
được phát hiện từ những căn bản nào: 
I- Thức có phải là não bộ hay không? 
2- Thức và não bộ có phải là hai thực 
tại khác nhau không? 

3- Não bộ năm trong thức, hay thức 
năm trong não bộ? 


Khoa học não bộ đang khám phá ra 
nhiêu điêu rât hay. Trước hết, họ khám 
phá ra rằng trong não bộ không có một 
trung tâm năm chủ quyên và ra lệnh. 
Khoa học đã không tìm thây một trung 
tâm như vậy ở trong não bộ. Trong 
quân đội thì có tổng tư lệnh, nơi đưa 
lệnh xuống cho các đơn vị nhỏ. Ở các 
đơn vị cũng vậy. Nhưng trong não bộ 


78 


của chúng ta, không có một trung tâm 
điều khiến, không có một đại bản 
doanh, không có một đơn vị đưa lệnh 
ra. Người ta chỉ thây có nhiêu phân 
khác nhau của não bộ, mỗi phân có 
một lĩnh vực hoạt động riêng, và nêu 
các phân đó không hợp tác với nhau, 
không có truyền thông với nhau, thì 
không làm phát sinh được ý thức. Vì 
vậy khoa học bây giờ, kế cả khoa sinh 
lý học và khoa học về não bộ, đã cho 
thây rõ sự thật về vô ngã. 


Ngày xưa, các triết gia có khuynh 
hướng nghĩ rắng trong đầu mình có 
một chủ thể, một cái ngã năm đâu đó 
trong óc. Cái chủ thể đó nhìn ra bằng 
cửa con mắt, lắng nghe băng cửa lỗ tai, 
và tiếp nhận những dữ kiện của thế giới 


XS, 


bên ngoài rôi tự tạo ra hình ảnh của thê 
giới bên ngoài đó. Thê giới bên ngoài 
đúng hay sai thì chưa biết, nhưng nhờ 
sáu cái cửa đó mà cái ngã nhỏ xíu ở 
bên trong nhận thức được thế giới bên 
ngoài. Bây giờ khoa học đã chứng 
minh rõ ràng răng không có cái anh 
chàng nhỏ xíu năm ở trong nhìn ra 
ngoài cửa sô đề tiệp nhận dữ kiện. Bây 
g1ờ khoa học não bộ thường dùng hình 
ảnh của một dàn nhạc hòa tâu øôm có 
những nhạc công khác nhau, sử dụng 
những nhạc khí khác nhau và có sự 
truyền thông với nhau. Nhìn vào, ta có 
thể thây bản nhạc, ta có thê thây dụng 
cụ, ta có thế thây nhạc công, fa thầy đủ 
tật cả. Nhưng tật cả những cái đó 
không phải là nhạc. Chỉ khi nào bản 


S0 


nhạc được đánh lên thì chúng ta mới 
nghe được nhạc. Trước đó, ta không 
thê nào nhận thức được bản nhạc dù đã 
có những nột nhạc, đã có những nhạc 
khí, đã có những nhạc công ở đó. Chỉ 
khi nào có sự phôi hợp, chỉ khi nào 
nhạc khí được tâu lên, thì bản nhạc mới 
hình thành, lúc đó chúng ta mới nghe 
được bản nhạc. Ý thức (conscIousness) 
cũng vậy. Nó không phải là một cái gì 
có sẵn ở bên trong, nó không trôn ở 
trong những tế bào hay trong bộ óc của 
mình, mà nó là sự truyện thông giữa 
những tế bào óc với nhau. Mỗi bộ 
phận, mỗi vùng khác nhau của bộ óc, 
đi vê phía chuyên môn. Một vùng 
không làm gì được hết, nhưng khi tât 
cả các vùng hợp tác với nhau và phối 


S1 


hợp với nhau thì tự nhiên phát sinh ra 
thức. Vì vậy Đức Thế Tôn dạy là thức 
(cũng như sắc, thọ, tưởng và hành) chỉ 
là một trong năm uấn thôi. Nghĩa là 
thức muốn được biểu hiện thì phải dựa 
trên sắc, thọ, tưởng, và hành; hành 
muốn biểu hiện thì phải dựa trên sắc, 
thọ, tưởng, và thức. Sắc là cơ thể của 
ta, nêu muôn biểu hiện cũng phải dựa 
trên thọ, tướng, hành, và thức. Cho nên 
không có một uân nào trong năm uân 
mà tự mình có mặt, hay độc lập với 
bôn uân kia được. Tât cả các uân đều 
phải dựa trên các uân khác mà biểu 
hiện. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn 
trong rất nhiều kinh điển. Thông 
thường ta nghĩ răng khi chết rôi, thì 
săc, thọ, tưởng và hành không còn nữa, 


S2 


chỉ còn lại thức và thức sẽ đi đây đó để 
chờ địp nhập vào một thần xác mới. 
Điêu đó không đúng! Như vậy là trái 
với khoa học vả Phật pháp. Theo khoa 
học và Phật pháp thi một uấn dựa trên 
năm uân kia mà biểu hiện. Thức cũng 
vậy. Điều đó đã được chứng minh tất 
rõ ràng trong khoa học về thân kinh 
não bộ. 

Khi chúng ta tư duy theo tinh thân của 
đạo Bụt, chúng ta sẽ không thấy răng 
thức sinh khởi mà chỉ thấy thức biểu 
hiện. Cũng như sắc, thọ, tưởng và 
hành, chúng ta không nhin chúng như 
có sinh khởi mà là có biểu hiện. Sinh 
khởi nghĩa là từ không mà trở thành có, 
còn biểu hiện thì có nghĩa khác. Biểu 
hiện nghĩa là đang ân tàng trong 


83 


những nhân và những duyên của nó, 
khi nhân duyên phôi hợp với nhau đây 
đủ, thì có sự biểu hiện. Biểu hiện như 
vậy không phải là sinh. Em không phải 
tạo sinh mà chỉ là biểu hiện. Khi tư duy 
theo tinh thân đạo Bụt, chúng ta thầy 
chỉ có sự biểu hiện. Những biểu hiện 
đó, bản chất của chúng là không sinh, 
không diệt, không tới, không đi. Thức 
không từ đâu tới, và sau khi biểu hiện 
rôi, cũng không đi đầu cả. Vi vậy bản 
chất của năm uân cũng là bât sinh bất 
diệt. Không những Bụt là bất sinh bất 
diệt mà năm uân cũng bất sinh bất diệt 
(Phật sinh vô nhỊ). 

Tổ nói tới sáu đạo thân quang, tức là 
sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, 
thiệt thức, thân thức và ý thức. Khi sáu 


Š4 


thức bị che lập, mê mờ, trfu nặng thì 
chúng không phải là thân thông; khi 
sáu thức được giải phóng thì chúng là 
thân thông. Khi sáu thức bị mê mờ thì 
được gọi là chúng sinh; khi sáu thức 
được giải phóng thì được gọi là Bụt. 
Điều này giúp chúng ta hiểu được ý 
của Tổ, tức là Bụt cũng từ sảu thức đó 
mà chúng sinh cũng từ sáu thức đó. Vì 
vậy đi tìm giải thoát, đi tìm Bụt, đi tìm 
Tịnh Độ, đi tìm thập địa, đi tìm tam 
thân v.v... ở ngoài năm uấẫn, ở ngoài 
sáu đạo thân quang là một điêu không 
tưởng. Chúng ta phải trở vê với năm 
uân, trở vê với sáu đạo thân quang để 
nhận diện răng những gì mình đi tìm đã 
đang ở ngay trong tự thân của năm uẫn 
và sáu đạo thân quang. 


S5 


Khi đọc đoạn văn trên, chúng ta thây 
răng năm uân không phải là ta, sáu đạo 
thân quang cũng không phải là ta, 
nhưng Tịnh Độ có mặt trong đó. Ngày 
xưa có một triệt gia người Pháp tên là 
Descartes, muốn chứng minh răng có 
một cái ta, và ông đã chứng minh một 
cách rât toán học. Công thức toán học 
của ông là: “le pense donc Je su1s” (tô1 
đang tư duy, vi vậy cái tôi của tôi đang 
có mặt). Ông cho răng “Tôi tư duy' (je 
pense) là một sự thật. Điêu khắc g1a 
Auguste Rodin có tạc một bức tượng 
một người đang tư duy, gọi là “Le 
penseur" (kẻ tư duy). “Tôi tư duy' - tức 
là “tôi là một con người và tôi đang suy 
tư”. Đó là sự thật. Rõ ràng mình thấy 
ông đó (Le penseur) đang trâm ngâm, 


Só 


đang tính toán, đang suy nghĩ, thì cái 
chuyện “tôi tư duy" là chuyện thật chứ 
không phải là một chuyện bày đặt ra. 
Căn cứ trên nhận xét đó, Descartes đi 
đến kết luận: “donc je suis”. Nói răng 
“tôi đang tư duy” chứng tỏ răng “tôi 
đang có mặt”, tức là phải có cái ngã, 
phải có cái tôi. Nói răng “có tôi đây” 
nghĩa là có cái ngã đây. Ông là nhà 
triết học, nhưng ông muôn làm theo 
kiêu nhà toán học: nêu anh công nhận 
là anh đang tư duy, thì anh cũng công 
nhận là anh đang có mặt như một cái 
ngã. Lý luận sắc bén giống như là 
không thể nào đập phá được: nếu 
không có tôi thì a1 tư duy? 


Trong Duy Biểu học, chúng ta biết rõ 
là có 51 tâm sở, trong đó có những tâm 


S7 


sở biên hành (xúc, tác ý, thọ, tưởng, 
tư), những tâm sở biệt cảnh (dục, thăng 
giải, niệm, định, tuệ). Năm tâm sở phô 
biến nhất và có mặt luôn luôn trong 
mọi lúc là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. 
Xúc tức là sự xúc chạm; tác ý tức là để 
ý tớI; thọ tức là cảm thọ (feeling); 
tưởng tức là tri giác; tư tức là quyết 
định. Và những tâm sở khác như là tâm 
sở thiện (tín, tàm, quý), tâm sở bất 
thiện (tham, sân, si), tâm sở bất định 
(hôi, miên, tâm, từ). Hồi tức là hỗi hận. 
Miên tức là buôn ngủ. Hai tâm sở tâm 
và từ là hai tâm sở thuộc vệ tư duy. 
Tâm từ tức là tư duy. Nghĩ tới là tâm 
(mitlal thinking), đi sâu vào sự suy 
nghĩ là từ (applied thinking). Cái tư 
duy mà Descartes nói đến thuộc về tâm 


S8 


và từ. Trong Duy Biểu học, chúng ta 
thây năm mươi mốt tâm sở này đều 
năm ở trong tàng thức dưới dạng 
những hạt giống (chủng tử). Mỗi khi có 
một hạt giỗng được tưới tâm, nó sẽ 
phát hiện trên ý thức và được gọi là 
tâm hành (khi nó chưa phát hiện thì gọi 
là chủng tử). Ví dụ ta có một cái đĩa 
DVD, trong đó có những dữ kiện đã 
được cât giữ như hình ảnh và âm 
thanh. Câm cái đĩa trong tay, ta không 
thây tiếng và hình øì trong đó. Nhưng 
nếu bỏ cái đĩa vào máy vi tính và mở 
ra, thi hình ảnh và âm thanh sẽ phát 
hiện. Khi chưa phát hiện thi chúng 
được gọi là chủng tử. Ở dạng chủng tử 
thì chúng ta không thấy được, nhưng 
không có nghĩa là nó không có mặt đó. 


69 


Nó đang ở trong thể tiêm tại (hạt 
giống). Bỏ vào trong máy vi tính, bâm 
nút hiệu lệnh một cái thì nó biểu hiện 
ra (hiện hành). Ý thức được ví như là 
màn ảnh của máy vIị tính và tàng thức 
được ví như là cái đĩa DVD. Chúng ta 
có năm mươi mốt loại chủng tử mà 
chúng ta không nhận diện được, không 
thây được là tại vì chúng chưa biểu 
hiện. Ví dụ như cái giận. Khi chủng tử 
giận biểu hiện thành tâm hành giận thì 
ta mới thây được cái giận. Ciận là một 
tâm hành. Khi chủng tử tâm (suy tư) 
biểu hiện, nó biểu hiện như một tâm 
hành. Trong Duy Biểu học, chúng ta 
thây trong một tâm hành gôm có hai 
phân: kiến phân (chủ thể) và tướng 
phân (đối tượng). Kiên phân gọi là 


90 


darsanabhaga. Tướng phân là 
nimittabhaga. Vậy thì tâm hành giận có 
chủ thể giận và đôi tượng giận. Chánh 
niệm cũng vậy. Chánh niệm cũng có 
kiến phân và tướng phân. Kiến và 
tướng nương vào nhau và cùng biểu 
hiện một lượt. Bất cứ tâm sở nào trong 
năm mươi mốt tâm sở cũng đêu như 
vậy. Khi biểu hiện trên màn ảnh của ý 
thức nó chỉ là một tâm hành. Nhưng 
nhìn kỹ vào trong mỗi tâm hành, thì 
chúng ta thây có kiến phân và tướng 
phân, và không cân có một cái ngã nào 
hết. Vì vậy khi nói về tư duy thì chỉ có 
tư duy mà không cân có chủ thể của tư 
duy (there 1s a thoupht, but there 1s no 
thinker). Cái giận, khi nhìn một cách 
khoa học thì mình thây chỉ có tâm hành 


oi 
giận biểu hiện mà không có một cái 
nøã năm sẵn đó để nó giận. Cho nên, 
khi Descartes nói: “tôi tư duy vì vậy 
cho nên có tôi”, Bụt nói: “Không phải 
đâu! chỉ có tâm thôi, không có cái ngã 
năm sau tâm; chỉ có từ thôi, không có 
cái ngã năm sau từ” (there is only the 
thoughtf). Điêu này rất quan trọng và 
quý vị có thê thực tập được. Mỗi khi 
cái giận nối lên, quý vị nói: “A! đây là 
tâm hành giận. Không có aI đứng phía 
sau cái giận đó hết. Ví dụ sự chứng 
đắc quả “Đã Về - Đã Tới' thì chỉ có 
hiện tượng “Đã Về - Đã Tới chứ 
không có người chứng đắc. Có quả vị 
chứng đắc mà không cân có người 
chứng đắc; có Niết Bàn mà không cân 
có người đi vào Niết Bàn; có Tịnh Độ 


mà không cân có người đi vào Tịnh 
Độ. Không cân có cái nøa. Sự thật là 
như vậy. Và sự thật này rất khoa học. 
Khoa học càng ngày càng ổởi tới gân 
nhận thức đó. Vậy thi “Je pense donc Je 
suis° là một lý luận sai lâm. Nó sai lâm 
vì không có cái tôi (Jje), mà chỉ có cái 
tư duy (pense) No thinker, only 
thoupht. Đạo Bụt dạy răng chỉ có năm 
mươi mỗt tâm hành thôi, mà không cân 
có một cái ta núp sau đó. Có hành động 
mà không có người hành động (there 1s 
an action, there 1s no actOr). 


Đức Thế Tôn xuât hiện như một hiện 
tượng mâu nhiệm: có trí tuệ lớn, có 
tình thương lớn. Những tâm hành tốt 
đẹp ây của Đức Thê Tôn liên tiếp phát 
hiện như một dòng chảy mâu nhiệm, 


Đ5 


cái đó gọi là Bụt. Đức Thê Tôn không 
cân có ngã, nhưng ta không thể nói là 
Đức Thế Tôn không có mặt. Đức Thê 
Tôn có mặt rất rõ ràng, tại v1 tâm từ ây 
có thật, tâm bị ây có thật, sự mâu 
nhiệm ấy có thật. Vì vậy Đức Thế Tôn 
vô ngã, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta 
có năm mươi mốt tâm hành, chúng ta 
phải làm thế nào để những tâm hành tốt 
luôn luôn có dịp biểu hiện. Làm được 
như vậy thì chúng ta sẽ rất đẹp và 
chúng ta sẽ không khác gì Đức Thê 
Tôn. Khi dùng tuệ giác của đạo Bụt để 
quán chiêu câu “je pense donc je suis”, 
chúng ta thấy câu đó sai ngay từ lúc 
khởi sự. Ta giả định có cái tôi (Je), và 
giả định có hành động tư duy (pense), 
và cho là hai cải đó khác nhau. Nhưng 


94 


nhìn cho kỹ, ngoài tư duy không thể 
nào có cải tôi được và ngoài cải tôi 
không thể có cái tư duy được. Tác giả 
làm như có cái tôi (Je) riêng và cái tư 
duy (pense) riêng. Sai lầm là ngay chỗ 
đó. Cho nên kinh nói rắng có sự chứng 
ngộ mà không cân có cái ngã để chứng 
ngộ (có người chứng ngộ). Có thể có 
niêm vui nhưng không hắn phải có 
người có niêm vuI đó. Sự thật là chỉ có 
những tâm hành phát hiện, mà những 
tâm hành đã phát hiện thì cái này nỗi 
tiếp cái kia, trong đó có tâm hành tuệ 
(hiểu biết). Tâm hành tuệ có thê hướng 
dẫn, đóng góp phân của nó để có thêm 
niệm, thêm định, và thêm những cải 
đẹp, cái hay. Vì vậy chúng ta có thể hy 
vọng răng trong những năm kế tiếp, 


Độ 


các nhà khoa học thân kinh não bộ có 
dịp làm việc chung với các nhà tụ 
thiên, các nhà tâm lý học Phật giáo, để 
đi tới một cái thấy chính xác vê tâm 
thức. Khoa học rât mong TỎI, hiểu kỳ, 
muốn biết và muôỗn trả lời được câu 
hỏi: Tâm thức phát hiện như thê nào? 
Có ngã hay không? Có ý chí tự do hay 
không? Nếu tất cả đều là cơ giới 
(mechanic) thì làm sao có ý chí tự do 
(free wIll)? Những nhà tâm lý học Phật 
s1áo làm việc với những nhà khoa học 
thân kinh não bộ sẽ có thể đưa tới 
những kết quả rất bất ngờ, rất đẹp. 


Người nào có khả năng vận dụng được 
cái tâm sáng chói và sáu đạo thân 
quang kia thì có thể ngay tại đây, trong 
giờ phút này tiếp xúc được với thế giới 


9ó 


hoa tạng, với tam thân, với hăng sa Bụt 
và Bồ tát, có thể ứng thân hiện vật, độ 
đời, giúp người, và thấy răng tất cả 
những cảnh giới này cũng đêu là những 
hình ảnh phản chiếu (quang ảnh) của 
cái tâm sáng chói và mâu nhiệm kia. 

Mỗi ngày của cuộc sông là một cơ hội 
lớn. Hiện thời, năm uân đang phát hiện 
và sáu đạo thân quang đang có mặt. 
Nếu ta là một nhà nghệ sĩ đích thực, ta 
có thê làm biểu hiện ra thê giới Tịnh 
Độ và tam thân. Ta sông một cách rất 
mâu nhiệm và hướng dẫn một cách rât 
mâu nhiệm cho người khác cũng được 
sông như vậy. Ta có thê làm Bụt, làm 
Bỏ Tát ngay trong cuộc sông hiện tại 
của mình thay vì ngụp lặn trong biến 
khô đau vì ta có đây đủ điêu kiện để 


Ð7 


làm như vậy. Bụt và Bô Tát không phải 
là những ý niệm mơ hô, trừu tượng, 
không phải là những thực tại năm 
ngoài ta. Bụt và Bô Tát là có thật, ngay 
trong giây phút hiện tại, ngay trong 
năm uấn và sáu đạo thân quang. 


Đọc đoạn này, chúng ta nên ghi nhớ 
hai điêu: 

1. Chúng ta có thể sông mâu nhiệm 
ngay trong giây phút hiện tại. Không 
cân phải đi tìm những mâu nhiệm đó ở 
một thời gian khác và ở một không 
ø1an khác. 

2. Chúng ta có thê sông với tuệ giác vô 
nøã trong từng giây phút của đời sông 
hàng ngày. 


98 


Tuệ giác vô nøã thiết yếu vô cùng cho 
sự sông của mình và cho sự sông của 
xã hội. Bởi vì tất cả những sợ hãi, 
những lo lăng, những buôn khổ, những 
hờn giận và những bạo động của con 
người đêu có nguôn gốc từ ý niệm về 
ngã. Sở dĩ con giận cha cũng vì chưa 
thây được tính vô ngã của mình và của 
cha mình. Minh tưởng mình và cha 
mình là hai thực tại tách biệt, ai ngờ 
mình chính là cha mình, là sự nỗi tiếp 
của cha mình. Nên văn minh của chúng 
ta hiện nay đang dựa trên ý niệm về 
nøã. Chủ nghĩa cá nhân đang trân ngự, 
và chúng ta đi tìm hạnh phúc cho một 
cái ngã. Chúng ta không thây được 
răng hạnh phúc chỉ có được trong cái 
thây vô ngã mà thôi. Ngay trong lĩnh 


09 


vực của sự chữa trỊ tâm lý, người ta 
cũng sử dụng ý niệm vê ngã để chữa 
trị. Phân lớn những triệu chứng bệnh 
tâm lý - người ta nói - là do mặc cảm 
thua kém, mặc cảm tự tI của mình mà 
ra (low self-esteem). Vì vậy muôn chữa 
trị mặc cảm tự t1, người ta dùng 
phương thuộc tự tôn (high self-esteem). 
Trong khi đó, dưới ảnh sáng tuệ giác 
của đạo Bụt, mặc cảm tự tI cũng như 
mặc cảm tự tôn đêu là những chứng 
bệnh, tại vì tất cả đêu dựa trên ý niệm 
vê ngã. Không những mặc cảm tự ti 
(liệt mạn) và mặc cảm tự tôn (thắng 
mạn) đều là bệnh mà mặc cảm mình 
băng người khác (đăng mạn) cũng là 
bệnh. Ba mặc cảm đó đều dựa trên ý 
niệm về ngã. Vì vậy chúng ta phải sống 


100 


đời sông hàng ngày như thê nào để 
thây được tính vô ngã của mình và của 
vạn hữu. Đây là nẻo thoát cho ta và cho 
nhân loại. 


Tại Làng Mai, chúng ta đã có những 
phương pháp thực tập để có thê tiếp 
xúc được với tính vô ngã, để sông được 
với tuệ giác vô ngã trong đời sông hàng 
ngày. Khi nhìn thây ta, chị ta, em ta, 
cha ta, mẹ ta, ta có cơ hội đề thầy rắng 
mình không phải là một cái ta riêng 
biệt. Mỗi khi có tâm hành như tâm 
hành giận, tâm hành ganh, tâm hành 
buôn nỗi lên, ta có cơ hội để thây răng 
đó chỉ là một tâm hành, không có một 
cái ngã năm phía sau. Công phu của 
chúng ta là ở chỗ đó. Công phu của 
chúng ta không phải là lao tác mệt 


101 


nhọc, như là lạy 1080 lạy mỗi ngày cho 
toát mô hôi. Công phu của chúng ta là 
trong mỗi giây phút hàng ngày phải 
thây được tính vô ngã. Thấy được tính 
vô ngã rôi thì giải thoát. Công phu 
hàng ngày là thây được răng hạnh phúc 
có thê có được ngay trong giờ phút 
hiện tại. Bụt, Thánh Chúng, Bồ Tát 
cũng như cõi Tịnh Độ có thê có mặt 
ngay trong giờ phút hiện tại. Công phu 
hàng ngày ở đây đưa lại những chuyên 
hóa, những nuôi dưỡng và hạnh phúc. 
Công phu hàng ngày ở đây không phải 
là lao tác mệt nhọc, để rôi ImOnØ THỎI CÓ 
một sự chứng đạo hoặc một kết quả 
nào đó ở trong tương laI. 


Mẫu người lý tưởng trong đạo Bụt 
nguyên thi là vị La Hán, mâu người lý 


102 


tưởng trong đạo Bụt đại thừa là vị Bồ 
Tát, còn mẫu người lý tưởng trong 
thiên Lâm Tế là con người vô sự. Con 
người vô sự là con người không chạy 
theo năm bắt bất cứ một cái øì nữa cả, 
dù đó là Bụt, là Tô, là Niễt Bàn, là Tam 
Thân, là Tịnh Độ. Con người vô sự là 
người đã dừng lại, không còn dính mắc 
vào một lý thuyết, một giáo pháp, một 
đường lỗi nào nữa hết. Con người VÔ 
sự có tự do, có khả năng sông hạnh 
phúc ngay trong giờ phút hiện tại, 
không bị bất cứ một cái gì có thể kéo 
đi, kế cả lý tưởng độ sinh, cứu đời. Bởi 
vì lý tưởng độ sinh cứu đời cũng có thê 
bắt ta chạy đi tìm câu, bỏ mất giây phút 
hiện tại, bỏ mất cái tâm sảng chói và 
sáu đạo thân quang đang có mặt, vôn là 


103 


nguôn gôc của tât cả chư Bụt và các 
Phật độ. 


Trong thời Bụt còn tại thê chưa có sự 
phân chia thành Đại thừa và Tiểu thừa. 
Những danh từ Đại thừa và Tiểu thừa 
mới có sau này, và do phái Đại thừa đặt 
ra. Thường thường, những người thuộc 
phái Đại thừa nói răng người thuộc 
phái Tiêu thừa chỉ biết lo cho mình mà 
không biết lo cho người khác. Làm như 
là tất cả những người trong truyền 
thông Tiểu thừa đêu là ích kỷ và những 
người trong truyện thông Đại thừa đều 
là Bộ Tát, đêu là những người biết lo 
cho người khác. Sự thật thì dù là Tiểu 
thừa hay Đại thừa, cái đó tùy thuộc ở 
thái độ hơn là ở giáo lý. Chúng ta biết 
răng trong giáo lý của đạo Bụt, sự thực 


104 


tập vô ngã là căn bản. Nếu thực tập 
thành công, chúng ta trở thành vị A La 
Hán, chúng ta đã bỏ được ý niệm về 
ngã. Bỏ được ý niệm về ngã tôi thì 
không còn có sự phân biệt giữa ta và 
người nữa. Vì vậy không thê nói vị A 
La Hản chỉ lo cho mình mà không lo 
cho người. Đại thừa cũng vậy, nếu bỏ 
được cái ngã rôi thì không còn phân 
biệt ta và người nữa. Cho nên nói răng 
Tiểu thừa chỉ lo cho mình mà không lo 
cho người là không đúng. Nếu những 
người Tiểu thừa thực tập thành công và 
buông bỏ được ý niệm về ngã thì họ 
không khác gì những người Đại thừa 
đã thực tập thành công. Trong phái Đại 
thừa cũng có người thực tập thành 
công và có người không thành công. 


105 


Thời Đạo Bụt nguyên thỉ cũng có 
người thành công và có người không 
thành công. Do đó sự phân biệt vị Bô 
Tát và vị La Hán, hai mẫu người lý 
tưởng của hai truyền thống, là không 
đúng lăm. Làm như một vị Bô Tát lớn 
hơn vị La Hán, trong khi Đức Thế Tôn 
cũng được gọi là một vị La Hán. La 
Hán có nghĩa là ứng cúng và ứng cúng 
có nghĩa là xứng đáng được cúng 
dường. Trong mười danh hiệu của Bụt 
thì có danh hiệu La Hán, mà Đức Thê 
Tôn đâu phải là kẻ chỉ biết lo cho mình 
chứ không lo cho người? 

Thiên sư Tăng Hội là Tô sư của dòng 
thiên Việt Nam. Trong những trước tác 
của Ngài, Ngài nói răng: A La Hán 
chính là vị Bô Tát. Trong lịch sử văn 


106 


học Phật giáo thê giới, chỉ mới thây có 
thiền sư Tăng Hội nói câu đó, chưa 
thây ai nói câu đó cả. Còn mẫu người 
lý tưởng trong thiên Lâm Tế là con 
người vô sự. Nêu vị A La Hán chưa 
phải là con người vô sự, thì chưa phải 
là con người lý tưởng. Nếu vị Bô Tát 
chưa phải là con người vô sự thì cũng 
chưa phải là con người lý tưởng. Vì 
vậy nêu những người theo phái thiên 
Lâm Tế cảm thây mình thảnh thơi, 
không còn lo lắng gì nữa, mình là con 
nĐØƯỜiI vÕ sự, mình sông an lạc hạnh 
phúc trong giây phút hiện tại, thì những 
người ây đã thành công. Gọi mình là A 
La Hán cũng được, gọi mình là Bồ Tát 
cũng được, nhưng gọi mình là người 
vô sự thì minh thích hơn. 


107 


Con người vô sự là con người không 
chạy theo năm bắt bất cứ một cái gì 
nữa cả, dù đó là Bụt, là Tổ, là Niết 
Bàn, là Tam Thân, là Tịnh Độ. Con 
người vô sự là con người Đã Về Đã 
Tới, không còn thấy thiếu thôn một cái 
øì nữa mà phải đi tìm câu, dù đôi tượng 
tìm câu đó là Bụt, là Tổ, là Niết Bàn, là 
Tam Thân, là Tịnh Độ. Con người vô 
sự là con người đã tiếp xúc được với 
tât cả những cái đó ngay trong giây 
phút hiện tại và ngay trong bản thân. 
Con người vô sự là con người đã dừng 
lại, không còn dính mắc vào một Đ1áảO 
pháp, một lý thuyết, một đường lỗi nào 
nữa. Con người vô sự không còn đi tìm 
tòi học hỏi nữa. Con người vô sự là con 
người vô học. Vô học ở đầy có nghĩa là 


106 


không cân học hỏi nữa, chứ không phải 
là không có học vấn. Nói như vậy 
không có nghĩa là con người vô sự 
không cần đọc sách, không cân đọc 
kinh, bởi vi đọc sách, đọc kinh không 
phải là để tìm cầu mà là để tưới tâm 
những hạt giông tốt của mình đã có 
săn. Khi học hỏi với tâm niệm là ta 
không có tuệ giác đó cho nên ta phải đi 
tim tuệ giác đó trong sách vở, trong 
văn chương, trong kinh điển - nghĩ 
răng trong kinh điển có những tuệ giác 
mà ta không có - thì khi đó là ta đang 
tìm câu chân lý và tuệ giác qua kinh 
điển. Nếu ta biết răng kinh điển hay 
giáo lý là những phương tiện để giúp 
cho ta tiếp xúc được với chân lý và tuệ 
giác có sẵn trong ta, thì kinh điển và 


109 


giáo lý trở thành có ích lợi. Còn khi ta 
cho rằng kinh điển và giáo lý chứa 
đựng chân lý mà ở ta không có, thì khi 
đó kinh điển và giáo lý trở thành có 
hại. Ví dụ như ngón tay chỉ mặt trăng. 
Ngón tay có ích lợi nếu ta biết lợi dụng 
ngón tay để nhìn thây mặt trăng nhưng 
nêu không khéo thì ta sẽ bị kẹt vào 
ngón tay và ta cho ngón tay là mặt 
trăng. Kinh điển cũng vậy. Kinh điển 
và giáo lý là ngón tay. Nêu ta nghĩ rằng 
trong kinh điển có chân lý, có tuệ giác 
thi ta bị kẹt. Vì vậy khi ta đọc kinh và 
học hỏi để có cơ hội đánh động được 
tuệ giác ở trong bản thân mình, để tuệ 
giác bừng mở, thì kinh điển sẽ có ích 
lợi. Ta phải học theo phương pháp đó, 


110 


nêu không ta sẽ còn chạy theo, sẽ chưa 
dừng lại được. 


Con người vô sự là người đã dừng lại, 
không còn dính mắc vào một lý thuyết, 
một giáo pháp, một đường lỗi nào nữa 
hết. Vì vậy con người vô sự không phải 
là con người cuông tín: cuông tín vào 
một giáo pháp, cuông tín vào một chủ 
thuyết. Khi ta đã có tuệ giác rôi thì 
kinh điển và giáo lý trở thành vỏ trâu, 
trở thành rơm rác. Khi đó ta đã biết sử 
dụng kinh điển và giáo lý một cách rất 
thông minh, ta không còn bị kẹt vào 
kinh điển và giáo lý nữa. Những người 
đi trước ta cũng được hướng dẫn như 
vậy. Họ sử dụng kinh điển và giáo lý 
một cách rất thông minh. Họ không 
cho đó là chân lý, mà họ coi đó là 


III 


phương tiện, là chiếc bè để đưa họ đi 
tới bên bờ chân lý. 

Con người vô sự có tự do, có khả năng 
sông hạnh phúc ngay trong giờ phút 
hiện tại, không bị bất cứ một cái gì có 
thể kéo đi, kế cả lý tưởng độ sinh, cứu 
đời. Bởi vì lý tưởng độ sinh cứu đời 
cũng có thể bắt mình chạy đi tìm câu, 
bỏ mất giây phút hiện tại, bỏ mất cái 
tâm sáng chói và sáu đạo thân quang 
đang có mặt, vốn là nguôn gốc của tât 
cả chư Bụt và các Phật độ. 


Sự kiện là ta dừng lại rôi, ta không còn 
đi tìm cầu nữa, làm cho ta có cơ hội 
tiếp xúc sâu sắc với những mâu nhiệm 
của sự sông trong giây phút hiện tại. Vì 
vậy con người vô sự là con người có tự 


112 


do: tự do đối với sự tìm câu, tự do đối 
với quá khứ và tương lai, và do đó có 
khả năng sông hạnh phúc trong giây 
phút hiện tại, không bị bất cứ một cái 
øì kéo đi, kế cả lý tưởng độ sinh, cứu 
đời. Sông hạnh phúc trong giây phút 
hiện tại, sông có chánh niệm, không có 
nghĩa là ta làm ngơ trước những đau 
khô đang xảy ra chung quanh mình. 
Một cách rât tự nhiên, như hít thở, ăn 
cơm, uông nước v.v..., những gì ta nói 
hay làm đều có thê làm vơi bớt khổ đau 
trong cuộc đời rôi. 

Chúng ta làm việc độ sinh và cứu đời, 
nhưng chúng ta không bị lý tưởng độ 
sinh và cứu đời kéo chúng ta ra khỏi 
giây phút hiện tại. Chúng ta không phải 
là những người vì say mê một lý tưởng, 


113 


say mê một lý thuyết, say mê một 
đường hướng, tôi đánh mất sự sông. 
Có lý tưởng là điều rất đẹp. Nhưng nêu 
ta bị lý tưởng đó cuôn đi, bỏ mắt sự 
sông trong hiện tại, đó là điêu rất đáng 
tiệc. Bởi vì lý tưởng độ sinh cứu đời 
cũng có thể bắt mình chạy đi tìm câu, 
bỏ mất giây phút hiện tại, bỏ mất cái 
tâm sáng chói và sáu đạo thân quang 
đang có mặt, vốn là nguôn gốc của tât 
cả chư Bụt và các Phật độ. Khi say mê 
một lý tưởng, ta đánh mất giây phút 
hiện tại thì ta cũng đánh mất luôn cái 
tâm sáng chói của ta. Cái tâm thức mâu 
nhiệm, sáu đạo thân quang đang có 
mặt, chính là cái tâm sáng chói. Sáu 
đạo thân quang đó là dụng cụ, là nên 
tảng của sự sông, của chư Bụt và chư 


114 


vị Bô Tát. Chính nó hé mở cho ta cánh 
cửa Phật độ đê ta có cơ hội sông an lạc 
trong cõi Bụt. 


Bụt không phải là đối tượng tìm câu 
của ta, đừng lây Bụt làm mục tiêu lý 
tưởng của mình, đừng cho Bụt là một 
thực thê tôn tại ngoài ta. Hình ảnh của 
ta xây dựng trong đâu vê Bụt không 
phải là Bụt. Bụt ây có sinh, có trú, có 
hoại, có diệt, Bụt ây không đảng là 
hình ảnh lý tưởng mà ta chạy theo. Bụt 
Ấy là một bóng Ma, gọi là Ma Bụt, có 
thể hớp hôn ta, vì vậy gặp Ma Bụt ta 
phải chém đâu liên, gặp Ma Tổ cũng 
vậy, ta cũng phải chém đâu. Ta phải 
chém đâu tất cả các loài Ma, bởi vì tất 
cả những tạo dựng của trí óc, tật cả 
những thi thiết của cô nhân chỉ có giá 


115 


trị của thuốc hay trị bệnh, nêu ta xem 
những cái đó là những thực tại có thật 
biệt lập ngoài ta, không phải là những 
phương tiện chữa trỊ các căn bệnh sĩ 
mê, tham ái, sân hận và tìm câu của ta 
thi chúng trở thành chướng ngại, trở 
thành bẫy sập, vì vậy ta phải chặt đầu 
chúng mỗi khi chúng xuất hiện. 

Bụt phải là một thực tại trong giây phút 
hiện tại. Nêu chúng ta sông có tỉnh 
thức, có chánh niệm, có an lạc, có hạnh 
phúc ngay trong giây phút hiện tại, thì 
chúng ta là Bụt rôi. Nêu chúng ta nghĩ 
Bụt là cái gì mình chưa có, minh không 
có, Bụt là cái không thể có mặt trong 
giây phút hiện tại được, Bụt chỉ có thể 
có mặt ở trong tương lai và ở một địa 
phương khác, thì lúc đó Bụt trở thành 


116 


một chướng ngại cho hạnh phúc của ta. 
Vì vậy người nào đi tìm Bụt như một 
thực thê ở bên ngoài và trong tương lai, 
thi người đó đang ổi ngược với giáo lý 
của Đức Thê Tôn. Hỉnh ảnh của ta xây 
dựng trong đâu về Bụt không phải là 
Bụt. Chúng ta có rất nhiêu ý niệm về 
Bụt. Hỏi còn âu thơ, ta có một ý niệm 
khá ngây thơ về Bụt. Khi lớn lên, ta bỏ 
ý niệm hôi âu thơ và có một ý niệm 
khác. Hiện bây giờ chúng ta cũng đang 
có một ý niệm vỆ Bụt, và ý niệm về 
Bụt này cũng cân phải bỏ đi. Tât cả 
mọi ý niệm về Bụt đêu cân phải bỏ đi, 
tại vì Bụt không thể nào được nhận 
thức qua một ý niệm. Bụt phải là một 
thực tại, có mặt trong giây phút hiện 
tại. Khi ta đi, đứng, năm, ngôi, ăn cơm, 


117 


uống nước mà có chánh niệm, có thong 
dong, có thánh thơi, thì đó là Bụt đang 
đi, đứng, năm, ngôi, ăn cơm và uống 
nước. Còn Bụt của ý niệm thì không 
phải là Bụt. Bụt do ta tạo ra trong đầu 
thì không phải là Bụt. Bụt ây có sinh, 
có trú, có hoại, có diệt, Bụt ây không 
đáng là hình ảnh lý tưởng mà ta chạy 
theo. Bụt ây là một bóng Ma, gọi là Ma 
Bụt, có thê hớp hôn ta, vì vậy gặp Ma 
Bụt ta phải chém đâu liên, gặp Ma Tổ 
cũng vậy, ta cũng phải chém đâu. Ta 
phải chém đâu tất cả các loài Ma, DỚI 
vì tât cả những tạo dựng của trí óc, tât 
cả những thi thiết của cỗ nhân chỉ có 
øl1ả ftrỊ của thuốc hay trị bệnh, nêu ta 
xem những cái đó là những thực tại có 
thật biệt lập ngoài ta, không phải là 


118 


những phương tiện chữa trỊ các căn 
bệnh sĩ mê, tham ái, sân hận và tìm cầu 
của ta thì chúng trở thành chướng ngại, 
trở thành bẫy sập, vì vậy ta phải chặt 
đâu chúng mỗi khi chúng xuất hiện. 


Ý niệm về Bụt ở trong ta không phải là 
Bụt tự thân, không phải là Bụt đích 
thực, mà đó là hình ảnh về Bụt, đó là 
Ma Bụt. Ma Bụt có thê hớp hôn ta, 
khiến cho ta đánh mất sự sông trong 
giây phút hiện tại, đánh mất Bụt tự 
thân. Bụt tự thần đang có mặt trong 
giây phút hiện tại, trong mỗi hơi thở, 
trong mỗi bước chân, trong mỗi nụ 
CƯỜI, trong GIới, trong Niệm và trong 
Định. Thường thường người ta nói Ma 
khác với Bụt, Ma là kẻ thù của Bụt. 
Nhưng kỳ thực, nếu ta có ý niệm về 


119 


But, ý niệm đó cũng là Ma. Nếu đề một 
ý niệm về Bụt kéo mình đi, tức là mình 
DỊ Ma Bụt hớp. hôn, vì vậy gặp Ma Bụt 
ta phải chém đâu liên. Nêu không chém 
đâu Ma Bụt, thì Bụt chân thật không 
thể xuất hiện được. Ý niệm của ta vệ 
Bụt là Ma, bỏ ý niệm về Bụt thì ta có 
Bụt liền, bởi vì Bụt là Bụt tự thân mà 
không phải là Bụt của ý niệm. Cũng 
giông như ta có bản đô của thành phô 
Paris và ta cho bản đô này là Paris, thì 
thât bại. Paris không phải cái bản đô 
ParIs. Paris là một thực tại. Khi ta có ý 
niệm về Bụt, thì ý niệm đó không phải 
là Bụt. Ý niệm đó có thê trở thành đôi 
tượng của sự vướng mắc của ta, cho 
nên phải chém đâu Ma Bụt. Cũng như 
cái bản đô của Paris, phải đốt cái bản 


120 


đô đi, và nói: “Đây không phải là Paris, 
đây chỉ là bản đồ của Paris thôi. Tổ 
cũng vậy. Nêu ta có ý niệm về Tô, thì 
đó là Ma Tổ và nêu ta có ý niệm vệ Ta, 
thì đó là Ma Ta, có Ý niệm về Bạn của 
ta, thì ý niệm đó là Ma Bạn. Khi ta có ý 
niệm vê một cái øì đó thì cái Ÿ niệm đó 
là Ma, vì ta chưa tiếp xúc được với 
thực tại của cái đó. Ta giận con Ma đó, 
ta ganh với con Ma đó, ta thương con 
Ma đó, ta chạy theo con Ma đó..., chứ 
không phải là ta tiếp xúc được với tự 
tánh của thực tại. Cho nên vân đề là khi 
Ma xuất hiện, phải chém đầu liên. 
Trong Lâm Tê Lục có câu là “phùng 
Phật sát Phật, tức là “gặp Bụt phải 
chém đầu liên'. Bụt ở đây cô nhiên là 
Ma Bụt, là ý niệm về Bụt mà ta có. Hôi 


121 


nhỏ, có em bé tưởng Bụt là cải ông 
ngôi cả ngày trên bản thờ và cứ nhìn 
xuông mây nải chuỗi. Nếu ta không 
chém đâu cái ý niệm đó, thì làm sao ta 
có được cái thây sâu sắc hơn về Bụt. Vì 
vậy tật cả những ý niệm ta có vê Bụt 
đêu phải chém đâu hết. 


Ở thế kỷ thứ hai mươi, trong văn hóa 
Tây Phương, cũng có khuynh hướng 
tương tự như vậy trong Cơ Đốc giáo. 
Có một ngành thân học gọi là 
Theology of the Dead of God, tức là 
nên thần học nói về cái chết của 
Thượng Để. Theo nguyên tắc là 
Thượng Đề không sinh không diệt, tại 
sao lại nói Thượng Đề chết? Đó là cái 
ý niệm của mình về Thượng Đệ, và cái 
ý niệm đó phải chết. Chúng ta có ý 


122 


niệm về Thượng Đệ, chúng ta cho đó là 
sự thật, và chúng ta nhân danh Thượng 
Đề đề chúng ta đi chinh phục, để chúng 
ta bắt ép, thì Thượng Để đó là Ma 
Thượng Đệ, cân phải chém đâu liên. Vì 
vậy cho nên mới có tư trào thần học 
øọI là Theoloegy of the Dead of GŒod. 
Cái này tương tự như tinh thân của 
Lâm Tế. Một bên là sát Phật, một bên 
là sát Thượng Đề. Có một cuốn sách 
khác, với nhan đề là Your God is Too 
Smaill, dịch là “Thượng Đề của anh nhỏ 
xu' (nhỏ băng hột đậu phông). 
Thượng Đề đó không đáng đề cho anh 
tôn thờ, vì quan niệm của anh về 
Thượng Đề quá nhỏ bé. Thượng Đề đó 
chỉ có đi theo phe anh mà thôi: Chúa 
chỉ ban phúc cho nước Mỹ thôi (God 


123 


bless America), Chúa không ban phúc 
cho các nước khác. Thượng Đê đó nhỏ 
xíu băng hột đậu phộng, không đủ để 
cho mình chiêm ngưỡng. Chừng nảo ta 
phá bỏ tât cả ý niệm của ta về Thượng 
Đệ, thì Thượng Đề tự thân mới có thể 
biểu hiện được. Chừng nào ta phá bỏ 
hết ý niệm của ta về Bụt, thì Bụt tự 
thân mới có thể biểu hiện được. Người 
vô sự là người đã phá bỏ được hết mọi 
ý niệm, con người đó có thê an trú 
được trong hiện tại và tiếp xúc được 
với Bụt tự thần, không còn bị Ma Bụt 
hớp hôn, và mỗi ngày không phải chạy 
Đông, chạy Tây, chạy Nam, chạy Bắc 
đề tìm Bụt nữa. Bụt ây là một bóng 
Ma, gọi là Ma Bụt, có thê hớp hôn ta, 
vì vậy gặp Ma Bụt ta phải chém đầu 


124 


liên, gặp Ma Tổ cũng vậy, ta cũng phải 
chém đâu. Ta phải chém đâu tất cả các 
loài Ma, bởi vì tật cả những tạo dựng 
của trí óc, tất cả những thi thiết của cô 
nhân chỉ có giá trị của thuốc hay trị 
bệnh, nêu ta xem những cải đó là 
những thực tại có thực, biệt lập ngoài 
ta, không phải là phương tiện chữa trị 
các căn bệnh s1 mê, tham áI1, sân hận và 
tìm câu của ta thì chúng trở thành 
chướng ngại, trở thành bẩy sập, vì vậy 
ta phải chặt đâu chúng mỗi khi chúng 
xuât hiện. 


Tât cả những giáo lý khác cũng vậy. 
Các tạo tác như ý niệm về Tam Thân, 
Tam Bảo, Niết Bàn, Tam Pháp Ấn đều 
là những cái được tạo dựng để giúp 
đưa chúng ta đi vào trong thế giới của 


125 


thực tại, của giác ngộ. Nếu chúng ta bị 
kẹt vào những ý niệm đó, thi chúng ta 
bị sập vào những cái bẫy của cô nhân. 
Cô nhiên, cố nhân (Bụt và Bồ Tát) 
không có ý đánh lừa chúng ta, không 
có ý øiương những cái bẫy để chúng ta 
bị sập vào đó, nhưng vì chúng ta vụng 
vê không biết sử dụng những phương 
tiện khéo léo của các ngài nên chúng ta 
mới bị sập vào. Đây cũng là tinh thân 
của kinh Người Bắt Răn (Xà Dụ kinh). 
Trong kinh Bụt nói răng: “Giáo lý của 
ta rất vi diệu. Nó có khả năng giúp cho 
quý vị đi tới giải thoát. Nhưng nêu quỷ 
vị không biết cách học hỏi, cô chấp vào 
hình tướng của giáo lý, thi quý vị sẽ bị 
kẹt vào giáo lý đó, và giáo lý đó trở 
thành nguy hiểm cho quý vị. Giống 


126 


như người bắt răn, không biết bắt rắn 
mà nắm lây đuôi rắn thì thê nào cũng 
bị rắn quay lại mổ”. Vì vậy những thi 
thiết, những giáo lý, những phương 
tiện của cô nhân đưa ra, chúng ta phải 
khéo léo tiếp nhận, nêu không thì 
những cái đó sẽ trở lại hại mình. Cũng 
trong kinh Người Bắt Răn, có dùng 
hình ảnh của chiếc bẻ (sau này được 
kinh Kim Cương dùng lại). Chiếc bè 
không phải là bờ bên kia, nhưng nêu 
chúng ta nghĩ chiếc bè là bờ bên kia, 
thì chúng ta sẽ không bao giờ sang 
được bờ bên kia. Nếu biết răng chiếc 
bè không phải là bờ bên kia, thì chúng 
ta có thể sử dụng chiếc bè một cách 
thông minh đề đi qua bờ bên kia. Nghĩa 
là những thi thiết, những giáo lý, 


127 


những phương tiện của cô nhân (Bụt và 
Bỏ Tát) hiên tặng, chúng ta phải khôn 
khéo sử dụng như khôn khéo sử dụng 
chiếc bè. Nêu không, chúng ta sẽ bị rắn 
cắn, chúng ta sẽ không bao giờ sang 
được bờ bên kia. Vì vậy, chúng ta cân 
phải có thanh gươm của trí tuệ và có 
thái độ sẵn sàng của chàng dũng sĩ cầm 
sươm trí tuệ, mỗi khi có một bóng Ma 
xuất hiện thì chặt đâu liên. 


Con người thật, con người vô sự không 
bao giờ bị cảnh vật lôi kéo, vì vậy luôn 
luôn giữ được tự do. Cảnh giới Ma 
không lôi kéo ta được đã đành, cảnh 
ø1ới Bụt cũng không lôi kéo ta được. 
Tại vì ta đã thấy răng Ma và Bụt tương 
tức, Ma và Bụt bât nhị, đó là bệnh và 
thuốc có mặt một lần để trị nhau, để 


128 


nương nhau. Con người vô sự vì thê 
thây Ma cũng mỉm cười và thấy Bụt 
cũng mỉm cười. Con người vô sự có 
thê đánh dẹp được cả Ma và cả Bụt. 


Ta đã tự do rôi thì có ai lôi kéo được ta 
đầu. Có tự do là có Bụt. Ma lỗi kéo 
không được mà Bụt lôi kéo cũng không 
được. Tại sao lại bị Bụt lôi kéo nữa? 
Còn bị lôi kéo tức là ta còn đang trong 
tinh trạng thiêu thốn, tìm câu. Tại vì ta 
đã thây răng Ma và Bụt tương tức, Ma 
và Bụt bât nhị, đó là bệnh và thuốc có 
mặt một lân để trị nhau, để nương 
nhau. Con người vô sự vì thê thây Ma 
cũng mỉm cười và thấy Bụt cũng mỉm 
cười. Con người vô sự có thê đánh dẹp 
được cả Ma và Bụt. Con người vô sự 
không chạy trỗn Ma và cũng không 


129 


chạy theo Bụt, bởi vì con người vô sự 
đã dừng lại rôi. Nhìn Ma cũng không 
Sợ tại vì ta biết đó là Ma, nhìn Bụt cũng 
không ham bởi vì ta biết đó chỉ là một 
hình ảnh có thê kéo ta đi. Ta có Bụt tự 
thân rôi, ta không cân phải chạy theo 
một hình ảnh Bụt nào khác nữa. Bụt 
không phải là một hình ảnh, không 
phải là một đối tượng tim câu. Cũng 
như ta có cái đầu rôi, tại sao ta còn đi 
tìm một cái đầu khác nữa? Trong lúc 
hoảng hốt, ta nghĩ ta không có đâu và 
chạy đi tìm câu cái đâu khác, tức là ta 
đang bị bệnh tâm thần. Diễn Nhã Đạt 
Đa là một anh chàng bị bệnh tâm thân. 
Chúng ta cũng vậy, có thể chúng ta 
cũng đang bị bệnh tâm thân. Chúng ta 
có đủ hết vậy mà chúng ta vẫn còn 


130 


chạy đi tìm: chúng ta đi tìm Thượng 
Đề, chúng ta đi tìm Thiên quốc, chúng 
ta đi tìm Niết Bàn, chúng ta đi tìm Bụt. 
Cũng như đợt sóng ởi tìm nước. Đợt 
sóng mà đi tìm nước thì nghe rât buôn 
Cười, vì đợt sóng ngay trong giây phút 
hiện tại đã là nước rôi. Con nñĐØƯỜI VÔ 
sự là con người không còn đi tìm câu 
nữa, con người đứng yên được trong 
giây phút hiện tại. Con người thật, con 
người vô sự không bao giờ bị cảnh vật 
lôi kéo (cảnh vật có thê là Bụt, Bụt có 
thể là cảnh vật. Cảnh vật này là Ma), vì 
vậy luôn luôn giữ được tự do. Cảnh 
giới Ma không lôi kéo ta được đã đành, 
cảnh giới Bụt cũng không lôi kéo ta 
được. Tại vì ta đã thây răng Ma và Bụt 
tương tức. Cũng như người làm vườn, 


131 


thây rác không sợ, thây hoa cũng 
không mừng, vì biết răng rác kia có thê 
làm thành hoa, hoa kia sẽ trở thành rác. 
Cho nên người làm vườn không kỳ thị 
ø1ữa rác và hoa. Con người thật, con 
người võ sự cũng không ky thị giữa Ma 
và Bụt. Ma và Bụt không hai. Đó là 
bệnh và thuộc có mặt một lần để trị 
nhau, để nương nhau. Con người vô sự 
vì thế thây Ma cũng mỉm cười và thấy 
Bụt cũng mỉm cười. Thây Ma thì 
không sợ, không ngán, không ghét và 
thây Bụt cũng không ham, cũng không 
đánh mất mình. Con người vô sự có thê 
đánh dẹp được cả Ma và cả Bụt. Đánh 
dẹp Ma đã đành rồi, nhưng đánh dẹp 
luôn cả Bụt, tại vì Bụt cũng có thê là 


132 


một thứ Ma, nêu minh đê mình kẹt vào 
một ý niệm vê Bụt. 


Tổ khuyên mọi người đừng ỷ lại vào kẻ 
khác, dù họ tự gọi là Bụt, là Tô, là đại 
thiên sư, là thánh tăng, đừng đi tìm 
kiến giải nơi từ chương, nơi kinh điền, 
nơi văn cú, đừng kẹt vào các danh từ, 
đừng hy vọng tìm giải thoát và trí tuệ 
nơi sự học hỏi và nghiên tâm kinh điển. 
Tìm giải thoát và giác ngộ nơi sự 
nghiên tâm kinh điển cũng như hy 
vọng tìm được những giọt nước mát 
trong một bộ xương khô. Giáo điền chỉ 
là những bộ xương khô. Phải trở về 
giây phút hiện tại, vận dụng cái tâm 
sáng chói đang có mặt ngay tại đây thì 
mới có thể tiếp xúc được với giải thoát 
và giác ngộ, tiếp xúc được với Bụt và 


133 


Tổ đang là những thực thê sống động 
nơi ø1ây phút này. 

Đừng ý lại vào kẻ khác, dù họ tự gọi là 
Bụt, là Tổ, là đại thiền sư, là thánh 
tăng. Ta tu không phải là vì người kia 
tu mà vì ta tu. Nêu như thê thì khi 
người kia không tu nữa ta cũng sẽ 
không tu nữa? Không nên như vậy. Ví 
dụ, thây của ta không tu nữa, không 
phải vì vậy mà ta không tu nữa. Thây 
ta không tu nữa thì kệ thây, ta cứ tiếp 
tục tu. Sư anh ta không tu nữa thi kệ sư 
anh, ta cứ tiếp tục tu. Ta đi tu không 
phải là vì một người, dù người đó là 
Bụt hay là thây. “Bụt ơi, con đi tu là vì 
Ngài đó! Thây ơi, con đi tu là tại vì con 
thương thây nên con mới đi tu đó!” - 
không nên có thái độ như vậy. ĐI tu là 


vì cái øì chứ không nên vì một người, 
dù người đó tự xưng là Bụt, là Tô, là 
đại thiên sư, là thánh tăng. 

Đừng đi tìm kiến giải nơi từ chương, 
nơi kinh điển, nơi văn cú, đừng kẹt vào 
các danh từ, đừng hy vọng tìm giải 
thoát và trí tuệ nơi sự học hỏi và 
nghiên tâm kinh điển. Ta vẫn học hỏi 
và nghiên tâm kinh điển, nhưng ta cân 
biết rõ kinh điển là phương tiện, là 
chiếc bè, là ngón tay. Ta có niềm tin 
răng chân lý và tuệ giác đã có sẵn trong 
ta. Học hỏi và nghiên tâm kinh điển là 
để có cơ hội đánh động tới những tuệ 
giác trong người ta và làm cho chúng 
phát hiện. Không nên ởi tìm tuệ giác, đi 
tìm chân lý dưới dạng những lý thuyết, 
dưới dạng những tư tưởng uyên áo. 


Tìm giải thoát và giác ngộ nơi sự 
nghiên tâm kinh điển cũng như hy 
vọng tìm được những giọt nước mát 
trong một bộ xương khô. Bộ xương 
khô làm sao mà cât chứa được Ø1Ọf 
nước cam lộ? Vì vậy đi tìm tự do, giác 
ngộ, giải thoát ở lý thuyết, ở chủ nghĩa, 
ở kinh điển là việc không thể xảy ra. 
Những cái đó phải ứa ra từ trải tim. 
Cho nên đọc kinh là để có cơ hội trở về 
VỚI trái tim. Đọc kinh với tư cách là 
một con người tự do chứ không phải là 
một con người nô lệ. Kinh điển cũng 
rất nguy hiểm. Không phải tất cả 
những øì trong kinh điển đều phản 
chiếu tính giác ngộ của Bụt và Bô Tát. 
Nhiêu khi do truyện thừa sai lâm, có 
những câu ngược lại với những điều 


136 


Bụt nói. Khi ta đọc, ta phải mỉm cười 
và phải thấy được những điều đó. Có 
những câu nói với con nít, ta phải biết 
răng câu này là để nói với con nít. 
Không phải câu nào được nói ra, ta 
cũng phải cúi đầu mà nghe, mà tin. 
Phải căn cứ vào tuệ giác của ta chứ 
đừng căn cứ vào chữ nghĩa. Cũng như 
khi nghe một người nói chuyện, ta 
đừng chấp vào những điêu người đó 
nói, những danh từ người đó dùng để 
rôi ta giận, ta øanh, ta buôn, và ta hiểu 
lâm người đó. Phải thây được tâm của 
người đó và tâm của mình. Vì vậy 
trong khi nói chuyện với người kia, ta 
phải là con người tự do. Ta không để 
mình trở thành nạn nhân của sự hiểu 
lâm, của những danh từ mình đang sử 


137 


dụng, và cách thức mình tiếp nhận 
những danh từ đó. Giáo điển chỉ là 
những bộ xương khô. nhưng nếu biết 
sử dụng giáo điển thì ta có thể làm biều 
hiện được da thịt và sự sông. Khi có 
tuệ giác rôi, tất cả những cái đó là trâu, 
là rơm, mà không phải là cái gì thân bí 
hay ghê gớm lắm. Thánh Augustin đã 
việt một bộ sách về thân học nỗi tiếng 
là Suma Theologyca, dịch là Thân Học 
Đại Toản, được nhiêu người rất kính 
phục, vì bộ sách đó nói lên được tinh 
yếu của giáo lý Cơ Đốc giáo. Khi sắp 
tịch, Thánh có nói một câu: “Thôi đừng 
đọc cái đó nữa. Cái đó là vỏ trâu, cái 
đó là rơm rác của tôi thôi. Thánh đã để 
hết tât cả trái tim và cuộc đời của mình 
đề viết bộ Thân Học Đại Toàn, vậy mà 


138 


đến giờ phút chót, tự nhiên Thánh có 
một cái thấy nào đó và từ cái thấy đó 
Thánh nói: Thôi đừng đọc cái đó nữa, 
cái đó là rơm, là rác, là vỏ trâu, không 
đáng để cho quý vị đọc. Vua Trân Anh 
Tông cũng có sáng tác nhiêu bức tranh 
thủy mạc rất đẹp. Đến khi gân băng hà, 
vua đã ra lệnh đốt hết tât cả những bức 
tranh đó. Qua hai chuyện có cùng một 
thái độ, ta thấy răng những cái mà ban 
đầu ta cho là nghệ thuật cao, nhưng sau 
đó ta lại thây không là gì hết, bởi vì khi 
đó ta đã đạt được một cái thây rât mâu 
nhiệm và sâu sắc. 

Giáo điện chỉ là những bộ xương khô. 
Bộ xương khô cũng có thể có ích lợi, 
nhưng nó chỉ là bộ xương khô, nó 
không phải là sự sông. Phải trở vê giây 


139 


phút hiện tại, vận dụng cái tâm sáng 
chói đang có mặt ngay tại đầy thì mới 
có thể tiếp xúc được với giải thoát và 
giác ngộ, tiếp xúc được với Bụt và Tổ 
đang là những thực thể sống động nơi 
giây phút này. Đây là sự thực tập trở về 
trong giây phút hiện tại, vận dụng cái 
tâm sáng chói (sáu đạo thân quang) 
đang có mặt ngay tại đây đề có thê tiếp 
xúc được với giải thoát và giác ngộ, 
tiếp xúc được với Bụt và Tổ, đang là 
những thực thê sông. động nơi giây 
phút này mà không cân đi tìm câu ở 
đâu hết. 


Người tu đạo không cân phải dụng 
công mệt nhọc. Đừng đày đọa thân thê 
và tâm trí băng cách chạy đi tìm câu. 
Trong tính thân vô đặc ta phải thấy 


140 


răng ta đã là cái ta đang tìm câu tôi, 
cũng như đợt sóng tự biết mình là 
nước, có thể ngưng ngay lại sự bôn ba 
đi tìm nước. Phương pháp thực tập là 
dừng lại, bởi vì giây phút hiện tại nào 
cũng là giây phút trở về ngôi nhà đích 
thực của chính minh, từ bước chân, hơi 
thở, cho đến hành động ăn cơm, mặc 
áO, uống nước, đi câu. Không cần đi 
đâu hết, không cân làm gì nữa. Cái mà 
ta đi tìm đã có sẵn ngay ở đây. Vì vậy 
ta có thể thực sự là một nñĐƯỜI VÔ SỰ. 
Nếu ta tiếp tục đày đọa thân tâm vì sự 
thực tập, vì sự tìm câu, vì sự nghiên 
cứu, vì sự dụng công khổ nhọc của 
minh thì ta đi ngược với con người của 
Tổ và của Bụt, và ta cách xa với Tô và 
Bụt như trời xa cách đât. 


141 


Trong khi tu tập nếu ta thây cực khô 
quá, ta than thở là tại sao ta lại đi đày 
đọa tâm thân này như vậy, thì ta không 
phải là người tu đạo đích thực. Đày đọa 
thân thể và tâm trí băng cách chạy đi 
tìm câu là điêu không nên làm. Trong 
tinh thân vô đăc, ta phải thây răng ta đã 
là cái ta đang tìm câu rôi, cũng như đợt 
sóng tự biết mình là nước, có thể 
ngưng ngay lại sự bôn ba đi tìm nước. 
Nếu sóng biết mình là nước rôi thì đâu 
cân đi tìm nước nữa. Ta cũng vậy, nếu 
ta biết ta là Niết Bàn, là giải thoát, là 
giác ngộ, là Tịnh Độ rôi thì ta không đi 
tìm cầu nữa. Không đi tìm câu ở bên 
ngoài và trong tương lai, ta trở vê và 
tiếp xúc với tât cả những cái đó trong 
giây phút hiện tại. Phương pháp thực 


142 


tập là dừng lại (stop), bởi vì giầy phút 
hiện tại nào cũng là giây phút trở về 
ngồi nhà đích thực của chính mình, từ 
bước chân, hơi thở, cho đến hành động 
ăn cơm, mặc áo, uống Tiước, đi cầu. 
Đây là giáo lý của Tô, rất phù hợp với 
sự thực tập của Làng Mai. Giây phút 
nào cũng là giây phút trở vê. Trở về 
ngôi nhà đích thực của chính mình. 
Từng bước chân, từng hơi thở, cho đến 
những hành động như ăn cơm, mặc áo, 
uống nước, đi câu, cũng là để trở về 
với quê hương đích thực của minh. 
Không cân đi đâu hết, không cân làm 
øì nữa. Cái mà ta đi tìm đã có sẵn ngay 
ở đầy, vì vậy ta có thê thực sự là một 
người vô sự. Nếu ta tiếp tục đày đọa 
thần tâm vì sự thực tập, vi sự tìm câu, 


143 


vì sự nghiên cứu, vì sự dụng công khô 
nhọc của mình thì ta đi ngược với con 
n"ĐØƯỜi của Tổ và của Bụt, và ta cách xa 
với Tô và Bụt như trời xa cách đât. 

Đây chính là những lời Tổ nói. Tu làm 
sao đề mỗi giây phút đêu có an lạc. Tu 
làm sao để đừng có cảm tưởng là mình 
đang lao tác mệt nhọc, mình đang đày 
đọa thân và tâm của mình. Điêu này 
tùy thuộc vào nhận thức của ta. Ta 
đang ngôi thiên, mà nếu ta ngôi thiên 
với tâm niệm tìm câu, chỗi bỏ giây 
phút hiện tại, thì ta sẽ không thấy được 
chính sự ngôi yên là một điều mâu 
nhiệm. Còn nếu ta ngôi thiên mà thấy 
rõ ràng ta đang là Bụt, là Tổ, sự sông 
mâu nhiệm đang có mặt trong giây 
phút hiện tại và ta đang được ngôi ở 


144 


đây, thì tự nhiên buổi ngôi thiên trở 
thành rât thanh thản, rất nhẹ nhàng: hơi 
thở cũng như thê ngôi của ta trở thành 
những cái rất mâu nhiệm, và ta có an 
lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút 
hiện tại. 


Đọc tới đây, chúng ta thây rõ những 
điêu Tổ nói là những điều có công 
năng đập phá, cởi trói và trỊ liệu. Rõ 
ràng là Tổ không đưa ra một lý thuyết 
để cho chúng ta học hỏi, tôn thờ, hay 
kính ngưỡng. Những điêu Tô nói có tác 
dụng đập phá những thái độ, những 
nhận thức của ta, đưa lại cho ta tự do. 
Vì vậy phâm chất giải thoát trong Lâm 
Tế Lục rất cao. Lâm Tế Lục cũng có 
tinh thân của Trung Quán Luận. Trung 
Quán Luận không đưa ra một lý thuyết, 


145 


Trung Quán Luận chỉ đập đồ tất cả 
những khái niệm và những lý thuyết. 
Các khái niệm. về nhân, vê quả, vệ 
trước, về sau, về tới, về đi, về một, về 
nhiêu, v.v... đêu bị đập vỡ hết. Lâm Tê 
Lục cũng theo tinh thân và theo truyền 
thống đó. Những người đi theo các 
truyền thống tâm linh trên thế giới, hầu 
hết ai cũng có sự mong câu, ai cũng có 
niêm hy vọng. Hâu hết ai cũng đều có 
cảm tưởng răng mình chỉ là đau khô, 
mình chỉ là trông không, mình chỉ là 
nghèo khó, và sự thực tập hàng ngày 
của mình là đi tìm cầu, đi xin xỏ, đi nài 
nỉ, đi ăn mày một Ít công đức và hạnh 
phúc của những người khác: người đó 
là Bụt, là Tổ, hay là Chúa. Đa sô là như 
vậy. Trong khi đó, Tổ dạy răng: Con 


146 


đường ấy không phải là con đường của 
Bụt. Con đường của Bụt là con đường 
châm dứt sự tìm câu, dừng lại và trở về 
trong giây phút hiện tại để khám phá 
bản thân mình là một thực tại mâu 
nhiệm, đề có thê có hạnh phúc bây giờ 
và ở đây. Đây là tinh thân của giáo lý 
vô đặc. 

Con người vô sự là con người tự do, ở 
đâu cũng làm chủ được mình. Nêu 
mình có được cái thây chân thật (kiến 
giải chân chính) thì mình không còn bị 
kẹt vào những tướng sinh, trú, dị, diệt 
của vạn pháp, kế cả những tướng sinh, 
trú, dị, diệt của Bụt Thích Ca, và vì vậy 
mình cũng không bị kẹt vào hóa thân 
Bụt. Dù sự vật quanh mình và chính 
bản thân năm uân của mình có đang đi 


147 


ngang qua những tướng sinh, trú, dị, 
diệt ây mình cũng không trở thành nạn 
nhân của sự buôn vui hay thương ghét. 
Mình không bị cảnh đoạt. Mình luôn 
luôn đứng vào vị trí chủ động, đứng 
vững trong chánh kiên của mình và 
không trở nên nạn nhân của hoàn cảnh, 
của kẻ khác, không than phiên răng 
hoàn cảnh như thế đó, người ta như thê 
đó cho nên tôi đã phải như thê này. 
Mình chuyển được hoàn cảnh mà hoàn 
cảnh không thể chuyên được mình. 
Mình luôn luôn là con người thật của 
mình trong bốn động tác đi, đứng, nằm, 
ngôi, mình không cân phải đóng kịch, 
dù là đóng vai giải thoát, đóng vai giác 
ngộ, đóng vai đại thiên sư. Cái này gọi 


148 


là 'tùy xứ tác chủ, lập xứ đắc chân. 
Con người thật có nghĩa như thế. 

Con người vô sự là con người tự do, ở 
đâu cũng làm chủ được mình. Chữ tự 
do đây không phải là tự do chính trị, 
hay những loại tự do mà chúng ta phải 
tranh đâu ở ngoài xã hội mới có. Tự do 
ở đây là tự do đôi với những phiên não, 
những tham vọng, những thèm khát, 
những giận hờn, những tuyệt vọng, 
những ganh tị, những lo lăng, những 
tính toán hơn thiệt. Tất cả những tâm 
hành đó đêu làm cho chúng ta mất tự 
do. Và con người vô sự trước hết là 
con người tự do đôi với những tâm 
hành tiêu cực đó. Ở đâu cũng làm chủ 
được mình. Trong bât cứ hoàn cảnh 
nảo con người vô sự cũng có thê an lạc, 


149 


cũng có thê mỉm cười, cũng có thể cảm 
thây thoải mái được. 

Nếu mình có được cái thây chân thật 
(kiến giải chân chính) thì mình không 
còn bị kẹt vào những tướng sinh, trú, 
dị, diệt của vạn pháp, kế cả những 
tướng sinh, trú, dị, diệt của Bụt Thích 
Ca, và vì vậy mình cũng không bị kẹt 
vào hóa thân Bụt. Kiến giải chân chính 
là danh từ của Tổ Lâm Tê. Đó là chánh 
kiên. Tổ không dùng chữ chánh kiến, 
vì thiên hạ dùng chữ chánh kiến quá 
nhiêu nên chữ đó đã bị lờn, cho nên Tổ 
đã dùng chữ kiến giải chân chính. 
Cũng như chữ trí tuệ và từ bị, người ta 
đã dùng nhiêu quá, nên ở Làng Mai 
chúng ta ưa dùng chữ hiểu và thương 
hơn, vì nó hiện thực, dễ đi vào lòng 


150 


người và dễ hiệu hơn. Hiểu và thương 
tức là trí tuệ và từ bi. Ở đây cũng vậy, 
có danh từ chánh kiến (ripht view, 
samadrsti) nhưng Tổ không dùng, Tổ 
dùng bốn chữ chân chính kiến giải. Đó 
là cái thấy chân thật, là tuệ giác. Khi có 
tuệ giác rôi thì ta không còn bị kẹt vào 
các tướng sinh, trú, dị, diệt của vạn 
pháp. Ví dụ, khi ta thây bông hoa bắt 
đâu sinh ra, đó là tướng sinh của bông 
hoa. Khi ta thây bông hoa lớn lên và nở 
ra, đó là tướng trú của bông hoa. Và 
khi ta thây bông hoa có sinh và có trú 
thì ta biết thế nào bông hoa cũng có dị, 
tức là có biến đối. Cho nên khi bông 
hoa bắt đâu tàn thì ta sẽ không buôn, và 
khi bông hoa không còn nữa thì ta cũng 
không đau khô. Đó là ta không kẹt vào 


151 


tướng sinh, trú, dị, diệt của bông hoa. 
Cũng như vậy, khi ta nhìn một người 
và nhìn bản thân ta, nếu ta không bị kẹt 
vào các tướng sinh, trú, dị, diệt, thì ta 
sẽ không lo lắng và không sợ hãi. Nếu 
ta có kiến giải chân chính, ta sẽ tiếp 
xúc được với bản chất bât sinh, bất 
diệt, và không còn bị lung lay bởi 
tướng sinh, trú, dị, diệt của người kia 
và của chính ta nữa. Bụt Thích Ca là 
một hóa thân mà không phải là pháp 
thân. Mà ta đã là hóa thân thì ta có 
sinh, có trú, có dị và có diệt. Cho nên 
Bụt Thích Ca cũng không phải là đối 
tượng tìm kiêm của ta. Thành ra Bụt 
Thích Ca có đó hay không có đó, ta 
cũng không bị kẹt vào hóa thân của 
Bụt. Dù sự vật quanh mình và chính 


152 


bản thân năm uân của mình có đang đi 
ngang qua những tướng sinh, trú, dị, 
diệt ây mình cũng không trở thành nạn 
nhân của sự buôn vui hay thương ghét. 
Ở đây, ta thây rõ ràng là kiến giải chân 
chính tức là cái thây không bị kẹt vào 
những tướng sinh, trú, dị và diệt. Trú là 
tôn tại. Dị nghĩa là khác. Bắt đầu hư 
hoại gọi là dị. Diệt giỗng như là không 
còn nữa. Có kiến giải chân chính thì ta 
sẽ không còn là nạn nhân của buôn vui 
hay thương ghét. Đó là con người vô 
sự, con người tự do, con người không 
bị cảnh đoạt. Con người bị cảnh đoạt sẽ 
trở thành nạn nhân của nó. Đoạt tức là 
lây đi, là chiếm hữu. Cái cảnh kia 
không thê làm cho ta bực mình, sợ hãi 
và tuyệt vọng được nữa. Ta không còn 


153 


bị cảnh làm cho xao xuyên, sợ hãi, bực 
bội, và mât hêt nhần cách của ta được 
nữa. 


Mình không bị cảnh đoạt. Mình luôn 
luôn đứng vào vị trí chủ động, đứng 
vững trong chánh kiên của mình và 
không trở nên nạn nhân của hoàn cảnh, 
của kẻ khác, không than phiên răng 
hoàn cảnh như thế đó, người ta như thê 
đó cho nên tôi đã phải như thế này. Ta 
không đồ lỗi cho người khác. Nêu có 
những yếu kém, những lỗi lâm là tại vì 
ta, chứ ta không nên đồ lỗi cho người 
khác: tại sư anh làm như vậy, cho nên 
tôi phải làm như vậy; nêu sư anh 
không làm như vậy, thì tôi đâu có như 
vậy; nêu sư chị không làm như vậy, thì 
tôi đâu đến nỗi như vậy. Ta không đồ 


154 


lỗi cho người khác và cũng không đồ 
lỗi cho hoàn cảnh. Người vô sự vì vậy 
đứng vững trong cái thấy của mình, 
không tìm cách bào chữa cho mình, 
mình luôn luôn làm chủ chính minh. 


Mình chuyển được hoàn cảnh mà hoàn 
cảnh không thể chuyên được mình. Có 
một thiên sư nói: Một ngày hai mươi 
bốn giờ đông hô không nắm được tôi, 
nhưng tôi năm được hai mươi bốn giờ 
đông hô một ngày. Đó là vì ta có chủ 
quyên, ta thay đôi được hoàn cảnh mà 
hoàn cảnh không thay đổi được ta. Ta 
ở trong cuộc đời nhưng không bị cuộc 
đời làm cho chìm đăm, cũng như hoa 
sen ở trong bùn nhưng không bị hôi 
tanh mùi bùn. Đó là con người võ sự, 
con người tự do, con người có kiến giải 


155 


chân chính. Mình luôn luôn là con 
người thật của mình trong bốn động tác 
đi, đứng, năm, ngôi. Trong khi đi, 
chính là ta đang đi; trong khi đứng, 
chính là ta đang đứng; trong khi năm, 
chính là ta đang năm; trong khi ngôi, 
chính là ta đang ngôi. Mình không cân 
phải đóng kịch, dù là đóng vai giải 
thoát, đóng vai giác ngộ, đóng vai đại 
thiên sư. Thành ra con người vô sự là 
con người thật, con người không cân 
phải đóng kịch. Và cải này gọi là “tùy 
xứ tác chủ, lập xứ đắc chân. Đây là 
danh từ của Tô. Tùy xứ tác chủ là bất 
cứ ở trong hoàn cảnh nào ta cũng làm 
chủ được mình, ta không tìm cách phân 
minh: Tôi sở dĩ mà hư hỏng, mà tệ như 
thê này là tại vì hoàn cảnh, tại vi những 


156 


người khác. Ở đâu ta cũng làm chủ, ở 
đâu ta cũng có chủ quyên (sovereignty) 
của mình, gọi là tùy xứ tác chủ. Lập xứ 
đắc chân là bất cứ chỗ nào, chỗ ta đang 
đứng, chỗ ta đang ngôi, v.v... ta cũng là 
con người thật của ta, ta làm chủ hoàn 
cảnh và ta không cân phải đóng kịch. 
Đó gọi là tùy xứ tác chủ, lập xứ đắc 
chân. Tám chữ này là nguyên tặc của 
Tổ. Mà con người thật cũng có nghĩa là 
như vậy. 

Vì mình có khả năng sống với con 
người thật của minh cho nên mình 
không cân phải làm dáng làm điệu. 
Minh đâu có cân phải chứng tỏ mình là 
giải thoát, là giác ngộ. Minh có thể 
sông một cuộc sông binh thường, mình 
chỉ cần làm một con người bình 


157 


thường. Con người bình thường này là 
COn nĐØƯỜI VÔ sự, có giá trỊ cao hơn cả 
những vị Bồ Tát tự xưng là đang đi 
trên con đường viên đôn, đang đi 
ngang qua mười địa, đang đi vào Tịnh 
Độ, tại vì các vị này vẫn còn mang theo 
tâm niệm yêu thánh, ghét phàm, vẫn 
còn cái nhìn nhị nguyên, vẫn còn đi tìm 
câu, chưa dừng lại được. Con người vô 
sự mới đích thực là con người đáng 
được chư thiên ca tụng, được địa thần 
nâng gót, được chư Bụt muôn phương 
xưng tán. Tại vi con người vô sự là con 
người hoàn toàn tự do, vô tướng, 
không làm dáng làm điệu, không cân 
để lại vết tích gì. 

Ta không cân phải giả bộ là cái mà ta 
không phải. Ta không muốn chứng tỏ 


158 


cho người ta thây, ao ước cho người ta 
thây ta là một người đặc biệt, một 
người giải thoát. Cũng như bông hoa 
kia nở trong ngõ ngách một cách rất tự 
nhiên. Nó không hê đau khổ khi không 
có ai nhìn ngắm, và cũng không hãnh 
diện khi người ta tới ngăm nhìn nó. 
Mình có thê sông một cuộc sông bình 
thường, mình chỉ cân làm một con 
người binh thường. Con người bình 
thường này là con người vô sự, có giá 
trị cao hơn cả những vỊị Bồ Tát tự xưng 
là đang đi trên con đường viên đốn, 
đang đi ngang qua mười địa, đang đi 
vào Tịnh Độ. Tại vì các vị nảy vẫn còn 
mang theo tâm niệm yêu thánh ghét 
phàm, vẫn còn cái nhìn nhị nguyên, 
vẫn còn đi tìm câu, chưa dừng lại được. 


159 


“Nếu vị Bồ Tát nào còn thấy mình là 
Bộ Tát thì vị đó chưa phải là Bộ Tát, 
đó là một câu ở trong kinh Kim Cương. 
Nêu ta là giáo thọ mà ta cứ nghĩ mình 
là giáo thọ, thì ta chưa phải là giáo thọ. 
Nêu ta là thây tu mà ta thây mình là 
thây tu, hơn người, thì ta chưa phải là 
thây tu đích thực. Nếu ta tự hào với vị 
trí đó, danh hiệu đó, hay địa vị đó thì ta 
chưa thực sự đứng ở vị trí đó, chưa thật 
sự có danh hiệu đó, hay chưa năm ở 
trong địa vị đó. Nếu một vị Bồ Tát 
đang đi qua mười địa mà còn thấy 
mình đang đi qua mười địa, thì vị Bồ 
Tát đó chưa phải là vị Bộ Tát đích 
thực; nêu một vị thây răng mình đã giải 
thoát, thì vị đó chưa phải là giải thoát, 
vì vị đó đã bị kẹt vào hai ý niệm giải 


160 


thoát và không giải thoát, ý niệm về 
thánh và về phàm, vẫn có cái nhìn nhị 
nguyên, vẫn còn đi tìm câu, vẫn chưa 
dừng lại được. Ở đây, chúng ta thấy 
định nghĩa con người vô sự là con 
người không còn đi tìm câu, không còn 
phân biệt phàm và thánh, là con người 
đã dừng lại được. Dừng lại được là một 
quả vị rất lớn, đã về đã tới, không còn 
đi tìm câu nữa, không còn ham muốn 
nữa. Con người vô sự như vậy rõ ràng 
là con người đã hoàn toàn về, đã hoàn 
toàn tới, không có cảm tưởng là mình 
thâp, cũng không có cảm tưởng là 
mình cao. Con người vô sự mới đích 
thực là con người đáng được chư thiên 
ca tụng, được địa thần nâng gót, được 
chư Bụt muôn phương xưng tán. Đứng 


I1 


về phương diện hình thức, con người 
vô sự có dáng dấp rât bình thường, 
không có gì đặc biệt: không có hào 
quang, không đội mũ tì lư, không ngôi 
trên pháp tòa cao ngất. Nhưng chính 
con người vô sự đó là đôi tượng yêu 
thương, đối tượng cung kính của chư 
Bụt và chư vị Bồ Tát, đáng được chư 
Bụt ca ngợi, đáng được địa thần nâng 
gót chân mỗi khi bước. Vì vậy con 
người vô sự là con người lý tưởng của 
Tổ Lâm Tê. Nếu ta là con nIĐƯỜI VÔ Sự, 
thì ta có thể nhận diện được những con 
người vô sự khác, vì ta biết thê nào là 
con người vô sự, vì họ không cần có 
một hình tướng bên ngoài. Trong sách 
luận ngữ có câu: “Nhân bất tri, nhi bất 
uân, bất diệc quân tử hô”, nghĩa là 


162 


người ta không biết mình là ai, không 
thây được cái giá trị của mình mà mình 
không buôn giận thì mình đích thực là 
người quân tử. Có rât nhiêu tài năng, 
có rât nhiêu đức tính, nhưng không cân 
người ta phải công nhận là mình có tài 
năng, có đức tính, mà vẫn có hạnh 
phúc. “Nhân bất tri, nhi bât uân, bất 
diệc quân tử hô” có nghĩa tương đương 
với con người vô sự của Tổ Lâm Tế. 
Tại vì con người vô sự là con người 
hoàn toàn tự do, vô tướng, không làm 
dáng làm điệu, không cân để lại vết 
tích øì. Đó là những chữ của Tổ dùng: 
không làm dáng, không làm điệu, 
không cân được công nhận, không cân 
đề lại dâu vết cho hậu thê trong tương 
lai, không mong câu trở thành bất tử 


163 


trong văn chương, trong lịch sử. Sự 
nghiệp của ta là giải thoát, là chánh 
kiến, là trí tuệ, chứ không phải là cái 
danh mà ta sẽ để lại trong lịch sử. Nó 
khác với câu thơ của Nguyễn Công 
Trứ: 

Đã mang tiếng ở trong trời đất 

Phải có danh Ø1 VỚI ni sông 

Ta không cân phải có danh với núi 
sông, ta chỉ cần sông hạnh phúc, sông 
tự do trong øiây phút hiện tại. Có thê là 
Nguyễn Công Trứ lúc nói hai câu đó đã 
chưa đạt tới địa vỊ của con người võ sự, 
nhưng sau đó thì Nguyễn Công Trứ đã 
đạt được, và hai câu nói đó đã trở thành 
quá khứ. Con người vô sự không cân 
danh, không cân để lại tên tuổi mình 


164 


trong lịch sử, vì cái đó không có nghĩa 
øì cả. Vân để là ở giây phút hiện tại: 
giây phút hiện tại có tự do và vô sự là 
cái quý nhất. 

Con người vô sự này chính là Bụt, là 
Tổ đích thực. Ngay trong giờ phút này, 
con người (vô sự) ây đang ở trên quê 
hương của mình, không cân đi tim cầu 
gì nữa. Ngay trong giờ phút này, con 
n"ĐØười ây có thể ứng thần hiện vật, thể 
hiện thân thông, tiếp xúc với chư Bụt 
mười phương, rong chơi nơi mọi cối 
nước, và dù năm uẫn của mình vẫn còn 
là năm uẫn có sinh có diệt, người ấy 
vẫn có thể ngay trong giờ phút hiện tại, 
biểu diễn được phép thân thông là đi an 
lạc ngay trên mặt đất (địa hành thần 
thông). Người ấy không cân đi đâu hết, 


165 


không, cân phải ra khói tam giới. Tam 
GIỚI đối. với người ây chỉ là quang ảnh. 
Người ây có tự do cho nên người ây 
thảnh thơi ngay tại nơi này, những yêu 
tô của tam ø1ới là dục, sắc và vô sắc 
không động được người ây. 

Con người vô sự này chính là Bụt, là 
Tổ đích thực. Nhận diện được Bụt và 
Tổ cũng rât khó, vì ta thường có 
khuynh hướng đi tìm Bụt và TỔ với 
những cải vòng hào quang và những 
hình tướng, trong khi con người vô sự 
không cân có hào quang, không cân có 
hình tướng. Bụt như vậy đó. Tô như 
vậy đó. Bụt có thể sông ngay bên cạnh 
ta mà ta không biết. Tô có thể sống 
ngay bên cạnh ta mà ta không biết. Tại 
VÌ con người vô sự chính là Bụt, chính 


1ó6 


là Tô. Nhưng nếu ta không biết quý sự 
có mặt của con người vô sự, thì ta sẽ 
không thây được Bụt và không thấy 
được Tổ. Ngay trong giờ phút này, con 
người ấy đang ở trên quê hương của 
minh, không cân đi tìm câu gì nữa. Con 
người vô sự là con người đang có quê 
hương, là con người không đang đi tỉm 
cầu nữa. Con người đó đã về tới quê 
hương của mình rôi. Con người vô sự 
tức là con người đã về, con người đã 
tới. Và đây là chữ của Tô: Ngay trong 
øiờ phút này, con người (vô sự) ấy 
đang ở trên quê hương của minh, 
không cân đi tìm câu gì nữa. Nếu anh 
đang còn đổi tìm câu, thì anh chưa phải 
là người vô sự: anh chưa về, anh chưa 
tới. Ngay trong giờ phút này, con 


167 


người ấy có thê ứng thân hiện vật, thê 
hiện thân thông, tiếp xúc với chư Bụt 
mười phương, rong chơi nơi mọi cối 
nước. Con người vô sự có phép thân 
thông, và phép thân thông của người 
vô sự là sử dụng được sáu đạo thần 
quang của mình: nhìn trời xanh thấy 
được trời xanh, nhìn mây trăng thấy 
được mây trăng; mỗi bước chân có thê 
bước thanh thản trên Tịnh Độ được liên 
và mỉm cười khi nghe tiếng chim hót, 
thông reo, hoa nở. Đó là có Tịnh Độ 
ứng thần hiện vật. —¬ng thân tức là có 
mặt ra. Ta có mặt như một con người, 
ta có mặt như một cải cây, ta có mặt 
như một đám mây và ta có mặt như 
một vị Bồ Tát. Hiện vật là ta có thê 
biểu hiện ra bất cứ trong hình thức nào. 


168 


Thể hiện thân thông, tiếp xúc với chư 
Bụt mười phương, rong chơi nơi mỌi 
cõi nước. Với sáu đạo thân quang thì 
không có øì là không làm được: muốn 
có Tịnh Độ thì có Tịnh Độ, muốn có 
lâu các của Bồ Tát Di Lặc thì có lâu 
các của Bộ Tát Di Lặc, muốn có ngày 
quán niệm thì có ngày quán niệm, 
muốn có khóa tu thì có khóa tu, muôn 
đi thiên hành thì có đi thiền hành, 
muốn có trung tâm tu học thì có trung 
tâm tu học v.v..., muôn øì thì có đó. 


Có thê ứng thân hiện vật, thể hiện thân 
thông, tiếp xúc với chư Bụt mười 
phương, rong chơi nơi mọi cõi nước, 
và dù năm uấn của mình vẫn còn là 
năm uấn có sinh có diệt, người ấy vẫn 
có thể ngay trong giờ phút hiện tại, 


169 


biêu diễn được phép thân thông là đi an 
lạc ngay trên mặt đât (địa hành thân 
thông). 


Đây là bôn chữ ở trong Lâm Tê Lục: 
Địa hành thân thông. Địa hành thân 
thông tức là phép lạ đi trên mặt đất. 
Người ta thường nói phép lạ là đi trên 
lửa, đi trên nước, đi trên mây, còn Tổ 
nói phép lạ là đi trên mặt đất. Ai mà 
không đi trên mặt đất được, nhưng nêu 
ta đi với niềm lo lăng, niềm sợ hãi, sự 
tham đắm, thì ta đang không thể hiện 
thân thông. Nhưng nếu ta là một con 
người tự do, thì mỗi bước chân đi trên 
mặt đât là một phép thân thông. Con 
n8Øười VÔ sự, con người tự do là con 
người có thê đi một cách hạnh phúc, đi 
một cách tự do trên mặt đất, và đi như 


170 


vậy tức là thê hiện thân thông. Cho nên 
chúng ta mới có bài kệ: 

Đặt chân lên mặt đất 

Là thể hiện thân thônG, 

Từng bước chán tỉnh thức 

Làm hiển lộ pháp thân 

Ta có thể ứng thân hiện vật, thê hiện 
thân thông, tiếp xúc với chư Bụt mười 
phương, với tịnh độ mười phương, nêu 
ta là một con người tự do, nêu ta là một 
con người vô sự. Người ấy không cân 
đi đâu hết, không cân phải ra khỏi tam 
giới. Người ta thường nói tu học là để 
ra khỏi ba cõi: cõi dục, cối sắc và cõi 
vô săc. Tam giới bất an nghĩa là trong 
ba cõi không có sự an ổn, giống như 
cái nhà cháy, mình phải lập tức ra khỏi 


cái căn nhà cháy đó. Vì vậy mà người 
ta nghĩ răng giải thoát tức là ra khỏi ba 
giới, ba cõi. Trong khi tất cả mọi người 
đêu nói là chúng ta phải làm sao thoát 
ra khỏi ba cõi thì TỔ nói: “Đô ngu, ra 
khỏi ba cối thì các anh đi đâu?'ˆ. Không 
cân đi đâu hết, đứng ngay ở trong ba 
cối và trở thành con người tự do, thì 
đám cháy liên tắt và ba cõi trở thành 
nơi tự do. Điêu này rất gân với bản ý 
của Đức Thê Tôn. Ba cõi là do tâm 
mình tạo ra và Tịnh Độ cũng do tâm 
mình tạo ra. 


Trong tác phẩm Hoàng Tử Bé, hoàng 
tử bé yêu câu anh chàng phi công trẻ vẽ 
cho mình một con cừu, tại vì trên hành 
tinh của hoàng tử bé chưa có một con 
cừu. Trong kinh Hoa Nghiêm Bụt dạy 


172 


răng: Tâm là một anh chàng họa sĩ 
(Tâm như họa sư). Tâm có thê vẽ ra bât 
cứ một cái øì. Tâm bao gôm tâm cá 
nhân và tâm cộng đồng. Chính tâm 
cộng đồng của chúng ta vẽ ra tam giới 
để thiêu đốt ta, cũng chính tâm cộng 
đồng của chúng ta vẽ ra một Tịnh Độ 
để ta rong chơi. Ta có thể nói tâm vẽ 
cho ta một trung tâm tu học, một tăng 
thần đẹp v.v..., tât cả đêu do tâm. Vì 
vậy ba cõi là một tác phầm của tâm, 
Tịnh Độ cũng là tác phẩm của tâm. 
Nếu tâm ta tự do, an lạc, thì ta vẽ ra cõi 
Tịnh Độ. Ta đâu cân phải đi đâu, chỉ 
ngôi ở đây mà vẽ, vẽ cho mình một cõi 
Tịnh Độ đề mình sống an lạc mỗi ngày. 
Con người tự do, con người vô sự là 
con người sáng tạo ra tịnh độ cho 


173 


minh, và cho những người khác. Người 
ây không cân đi đâu hết, không cân 
phải ra khỏi tam giới. Tam giới đối với 
người ấy chỉ là quang ảnh. Quang ảnh 
tức là cải sự phản chiều của tâm. Người 
ây có tự do cho nên người ây thánh 
thơi ngay tại nơi này, những yêu tô của 
tam giới là dục, sắc và vô sắc không 
động được người ây. 

Tổ Lâm Tế rất có ý thức là những lời 
nói của Tổ chỉ là những phương tiện 
đánh phá, cởi trói và trị bệnh, cho nên 
Tổ không muốn chúng ta xem những 
lời nói ây là chân lý tuyệt đôi để học 
hỏi và tôn thờ. Tinh thân này là tinh 
thân của kinh Kim Cương: Giáo lý của 
Bụt là chiếc bè để đưa ta qua bờ bên 
kia, chứ không phải là đối tượng của sự 


174 


thờ phụng. Những lời nói của Tổ Lâm 
Tế không phải là những tư tưởng uyên 
áo để mà học hỏi, để mà trân quý, để 
mà cât ø1ữ như một vật sở hữu. 

Tổ Lâm Tế rât có ý thức là những lời 
nói của Tổ chỉ là những phương tiện 
đánh phá, cởi trói và trị bệnh nên Tổ 
không muốn chúng ta xem những lời 
nói ây là khuôn vàng thước ngọc để 
học hỏi và tôn thờ. TỔ dạy rắng những 
lời Tổ nói chỉ là những bức vẽ được 
thực hiện trong hư không, chúng ta 
đừng bị kẹt vào chúng. Tổ đạy: Đề độ 
đời, có khi ta phải mặc đủ thứ áo - áo 
thanh tịnh, áo giải thoát, áo giới luật, 
áo vô phân biệt... Thây những chiếc áo 
ây người ta phát sinh kiến giải rôi bị 
mặc kẹt vào những kiên giải ấy. Vì vậy 


175 


có khi ta phải cởi hết áo ra, để cho 
người ta thấy được con người. Con 
người có thê mặc áo. Nhưng con người 
không phải là áo. Chỉ khi nào thấy 
được con người, fa mới tiếp xúc được 
VỚI CON NĐƯỜI, Và VỚI COn người trong 
ta, và chỉ lúc ấy ta mới buông bỏ được 
tật cả những gông củm mình từng 
mang lây xưa nay, những gông cùm do 
cô nhân (Bụt, Tổ) thi thiết và đem tới. 
Thầy được con người thật, họ mới đạt 
được quả vị vô sự. 


Tổ dạy răng những lời Tổ nói chỉ là 
những bức vẽ được thực hiện trong hư 
không, chúng ta đừng bị kẹt vào chúng. 
Khi vẽ trên vải hay trên giây, người ta 
còn có thể cất giữ được, trưng bày 
được, nhưng vẽ những bức họa màu 


176 


trên hư không thì không có cách øì để 
cất giữ. Tô muôn nói như vậy. Những 
điêu Tổ nói là để chữa bệnh, đề tháo 
gỡ, và những điêu đó chỉ có giá trị của 
những phương tiện mà không nên cất 
giữ những điêu đó để làm gia bảo. Ví 
dụ như đem về một chiếc bè, rôi đặt lên 
bàn thờ để thờ phụng, điều đó rất tức 
cười. Chiếc bẻ ây phải được sử dụng để 
qua bờ bên kia chứ không phải để cất 
øiữ hoặc để phụng thờ. Cũng vậy, 
những lời của Tổ nói như là những bức 
họa màu vẽ ở trên hư không, không aI 
có thê chiếm hữu đề làm của riêng, để 
mà tự hào. 

Tổ dạy: Đề độ đời, có khi ta phải mặc 
đủ thứ áo - áo thanh tịnh, áo giải thoát, 
áo giới luật, áo vô phân biệt... Thấy 


177 


những chiếc áo ấy người ta phát sinh 
kiến giải rôi bị mắc kẹt vào những kiên 
giải ây. Vì vậy có khi ta phải cởi hết áo 
ra, để cho người ta thấy được con 
người. Con người có thể mặc áo. 
Nhưng con người không phải là áo. Chỉ 
khi nào thấy được con người, ta mới 
tiếp xúc được với con người, và với 
con người trong ta, và chỉ lúc ấy ta mới 
buông bỏ được tât cả những gông cùm 
mình từng mang lây xưa nay, những 
sông cùm do cô nhân (Bụt, Tổ) thi 
thiết và đem tới. Thây được con người 
thật, họ mới đạt được quả vị vô sự. 

Đây là nói về những giáo lý trong 
thánh kinh, trong kinh điển... những 
cái mà Tổ øọI là thi thiết, là tạm đặt ra 
để giúp đời, giúp người. Tất cả những 


178 


øì các vị thánh nhân thi thiết ra để cứu 
đời, g1úp người chỉ là những phương 
tiện, vậy mà chúng ta lại cứ xem như là 
những bảo vật, như là những cứu cánh. 
Tât cả những điều được dạy như là 
Tam Thân, Tứ Đê, Bát Chánh Đạo, 
Thập Địa, Tịnh Độ..., đều là những 
phương tiện. Nếu ta có thái độ của 
người tín đô là năm bắt và thờ phụng 
thì ta bị kẹt. Vì vậy con người vô sự là 
con người có khả năng buông bỏ tất cả 
những thứ ấy. Những cái đó, Tổ cho là 
những chiếc áo. Chúng ta có khuynh 
hướng muốn nhận ra Bụt, nhận ra Tổ 
qua những chiếc áo. Muôn dạy, muốn 
hướng dẫn thì phải sử dụng những 
phương tiện. Nhưng phải dạy và hướng 
dẫn như thê nào để đưa người ta tới 


179 


trạng thái giải thoát và an lạc; để người 
ta thấy răng giải thoát, an lạc không 
phải là những chiếc áo; để người ta 
phân biệt được áo và người, chứ không 
phải là để người ta mặc thêm vảo 
những chiếc áo đó. Những chiếc áo, 
những phương tiện, những giáo hóa kia 
có mục đích duy nhất là giúp cho 
người ta khảm phá ra con người thật 
của họ. Con người thật đó là Bụt, là 
con người vô sự, là con người không 
có lo lắng, không có buôn khô, không 
có ganh tỊ và không có tham vọng. Bởi 
vậy quá trình tu tập là quả trình lột áo. 
Mặc vào một cái ảo, ta thây đẹp quá 
nên muôn mặc luôn. Rôi khi có cái áo 
khác, ta lại thây cái áo mới đẹp hơn, 
nên cứ thay áo hoài... Và cứ như vậy, 


180 


suốt đời ta chỉ là những chiếc áo thôi. 
Ta phải là cái gi hơn cái ảo và cái gì 
hơn cái áo đó chính là con người thật 
của mình. Mục đích của Tổ là giúp cho 
chúng ta thấy được con người thật của 
mình, cho nên ta phải có can đảm để 
lột tật cả các áo, dù đó là áo Thiên Sư, 
áo Bộ Tát, áo Bụt, áo Tổ, áo Giải 
Thoát, áo Niết Bàn. Lột hết! Vì vậy có 
khi ta phải cởi hết áo ra, để cho người 
ta thây được con người. Con người có 
thể mặc áo. Nhưng con người không 
phải là áo. Chỉ khi nào thây được con 
người, ta mới tiếp xúc được với con 
nØười, và với con người trong ta, và chỉ 
lúc ấy ta mới buông bỏ được tất cả 
những gông cùm mình từng mang lây 
xưa nay, những gông cùm do cô nhân 


181 


(Bụt, TỔ) thi thiết và đem tới. Gông 
cùm đó là giáo lý, là những khái niệm, 
những phương tiện, dù đó là Tịnh Độ, 
là Tam Thân, là Tam Bảo, là Thập Địa. 
Con người thật không phải là con 
người nô lệ - nô lệ cho những ý thức 
hệ, nô lệ cho những giáo lý. 

Trong giới luật Tiếp Hiện, giới thứ 
nhât là: Đừng bị kẹt vào bât cứ một chủ 
nghĩa nào hay một lý thuyết nào, dù đó 
là giáo nghĩa Bụt dạy. Đó là đi đúng 
theo tinh thân Tổ Lâm Tê. Chúng ta 
phải có tự do đối với những lý thuyết, 
với những chủ nghĩa, dù là với lý 
thuyết Phật giáo. Tức là phải cởi áo ra 
để thây cho được con người thật của 
mình. Cổ nhân (Bụt và Tổ) đã thi thiết 
và đem tới tặng cho ta những chiếc áo 


182 


đó, ta phải biết cách sử dụng đề tìm ra 
con người thật của mình, rôi cuối cùng 
ta phải lột bỏ tât cả những chiếc áo đó. 
Thầy được con người thật, họ mới đạt 
được quả vị vô sự. Võ sự là quả vị mà 
chúng ta tìm câu, nhưng không thể nào 
tìm câu ở ngoài được. Vô sự tức là tự 
do. Vô sự có thể dịch là no bussiness, 
ñO proJecfs, no worrles, no problems. 
Chữ sự này có nhiêu nghĩa. Ở Làng 
Mai có bài hát là “Nowhere to go, 
nothing to do” (Không đi đâu nữa, có 
chỉ để làm) có thể øọI là Vô Sự. Tuy 
rằng chúng ta cân phải đi đây đi đó, 
chúng ta cân phải làm cái này cái kia, 
nhưng chúng ta làm và đi trong tính 
thần vô sự.  “Somewhere to øo, 
something to do" (đi đâu cũng tới, thấy 


183 


chi cũng làm) cũng là Vô Sự. Đây là 
những chữ mới không có ở trong giáo 
điển. Khi mình có tuệ giác, có một cái 
thây mới thì thường thường mình có 
những chữ mới để diễn tả cái tuệ giác 
của mình hay cái thấy của mình một 
cách rât tươi mát và rất thật. Chữ vô 
sự cũng như chữ vô vị là những chữ 
mới của Tổ mà Tổ đã sử dụng đề nói ra 
được cái thây, cái tự do của Tô. Cô 
nhiên là đã có những chữ cũ như giải 
thoát, như vô đắc, nhưng những chữ đó 
được dùng nhiêu quá rôi. Và vì người 
ta dùng nhiều quá cho nên hầu như 
không còn ý nghĩa nữa. Vì vậy khi ta 
có một kinh nghiệm mới, một cái thây 
mới, ta thường có khuynh hướng tìm 
những chữ mới để nói ra cái kinh 


nghiệm, cải sở đắc đó. Đôi với Tổ Lâm 
Tế, chúng ta thây có những danh từ rất 
mới, như danh từ vô sự, danh từ phủng 
Phật sát Phật (gặp Bụt thì giết Bụt). 
Chúng ta thây rõ là Tô Lâm Tế có đức 
vô úy rât lớn. Khi đã năm được sự thật 
rôi thì ta không sợ chữ nghĩa nữa, ta có 
thể sử dụng bất cứ chữ nào mà không 
ngại người ta hiểu lầm mình. Những 
danh từ như là địa hành thân thông, lập 
xứ đắc chân, tùy xứ tác chủ, vô vị chân 
nhân v.v... là những danh từ rất mới. 
Nhờ những danh từ đó, Tổ có thể 
truyền đi được cái thây của Tổ. 


Không nên đi tìm Văn Thù trên Ngũ 
Đài Sơn, không nên đi tìm Quan Âm 
ngoài biển Nam Hải, không nên đi tìm 
Phố Hiên ở Nga Mi Sơn. Các vị làm gì 


185 


có mặt trên đó. Các vị đang có mặt tại 
đây, trong giờ phút này, trước mặt 
chúng ta, trong tâm chúng ta. Phải tiếp 
xÚc VỚI các vị ngay trong g1ờ phút này. 
Nêu thất bại thì sẽ thât bại mãi mãi 
trong tương lai, tại vi Văn Thủ, Phố 
Hiên và Quan Âm không có trong 
tương lai và không thể tiếp xúc được 
trong tương lai. Ta là kẻ đại trượng 
phu, tại sao ta phải đi tìm Văn Thù, 
Phố Hiền và Quan Âm ngoài ta. Ta 
chính là Văn Thù, Phố Hiên và Quan 
Âm ngay tại đây, trong giây phút hiện 
tại. 


Ở Trung Quốc, bốn vị Bô Tát lớn được 
coi như là đang trần ngự bôn ngọn núi 
thiêng. Trước hết, Ngũ Đài Sơn là chỗ 
của Bộ Tát Văn Thù; Phố Đà Sơn 


ngoài biển Nam Hải là chỗ của Bộ Tát 
Quan Âm; Nga My Sơn là chỗ của Bồ 
Tát Phô Hiền; Cửu Hoa Sơn là chỗ của 
Bồ Tát Địa Tạng. Sự thực tập của phân 
lớn người Phật tử Trung Quốc là đi 
hành hương, vì họ nghĩ răng các vị Bô 
Tát đang có mặt ở các nơi linh thiêng 
đó. Điều này không phải chỉ đúng 
trong đạo Bụt mà cũng đúng trong các 
tôn giáo khác. Người ta đi tìm các 
thánh địa, người ta tin tưởng răng các 
đức thiêng liêng có mặt ở tại những 
thánh địa đó. Ở nhiêu nước Phật giáo, 
có nhiêu người tìm tới những vùng đất 
thiêng liêng với tâm niệm hết sức cung 
kính. Có nhiêu người đi ba bước lạy 
một lạy (tam bộ nhât bái). ĐI bao nhiêu 


187 


ngày cũng được, miễn là tới nơi thì 
thôi. 

Tổ Lâm Tế dạy: Trên Ngũ Đài Sơn 
không có đức Văn Thù đâu, đừng đi tới 
đó cho uống công. Trên Phố Đà Sơn 
không có đức Quan Âm đâu, đừng đi 
tới đó cho mật công; Nga My Sơn và 
Cửu Hoa Sơn cũng vậy, ở những nơi 
ây không có đức Phố Hiên và Địa Tạng 
đâu, đừng đi cho mất công. Nhưng 
người ta vẫn đi (mà đệ tử của thiên sư 
Lâm TẾ hình như đi còn nhiều hơn 
những người khác nữal). Theo tinh 
thần này, Tổ dạy là các vị Bộ Tát đó 
đang có mặt trong giây phút hiện tại, 
và có mặt ngay tại đây, chúng ta không 
cân đi tới các nơi đó. Nếu muốn tiếp 
xúc với các vị bô tát kia, chúng ta chỉ 


188 


cân an trú trong hiện tại và ngay tại 
đây. Tại vì các vị ây đang có mặt trong 
tâm của mình. Nêu tât cả mọi người 
đêu theo lời dạy của Tổ Lâm Tê, thì 
các ngành hoạt động du lịch sẽ bị tê 
liệt. Hiện bây giờ, một sô HƯỚC - nhất 
là Trung Quốc, rất muôn phát triển 
ngành du lịch (Tourism) vì người ta 
cho răng những miện đât thiêng, các 
ngôi chùa cô là những nguôn lợi tất 
lớn. Vì vậy người ta đã có những buôi 
hội thảo về du lịch, gọi là Đạo Bụt và 
Du Lịch (Buddhism and TourIsm) - 
nĐười ta cho răng đạo Bụt có thể là một 
nguôn lợi rất lớn cho ngành du lịch. 
Cũng vì vậy mà những tu viện, những 
ngôi chùa nỗi tiêng luôn đây khách du 
lịch và không còn giữ được tính cách 


189 


thiêng liêng của một nơi tu tập nữa. Đó 
là điêu rất đáng tiễc! Việt Nam cũng có 
khuynh hướng bắt chước bên Trung 
Quốc, vì du lịch đem lại nguôn lợi rât 
lớn cho đất nước. Vì vậy nếu người 
Phật tử không biết gìn giữ tính cách 
thiêng liêng của ngôi chùa thì sẽ biến 
ngôi chủa của mình thành một trung 
tâm du lịch và điều đó rất đáng tiếc. Sự 
thật là khi mình tới chủa hay tới những 
nơi thanh tú thì cảnh vật ở những nơi 
ây dễ làm cho tâm hôn và thân thê 
mình nhẹ nhàng. Điêu đó rất tốt. Chùa 
thường được thành lập ở trên những 
ngọn núi cao, cho nên khi người dân 
thành phô rời được thành phố để lên 
được chùa trên núi, thì trong thân và 
trong tâm của họ có sự an lạc. Hành 


190 


hương cũng có ích lợi cho sức khỏe 
tâm linh chứ không phải không. Nhưng 
cái ích lợi này không dính dáng tới 
chuyện ởi tìm các vị Bồ Tát ở những 
nơi đó. Sống ở thành phó, hệ thân kinh 
của mình bị căng thăng nhiêu, vì lo 
lăng và vất vả, và vì cuộc đời rât nhiêu 
khê và khó khăn. Vì vậy những ngôi 
chùa ở ngoại ô thành phô hoặc ở trên 
núi, thanh văng và đẹp đẽ, là một 
nguôn an ủi rât lớn cho dân thành phô. 
Các ngôi chùa đó đóng một vai trò rất 
quan trọng là làm êm dịu hệ thân kinh 
của thị dân. Điều đó chúng ta phải 
công nhận. Có nhiêu thây trụ trì, nhiều 
sư cô trụ trì chăm sóc chùa rất hết lòng, 
đã làm cho chùa trở thành một nơi mát 
mẻ và êm dịu. Ta tới chùa để đi bộ, 


191 


nghe tiếng chuông, nghe tiếng tụng 
kinh.... để tâm hôn mình dịu xuống. 
Chuyên này là chuyện có thật. Nhưng 
chuyện này không dính líu tới chuyện 
đi tìm các vị Bồ Tát. Còn chuyện tam 
bộ nhật bái (ba bước lạy một lạy) là 
một sự thực tập. Từ chỗ ta ở lên tới địa 
điểm của các vị Bộ Tát kia nhiêu khi 
phải đi tới mười lăm hay ba mươi 
ngày, và nếu ta đi ba bước lạy xuống 
một lạy thì đó là một cơ hội để mình 
thực tập thiên lạy. VỊ Bồ Tát hay ngôi 
chùa đó trở thành đối tượng thực tập 
của mình. Sự thực tập tam bộ nhật bái 
này cũng đem tới nhiêu ích lợi. Nhưng 
chuyện này cũng không dính líu tới 
chuyện vị Bồ Tát kia có mặt ở đó hay 
không. Trước khi Đức Thê Tôn nhập 


192 


diệt, ngài À Nan có hỏi: “Bạch Đức 
Thế Tôn, sau này nêu có người muốn 
niệm Bụt, thì những người đó làm thê 
nào trong phương pháp thực tập niệm 
Bụt (Buddhànussati)?'. Đức Thê Tôn 
nói: “Có bôn nơi mà họ có thể đi thăm: 
nơi ta sinh ra, nơi ta thành đạo, nơi ta 
chuyển pháp luân và nơi ta nhập niết 
bàn. Đệ tử của ta sau này, nêu muôn thì 
có thể tới thăm những chỗ đó”. Hiện 
bây giờ Phật tử trên thê giới hay đi về 
Án Độ và Nepal để thăm bốn địa điểm 
này: nơi Đức Thích Ca giáng sinh, 
thành đạo, chuyển pháp luân và nhập 
diệt. Đến những nơi ấy là để tiếp xúc 
với Bụt tự thân nhiêu hơn, chứ hoàn 
toàn không có nghĩa là Bụt chỉ có mặt 
ở bốn nơi ây mà không có ở những nơi 


193 


khác. Thành ra, hành hương là một sự 
thực tập đem lại nhiêu lợi ích, nhưng 
không có nghĩa là các vị Bộ Tát và Đức 
Thế Tôn đang có mặt ở những nơi ấy 
mà không có mặt nơi mình đang cư trú 
hay những nơi khác. Lời dạy của Tổ rât 
quan trọng và có giá trị rât lớn. Nhưng 
có bao nhiêu người có thê làm được? 
Đại đa số các Phật tử Trung Quốc bây 
giờ đều đang thực tập hành hương và 
thăm viêng bốn ngọn danh sơn kia. Có 
một sô rất ít người ngôi vên tại chỗ và 
nói: “Khỏi cân phải đi tới đây, khỏi tốn 
tiên máy bay, khỏi tôn tiên xe hơi, khỏi 
mất thì giờ đi. Mình chỉ cân ngôi ở đây 
và tiệp xúc với vị Bộ Tát mà mình 
ngưỡng mộ”. Tô nói: “Các vị Bộ Tát 
làm gì có mặt trên đó”. Đối với Tổ Lâm 


194 


Tế, phải đi ra Phố Đà Sơn mới gặp 
được đức Quan Thế Âm và phải đi lên 
Ngũ Đài Sơn mới gặp được đức Văn 
Thù là chuyện rât ngây thơ. Điêu đó rất 
rõ ràng, nhưng có mây ai nghe Ngài 
đâu. Có mây ai thật sự là đệ tử của 
thiên sư Lâm TẾ! Tổ nói thì Tô nói, 
mình đi thì mình cứ đi. Xã hội, đất 
nước không thích lời khuyên này của 
Tổ. Làm theo lời dạy của Tổ thì sẽ 
không có ngành du lịch, người ta sẽ 
không có công ăn việc làm và ngoại tệ 
sẽ không đi vào đất nước của mình. Vì 
vậy cho nên Lâm TẾ Lục không có lợi 
ích cho ngành du lịch. 

Không nên đi tìm Văn Thù trên Ngũ 
Đài Sơn, không nên đi tìm Quan Âm 
ngoài biển Nam Hải, không nên đi tìm 


195 


Phố Hiên ở Nga Mi Sơn. Các vị làm øì 
có mặt trên đó. Các vị đang có mặt tại 
đây, trong giờ phút này trước mặt 
chúng ta, trong tâm chúng ta. Phải tiếp 
XÚc VỚI các vị ngay trong ø1ờ phút này. 
Nêu thất bại thì sẽ thât bại mãi mãi 
trong tương lai, tại vi Văn Thủ, Phố 
Hiên và Quan Âm không có trong 
tương lai và không thể tiếp xúc được 
trong tương lai. 


Tương lai chỉ ở trong tương lai, không 
bao giờ là hiện tại. Và khi nó trở thành 
hiện tại rôi thì nó không còn là tương 
lai nữa. Ta là kẻ đại trượng phu, tức là 
người có can đảm, vậy tại sao ta phải đi 
tìm Văn Thù, Phố Hiên và Quan Âm 
ngoài ta? Ta chính là Văn Thù, Phố 
Hiện và Quan Âm ngay tại đây, trong 


196 


giây phút hiện tại. Nêu Văn Thù là trí 
tuệ, thì trong ta có hạt giống trí tuệ; nếu 
Phố Hiện là hành động, thì trong ta có 
hạt giống của hành động; nếu Quan 
Âm là tình thương, thì ta có hạt giông 
của tỉnh thương trong tâm ta. Ta chỉ 
cân tiếp Xúc, tưỚI tâm và làm cho 
những hạt giống đó biểu hiện là ta đang 
tiếp xúc với đức Văn Thù, đức Phổ 
Hiện và đức Quan Âm ngay tại đây và 
trong giây phút hiện tại. 

Từ bỏ sự tìm kiếm bên ngoài không 
phải là đề bắt đầu một sự tìm kiêm bên 
trong. Cái mà ta tìm câu bên ngoài đã 
không có thì bên trong làm øì có! 
Trong và ngoài chỉ là hai ý niệm. Động 
cũng không phải là nó mà tĩnh cũng 
không phải là nó. Đừng tưởng tĩnh là 


197 


cửa ngõ và bức màn vén cho ta thây sự 
thật. Sự thật vượt ra ngoài động và 
tĩnh, vượt ra khỏi trong và ngoài. Công 
án cũng như mặc chiêu đều là sự tìm 
câu, không thể đưa ta tới trạng thái vô 
SỰ. 


Khi nghe nói không nên tìm Bụt và Tổ 
bên ngoài, ta sẽ tự bảo: “Thôi bây giờ 
mình nên đi tìm Bụt và Tô bên trong 
mình". Sau khi bị chặn một ngã TÔi, con 
chuột quay lui đi ra ngã khác, thì Ngài 
lại giơ tay chặn luôn cái ngã còn lại. 
Cái mà ta tìm câu bên ngoài đã không 
có thì bên trong làm øì có! Trong và 
ngoài chỉ là hai ý niệm. Ta nghĩ Ngũ 
Đài Sơn là ở ngoài, còn năm uân của ta 
là ở bên trong. Kẹt vào ý niệm về ngoài 
và ý niệm vệ trong cũng không nên. 


198 


Ngoài là ngoài cái øì, trong là trong cái 
øì? Động cũng không phải là nó mà 
nh cũng không phải là nó. Đừng 
tưởng tĩnh là cửa ngõ và bức màn vén 
cho ta thấy sự thật. Đi tìm sự thật ở 
trong cái động cũng không có, mà đi 
tim ở trong cái fĩnh cũng không có. Sự 
thật vượt ra ngoài động và fĩính, vượt ra 
khỏi trong và ngoài. ĐI tìm ở ngoài là 
động, trở về với bản thân là tĩnh. Tìm ở 
cái động không có, thì người ta nghĩ 
răng nên tìm ở cái tính. Nhưng Tổ nói: 
“Động và tĩnh không phải là những xứ 
sở mà ta có thê đi tìm được. Cũng như 
trong, ngoài không phải là chỗ ta đi 
tìm. Nêu ngoải không phải là chỗ ta đi 
tìm và trong cũng không phải là chỗ ta 
đi tìm, thì công án cũng như mặc chiêu 


199 


đêu chỉ là sự tìm câu, không thể đưa ta 
tới trạng thái vô sự. Bây g1ờ, người ta 
vẫn còn nói tới hai khuynh hướng 
thiên: công án và mặc chiếu. Công án 
tức là đưa ra một đê tài để quán chiếu. 
Mặc chiếu là không cân để tài, không 
cân đầu đề. Mặc chiếu tức là ngôi yên 
và lầy tâm của mình soi chiêu một cách 
vên lặng (silence shining). Đó là hai 
khuynh hướng thiên có từ đời Đường 
cho đến bây giờ. Có người nghĩ răng, 
công án có gốc từ Tổ Lâm Tế (trong 
khi đó, Tổ Lâm Tế nói: “Đừng có làm 
vậy! ”); còn mặc chiêu có sốc từ Tổ Tào 
Động (Tào Sơn và Động Sơn). Trong 
quá khứ, đã có sự kiện thiên công án 
lên án thiên mặc chiêu và thiền mặc 
chiếu công kích thiên công án. Bắt đầu 


200 


từ đời Đường, hai khuynh hướng đó 
chông đối nhau. Nhưng có một lúc 
trong giới thực tập thiên mặc chiêu 
người ta lại bắt đầu thực tập thiên công 
án, Và trong thiên công. án người ta 
cũng bắt đầu thực tập thiên mặc chiêu. 
Trong khi đó, tinh thân của Tổ: Ngoài 
không phải là chỗ ta đi tìm, trong cũng 
không phải là chỗ ta đi tìm. Động 
không phải là chỗ ta đi tìm, mà tĩnh 
cũng không phải là chỗ ta đi tìm. Nếu 
ta bị kẹt vào ý niệm trong và ngoài, 
động và tĩnh, thì ta vẫn thât bại như 
thường. Quan trọng là ở chỗ không còn 
tìm câu, hễ còn tìm câu thì còn thât bại, 
dù tìm ở ngoài hay ở trong, ở động hay 
ở tĩnh. Theo tinh thân của Tô, phương 
pháp mặc chiêu là tĩnh, phương pháp 


201 


công án là động, và cả hai phương 
pháp đêu là sự tìm câu. Công án là tìm 
cầu, mặc chiêu cũng là tìm câu. Đã là 
tìm câu thì không thể đưa ta tới trạng 
thái vô sự được. Còn tìm câu tức là còn 
chạy. Nhưng phân lớn đệ tử của thiên 
sư Lâm Tế đều làm ngược lại lời dạy 
này, đêu đang tìm câu băng những 
công án, tại vì ai cũng nghĩ răng công 
án là thiên Lâm Tê. Trong khi đó, giáo 
lý căn bản của Tổ Lâm Tế rõ ràng là 
giáo lý không tìm câu. 

Đề độ nNĐƯỜI, †a CÓ thê hoặc đoạt cảnh, 
hoặc đoạt nhân, hoặc đoạt cả cảnh và 
nhân, hoặc không cân đoạt cái gì hết. 
Đoạt cảnh là giúp cho người ta châm 
dứt sự tìm câu bên ngoài. Con chó có 
Phật tính không? Đại ý của Phật pháp 


202 


là gì? Chủ ý của Tổ Đạt Ma là gì? Tât 
cả những cái ây đêu là bẫy sập. Tìm 
hiểu tât cả những cái đó không có ích 
lợi øì cho sự thực hiện tùy xứ tác chủ, 
lập xứ đắc chân cả. Phải đoạt tất cả 
những cảnh đó. Nếu cân thì đánh. Nêu 
cân thì hét. Nhưng học nhân có thê trở 
về và mặc kẹt vào chủ thê nhận thức, 
nghĩ răng mình đã thoát được đôi 
tượng nhận thức. Nhưng chủ thể làm øì 
có, nếu đối tượng không có? Cho nên 
đoạt cảnh xong cũng phải đoạt người. 
Đoạt cảnh mà gIÚp người fa đừng kẹt 
vào người thi hay rôi, nhưng nêu người 
ây còn kẹt vào nội hướng, vào chủ thê 
thì phải đoạt luôn. Có khi đoạt người 
có thể giúp kẻ kia thoát luôn cả cảnh 
cùng một lúc. Đó là những phương tiện 


203 


đánh phá, cởi trói, trị bệnh, có gì là 
thân kỳ bí hiểm? 

Đoạt tức là lây đi để không có chỗ bám 
víu, để có cơ hội buông bỏ nhận thức 
sai lâm. Đoạt cảnh là giúp cho người ta 
châm dứt sự tìm câu bên ngoài. Ví dụ 
như có người đi tìm câu Bụt Thích Ca, 
mình nói: “Bụt Thích Ca có phải là đối 
tượng tìm câu của anh đâu! Bụt Thích 
Ca là một con người sinh ra, lớn lên, 
Ø1ả Và chết. Anh đi tìm một hiện tượng 
sinh, trú, dị, diệt để làm gì? Có phải 
anh đang đi tìm câu một cái gì tuyệt 
đối, một cái gì bất sinh, bất diệt, phải 
không?” Minh làm cho người Kia 
khủng hoảng tình thân. Khủng hoảng 
tinh thân thì buông bỏ được sự tìm câu 


204 


và có một cơ hội mới. Đó gọi là đoạt 
cảnh. 


Con chó có Phật tính không? Đại ý của 
Phật pháp là gì? Chủ ý của Tô Đạt Ma 
là gì? Tất cả những cái ây đêu là bẫy 
sập. Đây là ba công án nổi tiếng. Có 
một vị thiền sinh tới hỏi: “Con chó có 
Phật tính hay không?' Thiên sư trả lời 
“có”. Tại vì các loài đều có Phật tính, 
không những loài người mà loài động 
vật, thực vật và đất đá đều có Phật tính 
cả. Thiên sư nói như vậy là để cho 
chúng ta có thêm niêm tin, để cho 
chúng ta thấy được là ta cũng có thê 
đạt được cái mà Bụt và Tô có thê đạt 
được, tức là Phật sinh bất nhị - không 
có sự khác biệt giữa Phật và chúng 
sinh. Chúng sinh giác ngộ thi thành 


205 


Phật, Phật mà không giác ngộ thì là 
chúng sinh. Đó là một nên tảng, đó là 
một sự khích lệ, đó là một nhận thức 
căn bản, từ đó ta có niêm tin mà đi tới. 
Nhưng nêu ta cho đó là giáo lý cân 
phải học hỏi, cân phải truyền bá, cân 
phải đàm luận, thì câu trả lời đó trở 
thành giáo điêu, trở thành bẫy sập. Vì 
vậy khi có thiên sinh thứ hai lên hỏi: 
“Con chó có Phật tính không?' thì thiên 
sư thây răng, nếu nói có thì người này 
sẽ kẹt vào chữ “có” và sẽ không có lợi 
ích gì cho anh ta hết, cho nên thiên sư 
đã nói không (vô). Và chữ vô đó, vô 
tình trở thành ra một công án rất nỗi 
tiêng. Tiếng Nhật là Mu. Biết bao 
nhiêu thể hệ đã tham công án Cầu tử 
Phật tánh và chữ vô đó. Làm mất thì 


206 


giờ của không biết bao nhiêu người, vì 
trong khi tham cứu, họ đi tìm câu. Nếu 
sử dụng công án để đừng ổi tìm câu 
nữa, thì rất hay. Nhưng nêu công án là 
một sự mời mọc người ta đi tìm câu cái 
mà họ không có, thì điều đó đi ngược 
lại với tinh thân của Tô Lâm Tế. Con 
chó có Phật tánh không? Đó là cái bẫy 
sập. Không biết bao nhiêu người đã rơi 
vào cái bấy sập đó mà không biết, đã 
bỏ phí không biết bao nhiêu thì giờ và 
tâm lực vào trong sự tham cứu công án 
ây. Công án này đã trở thành trò chơi 
của một sô người “ăn không ngôi tôi” 
đi tìm sự thành đạt tâm linh. 


Khi người thiên sinh đên hỏi: “Con chó 
có Phật tánh không?) vị đo tin răng 
thầy mình sẽ nói có, và câu hỏi đó là đê 


207 


một lân nữa cho vị này xác quyết cái 
quan điểm của họ, cái thấy (view) của 
họ. Đề cho người đệ tử bị kẹt vào trong 
cái thây (kiến chấp) tức là hại người đệ 
tử đó, vì vậy thiên sư đã dùng chữ 
không (vô) để cho người đệ tử này thât 
điên bát đảo. Thái độ anh ta chắc ăn 
quá! Anh ta hỏi câu đó là muốn chứng 
tỏ cho thây thấy là mình cũng biết giáo 
lý “tất cả chúng sinh đêu có Phật tính”, 
thì thế nào thây cũng khen. Ai dè thây 
nói “không” khiến anh ta thất điên bát 
đảo. Cái đó gọi là đoạt cảnh. Đoạt cảnh 
tức là làm cho xính vính người (nhân) 
hỏi. Khi đối tượng nhận thức được lấy 
đi, thì chủ thê nhận thức bị sụp đồ. 


Đại ý (cốt tủy) của Phật pháp là gì? 
Câu hỏi đó thường được đưa ra hỏi. Có 


206 


cơ hội được tham vẫn với một thiên sư 
là một điêu rất quý giá, nhưng vì không 
biết hỏi câu gì cho đáng, cho nên cứ 
hỏi câu hỏi đó cho rôi. Có nhiêu người 
trong chúng ta thật sự không có câu 
hỏi. Câu hỏi thật sự là mũi tên căm vào 
cơ thê của ta, làm cho ta đau nhức. Câu 
hỏi làm cho mình mất ăn mật ngủ, câu 
hỏi của đời mình, cái thao thức lớn của 
mình, thì câu hỏi đó mới thật sự là một 
câu hỏi. Có những người không có câu 
hỏi nhưng mà có cơ hội được gặp thiên 
sư, và vì không biết hỏi câu gì nên cứ 
hỏi: Đại ý của Phật pháp là gì? Rất dại! 
Thường thường, ai hỏi câu đó đều bị 
đánh. Tô Lâm Tế ngày xưa cũng đã bị 
đánh vì câu hỏi đó. 


209 


Có một vị thiên sinh hỏi: Mục đích của 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ân Độ qua bên 
Tàu để làm øì? Có rât nhiêu câu trả lời 
cho câu hỏi này. Có nhiêu câu trả lời 
rất hay. Thiên sư hỏi lại: 'Ông ây qua 
hôi nào?? Anh thiên sinh kia khựng lại. 
“Qua hôi nảo, nói tôi nghe”. Cái đó gọi 
là đoạt cảnh. Hoặc giả thiền sư có thể 
trả lời: “Anh hỏi như thế để làm gì? 
Anh hỏi Tổ qua có chủ đích gì có ích 
lợi gì cho anh không? Đó cũng là một 
cách trả lời trong tinh thân đoạt cảnh. 
Có một vị hỏi: 'Chủ đích của Tổ Đạt 
Ma qua bên Tàu là gì?' thì bị đánh. Bị 
đánh xong rôi nhưng cũng còn nói: 
“Đánh thì đánh, nhưng con vẫn chưa 
biết được chủ đích của Tổ”. Thây bèn 
đánh thêm. Cứng đâu vô cùng. Cảnh đã 


210 


bị đoạt rôi, lại mọc ra lân nữa. Giống 
như cây hẹ, cắt lá hẹ này thì lá hẹ khác 
mọc ra. Đó là những chứng bệnh trâm 
kha của con người. Lòi ra một cái đầu, 
vừa chặt đứt cái đâu này lại lòi ra một 
cái đầu khác. 

Tât cả những cái đó đêu là bẫy sập. 
Tìm hiểu tất cả những cái đó không có 
ích lợi øì cho sự thực hiện tùy xứ tác 
chủ, lập xứ đắc chân cả. Dù biết được 
con chó có Phật tánh hay không có 
Phật tánh, dù biết được đại ý Phật pháp 
là gì, dù biết được chủ ý của tổ Đạt Ma 
là gì, thì những cái đó đều không giúp 
øì được cho ta trong phương diện tùy 
xứ tác chủ, lập xứ đắc chân (chỗ nào 
mình cũng làm chủ được mình, và ở 
vào vị trí nào mình cũng g1ữ được con 


211 


người chân thật của minh, cũng giữ 
được nhân cách của mình). Đặc chân là 
bảo tôn được con người thật của mình. 
Ta không bán rẻ linh hôn của ta, dù ở 
địa vị nào ta cũng có thê làm được như 
vậy. Phải đoạt tất cả những cảnh đó. 
Khi người thiên sinh hỏi một câu hỏi, 
nêu câu hỏi đó có mục đích tìm câu, có 
mục đích thỏa mãn một g1áo điều, thỏa 
mãn những tìm câu của tri thức, thì vị 
thiên sư phải chặt cho đứt, phải đoạt 
cho được cái cảnh đó, vì những cái đó 
vô ích. Người ta đã phí hết cuộc đời 
của họ trong sự tìm câu, fa phải đoạt 
cho hết những cái đó. Nếu cân thì 
đánh. Nếu cân thì hét. Có khi đoạt bằng 
cây gậy, có khi đoạt băng tiêng hét. Đó 
là những phương tiện rât mạnh. Nếu 


SÀ I9; 


cân thì đánh, nêu cân thì hét. Đánh và 
hét, người ta nói đó là những thi thiết 
thuộc về thiên Lâm TẾ. Làng Mai cũng 
thuộc thiên Lâm Tế, nhưng không có 
đánh và cũng không có hét. 


Nhưng học nhân có thê trở vê và mắc 
kẹt vào chủ thể nhận thức, neh1 rằng 
mình đã thoát được đôi tượng nhận 
thức. Khi cảnh bị đoạt rôi, ta nghĩ rằng 
ta đã thoát được đôi tượng nhận thức. 
Nhưng chủ thể nhận thức làm gì có, 
nếu đôi tượng nhận thức không có? Ví 
dụ, ta ăn xôi hay là ăn muesÏli. Cảnh tức 
là xôi hay muesli Nếu bỏ xôi, bỏ 
muesli đi, thì không có chuyện ăn. Ăn, 
luôn luôn là ăn cái gì. Không có xôi, 
không có muesli, thì sẽ không có 
chuyện ăn. Thành ra, không có đối 


213 


tượng nhận thức thì chủ thê nhận thức 
cũng không có. Cho nên trở vê để bám 
víu vào chủ thể nhận thức cũng không 
được. Cho nên đoạt cảnh xong cũng 
phải đoạt người. Tầm của ta luôn luôn 
có đối tượng. Tâm không có đối tượng 
thì không phải là tâm. Ví dụ, khi giận 
là ta giận cải gì, giận a1, thì mới có cái 
giận được. Khi buôn là ta buôn ai, và 
buôn cái gì, thì mới có cái buôn được. 
Không thê có giận, có buôn mà không 
có đối tượng của cái giận, của cái buôn 
được. Khi nhận thức một điêu gì, ta 
phải có đôi tượng nhận thức thì mới có 
nhận thức. Người Tây phương cũng 
thây được điêu đó. Người Tây phương 
nói răng: “Consciousness ¡s always 
conscIousness of something'. Tức là 


214 


không thể nào có chủ thể nhận thức 
nếu không có đối tượng nhận thức. 
Điêu này rât căn bản, là điêu Bụt dạy. 
Hâu hết mọi người nghĩ răng có một 
cái tâm sẵn đó: cái tâm đó đi ra ngoài 
đề thây, nghe, suy nghĩ và đi tim đối 
tượng. Giống như ta có sẵn một cái 
thước ở trong túi và có thể lây cái 
thước đó ra đề đo bê ngang, bê dọc, bê 
dài, bê cao. Cái tâm không phải như cái 
thước. Nó không có sẵn bên trong để ta 
đem ra nhận thức cái này hay cải kia. 
Nhận thức luôn luôn bao hàm đối 
tượng nhận thức và chủ thê nhận thức. 
Chủ thê nhận thức và đôi tượng nhận 
thức nương vào nhau mà có mặt cùng 
một lân. Cũng như là phải với trái, trên 
với dưới, hai cái phải đi đôi với nhau, 


không thể nào có một cái trước rôi cái 
kia có sau được. Vì vậy cho nên đoạt 
cảnh tức là đoạt luôn cả người (đoạt 
nhân). Nêu ta nghĩ răng cảnh đã đoạt 
rôi, mà người vẫn còn, thì vẫn thât bại. 
Cho nên đoạt cảnh xong cũng phải đoạt 
người. Người ta không bị kẹt vảo trần 
cảnh, nhưng người ta cũng có thê bị kẹt 
vào chủ thể (tâm). Tâm là kiến phân, 
cảnh là tướng phân. Nêu nghĩ răng bỏ 
tướng phân để có thê trở về kiến phân 
là không đúng, vì kiến phân không thê 
nào có được nêu không có tướng phân. 
Đoạt cảnh mà gIÚp người fa đừng kẹt 
vào người thì hay rỗi, nhưng nêu người 
ây còn kẹt vào nội hướng, vào chủ thê 
thì phải đoạt luôn. Vì vậy đoạt cảnh rôi 
phải đoạt nhần luôn. Có khi đoạt người 


216 


có thể giúp cho người kia thoát luôn cả 
cảnh cùng một lúc. Đó là những 
phương tiện đánh phá, cởi trói, trị 
bệnh, có øì là thần kỳ bí hiểm? Nếu ta 
coi những công án, những tiếng hét, 
những cái đánh là thân kỳ bí hiểm, thì 
ta lâm. Tât cả những cái ây đều là 
phương tiện đề đoạt cảnh và đoạt nhân, 
giông như cây búa, cái cưa, không có 
øì là bí hiểm cả. Không có gì bí hiểm 
mà phải đi tìm câu. Nêu ta đọc những 
đoạn văn ấy để rôi đi tìm cầu những ý 
nghĩa sâu sắc mà ta tin là có mặt bên 
trong đó là thât bại. Đọc một công án 
rôi đi tìm. câu những ý nghĩa triết học 
sâu sắc năm trong công án, đó là một 
thất bại, vì đó là sự tìm câu. Sự tìm câu 


217 


đó là cảnh. Do đó phải đoạt cảnh, đoạt 
cảnh xong phải đoạt luôn cả nhân. 

Kiến giải chân chính không phải là kết 
quả của công phu nghiên tâm học hỏi. 
Kiến giải chân chính là cái thây sâu sắc 
về tính không sinh không diệt, không 
người không ta, không có không không 
của vạn pháp. Thây được là thây ngay, 
không thấy được thì có nói qua nói lại 
nhiêu lần cũng vô ích. Cho nên đệ nhât 
cú, câu khai thị đâu, là cơ hội duy nhât. 
Đánh mất cơ hội này thì đánh mất hết. 
Đệ nhị cú là sự vớt vát. Đệ nhị cú chỉ là 
sự an ủi. Đệ tam cú là sự thất bại hoàn 
toàn. Tứ liệu giản không có gi bí hiểm 
thì tam huyện, tam yếu cũng như tiêng 
hét và cây gậy, cũng không có øì là bí 
hiểm. Trong quá trình học hỏi và tu 


218 


chứng, công phu tham vân được dựa 
trên nguyên tắc chủ và khách. Chủ 
đáng lý là phải độ được khách. Chủ là 
người thiện tri thức vả khách là người 
đến tham vân. Có khi khách giúp được 
chủ. Có khi khách g1úp được khách. Có 
khi chủ giúp được khách. Có khi chủ 
giúp được chủ. Có khi chủ và khách 
đều giúp được nhau. Có khi chủ và 
khách làm hại cho nhau. Đó là những 
trường hợp ta có thê nhận diện nêu ta 
có được trực giác của chánh kiên. Cũng 
không có gì là bí hiểm trong tứ tân chủ. 
Kiến giải chân chính là chánh kiến. 
Chánh kiến chỉ có thể có được do công 
phu tu chỉ và tu quản mà không phải là 
kết quả của công phu nghiên tâm học 
hỏi. Kiến giải chân chính là cái thấy 


219 


sâu sắc vệ tính không sinh không diệt, 
không người không ta, không có không 
không của vạn pháp. Cái thấy này 
không phải là kiến thức khái niệm. Cái 
thây này là tuệ giác. Tuệ giác về tính 
không sinh không diệt, không người 
không ta, không có không không. Mà 
thây được là thây ngay, không thấy 
được thì có nói qua nói lại nhiêu lân 
cũng vô ích. Cho nên đệ nhật cú, câu 
khai thị đầu, là cơ hội duy nhật. Trong 
truyền thống thiên Lâm TẾ, người ta 
nói tới tam cú tức là ba câu nói. Câu 
thứ nhất (đệ nhất cú) là phương tiện 
khai mở. Nhờ câu nói này mà ta có cơ 
hội thây được, ta có cơ hội có được tuệ 
pliác, có được sự giác noỘ. Nếu câu nói 
đâu không có khả năng giúp cho ta 


220 


khai mở được cái thấy là ta thất bại ri. 
Cho nên vị thiên sư có cô găng nói câu 
thứ hai và thứ ba cũng vô ích mà thôi. 
Cho nên đệ nhật cú, câu khai thị đâu, là 
cơ hội duy nhất, đánh mất cơ hội này 
thì đánh mất hết. Khi thây nói với ta 
một câu mà ta ngơ ngơ ngân ngân thì 
cũng giống như khi ta đang chết đuối 
được thây đưa cho một cây sào mà ta 
bắt trượt. Đó là câu khai thị đầu. Thành 
ra có nói qua nói lại, có giải thích cũng 
vô ích, vì ta đã thât bại rôi. Giỗng như 
bật đèn, nêu bóng săn sảng và không bị 
hư, thi khi bật công tặc nó sẽ sáng liên, 
còn nếu bóng bị hư thì có bật năm sáu 
lân nó cũng không sáng. Vậy thì đừng 
tiếp tục vô ích, đừng có hỏi đi hỏi lại. 
Câu đâu là đủ rôi. Câu đâu là cơ hội 


221 


duy nhất của ta. Đệ nhât cú là quan 
trọng. Trong liên hệ với thây, câu khai 
thị đầu của thây là câu quan trọng nhất. 
Nêu ta không thấy, không đạt được tuệ 
giác ngay từ đâu, thì thây có cỗ găng 
nói thêm một vài cầu nữa cũng vô ích. 


Có một lân, vua Lý Thái Tông đi vào 
gặp một vị thiên sư ở trong núi. Nhà 
vua hỏi: “Thiên sư ở trong núi này 
được bao nhiêu năm rôi? Thiên sư trả 
lời bằng hai câu thơ: 


Đản trì km nhật nguyệt 
Hà thức cựu xuân thu2 


Đản tri kim nhật nguyệt là chỉ biết 
ngày hôm nay, giờ hôm nay. Hà thức 
cựu xuân thu là tại sao phải đi tìm 
những mùa xuân, những mùa thu ở 


9/2, 


trong quá khứ. Ý của thiên sư là: Vua 
hỏi câu đó để làm gì? Quan trọng là 
giây phút hiện tại, chúng ta đang có cơ 
hội ngôi với nhau bây giờ và ở đây 
này. Tại sao phải hỏi những câu đó? 
Hỏi có ích lợi gì đâu. Ta phải biết an 
trú trong hiện tại. Cho nên gặp tôi mà 
hỏi “Thây vê Loubès Bernac được bao 
nhiêu năm rôi?' là rât vô ích. Hỏi như 
vậy tức là mình không có câu hỏi nào 
khác. Vua lại hỏi: “Như vậy nghĩa là 
làm sao? Xin thây cắt nghĩa cho'. 
Thiên sư nói: “Đa ngôn (nói nhiêu) vô 
ích”. Không nói nữa. Vì vậy ăn thua là 
ở câu đầu. Câu đâu mà trượt rồi thì có 
nói thêm cũng vô ích. Nói thêm chắng 
qua chỉ đề cho người ta góp nhặt thêm 
một vài kiên thức, khái niệm, còn tuệ 


#0) 


giác thì không có. Thây được là thấy 
ngay, không thấy được thì có nói qua 
nói lại nhiêu lần cũng vô ích. Cho nên 
khi pháp đàm, mình phải thấy được 
tinh thân đó. Người nói, phải có cái øì 
đó để nói thì mới nói, mà cái ta nói đó 
không đánh động được tuệ giác trong 
con người của ta và của kẻ khác thì đó 
là một sự thât bại, thất bại cho cả hai 
bên. 


Đệ nhị cú là sự vớt vát. Câu thứ hai là 
sự vớt vát. Nó chỉ cho ta thêm một vài 
khái niệm. Nó làm thỏa mãn một vài 
nhu yêu của trí năng. Trong tính thân 
của thiên, đệ nhất cú là cơ hội duy 
nhất. Nếu trượt qua rôi, hỏi thêm để có 
câu trả lời thứ hai thì đó chỉ là sự vớt 
vát. Đệ nhị cú là một sự an ủI, vớt vát. 


224 


Đệ tam cú là sự thất bại hoàn toàn. Đó 
là tinh thân của tam cú. 


Nêu tứ liệu giản không có gì bí hiểm 
thì tam huyện, tam yêu cũng như tiếng 
hét và cây gậy, cũng không có gì là bí 
hiểm. Tứ liệu giản là bốn phương pháp 
tiếp xử và giúp cho thiên sinh: đoạt 
cảnh bât đoạt nhân, đoạt nhân bất đoạt 
cảnh, nhân cảnh câu đoạt và nhần cảnh 
bất câu đoạt. Thứ nhât là đoạt cảnh 
không đoạt người, thứ hai là đoạt 
người không đoạt cảnh, thứ ba là vừa 
đoạt người vừa đoạt cảnh và thứ tư là 
không đoạt người cũng không đoạt 
cảnh. Không đoạt cảnh cũng không 
đoạt người vì người đó là một cao sĩ, 
người đó là một thiện tr1 thức, người đó 
không cân bị đoạt cái gì hết. Đó là bốn 


na) 


cách tiếp xử của thiên sư Lâm Tê. Đây 
là những phương pháp tiếp xử của Tổ 
mà không phải là những tư tưởng kỳ bí 
khiến ta phải nặn óc mà học hỏi. Có 
khi là tứ liệu giản, có khi là tam huyện, 
có khi là tam yếu và có khi là sử dụng 
tiêng hét và cây gậy, tất cả những cái 
đó đêu là những dụng cụ, những 
phương tiện để cởi trói và trị liệu, 
không có gì là bí hiểm. Vì vậy một 
thiên sinh mà đi học hỏi và tìm hiểu 
những tư tưởng huyện bí trong đó thì 
người ấy đã đi lạc đường. 


Trong quá trình học hỏi và tu chứng, 
công phu tham vẫn được dựa trên 
nguyên tắc chủ và khách. Chủ đáng lý 
là phải độ được khách. Chủ là thiện trì 
thức, là thây. Khách là thiên sinh. Chủ 


226 


là người thiện tri thức và khách là 
người đến tham vẫn. Có khi khách giúp 
được chủ. Đôi khi ta là giáo thọ, nhưng 
kỳ thực ta còn dở hơn người thiên sinh 
đến tham vân mình. Có khi khách giúp 
được khách. Có khi chủ giúp được 
khách. Có khi chủ giúp được chủ. Có 
những trường hợp như vậy. Có khi chủ 
và khách đêu giúp được nhau. Có khi 
chủ và khách làm hại cho nhau. Cột 
cho nhau thêm những sợi dây khác 
nữa. Đó là điêu ta có thể thây được 
trong khi ta đọc những câu vấn đáp, 
nghe những cuộc đàm luận. Đó là 
những trường hợp ta có thể nhận diện 
nêu ta có được trực ølác của chánh 
kiên. Cũng không có gì là bí hiểm 
trong tứ tân chủ. Trong bốn liên hệ 


2:0, 


khách và chủ (tứ tân chủ) cũng vậy, 
không có øì là bí hiểm cả. 

Tuệ giác không phải là kiến thức khái 
niệm. Tuệ giác có khả năng mang tỚi 
sông động và tự do trong giây phút 
hiện tại. Kiến thức không làm được 
việc ấy. Cho nên không hiểu thì bị đòn 
đã đành mà hiểu cũng bị đòn như 
thường, nêu “hiểu” chỉ là kiến thức 
suông mà không phải tuệ giác. Nếu 
thây được điều này, ta có thể cảm 
thông được với những gì đang xảy ra 
trong các cuộc đối diện: Ta không nên 
cô tìm trong các mầu đối thoại và hành 
xử (khám biện) ây những tư tưởng đặc 
thù hoặc những ý chỉ sâu sắc. Những øì 
ta thây đang xảy ra giữa các đương sự 
là cơ hội của họ. Nếu đứng ngoài mà 


228 


quán sát ta sẽ không thây được øì. Nếu 
ta bước vào trong, đem hết sự sống của 
ta ra tham dự thì ta có thể có một cơ 
hội để tuệ giác bừng mở. Nêu bước vào 
trong mà ta không cảm được một cải gì 
hết, thì có nghĩa là trường hợp đó 
không phải là trường hợp của ta, thê 
thôi. Cũng như khi ta đứng ngắm một 
bức tranh siêu thực, ta đừng cô tìm 
hiểu nghĩa lý. Ta đừng nói là “ta không 
hiểu'. Hiểu hay không hiểu ta cũng 
lãnh ba mươi gậy như thường. Tổ 
không có ý muôn khuyên ta châm dứt 
sự học hỏi và thực tập giới, định và tuệ. 
Tổ chỉ muốn ta đừng mặc kẹt vào sự 
học hỏi và thực tập mà thôi. Học hỏi đề 
trở thành học giả, tam tạng pháp sư, 
thuyết giảng thao thao bất tuyệt, Tổ 


không cân cái đó. Cái đó Tô gọi là 
nghiệp địa ngục. Bản chât của nó là sự 
tìm câu, không hăn là sự tìm giải thoát 
mà là sự tìm câu danh lợi. Ta cân học 
hỏi, ta cần hành trì, nhưng sự học hỏi 
và hành trì ấy phải có tác dụng giúp ta 
trở thành con người vô sự, con người 
giải thoát. Băng không, những học hỏi 
và những thực tập đó chỉ là gông cùm. 


Khi học Phật học tại các trường đại 
học, chúng ta có thê có được những 
kiến thức khái niệm vê Phật pháp khá 
sâu sắc. Bây giờ đây, ở các trường đại 
học, người ta dạy một cách khá khoa 
học. Đứng về phương diện bác ngữ học 
(philoloøy) cũng như về phương diện 
sử học (history), ta có thể năm vững 
những øì ta đã học về Phật học, và khi 


230 


nói ra có băng cớ, băng chứng rõ tệt. 
Đó là cái học ở các trường đại học. 
Nhưng cái học ở trong tu viện thì khác. 
Trong tu viện, ta đem những gì ta học 
ra và áp dụng ngay vào trong đời sống 
hàng ngày. Có thể trong tu viện, ta học 
không có tính khoa học bằng các 
trường đại học. Điêu này ta cần phải 
sửa đối: ta phải học cho có khoa học. 
Ta phải biết lợi dụng những khám phá 
mới của khoa học khảo cô và khoa học 
bác ngữ. Điêu này là điều chúng ta 
mong muốn sẽ xảy ra trong các Phật 
học viện trong những năm tới. Khoa 
khảo cỗ học và khoa bác ngữ học soi 
sáng cho mình rất nhiêu, đứng về 
phương diện tính chât xác thật của văn 
bản mình đang học. Kinh Thủ Lăng 


231 


Nghiêm (Suramgpama) có hai bản: một 
bản là Lăng Nghiêm Tam Muội (Lăng 
nghiêm đại định) - có bản tiêng Phạn, 
phát xuât từ Ấn Độ; một bản là Đại 
Phật Đỉnh Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư 
Bỏ Tát Vạn Hạnh Thủ Lãng Nghiêm, 
rất nôi tiếng ở Trung Quốc và Việt 
Nam. Kinh Thủ Lăng Nghiêm được 
sảng chế tại Trung Quốc. Đó là một sự 
thật mà các nhà khảo cô học và các nhà 
bác ngữ học đêu công nhận. Khi ta biết 
được như vậy thi rất có lợi ích cho ta 
vê phương diện hiểu được tiễn trình 
của tư tưởng Phật giáo. Bây giờ nhờ 
khoa bác ngữ học (philology) và khoa 
khảo cô học (archaeology) mà người ta 
khám phá ra được nhiêu điêu về các 
kinh điển đại thừa: kinh nào xuất hiện 


T22 


ở địa phương nảo và vào thời điểm nào 
ở Ấn Độ; đông thời khám phá ra được 
những đoạn nào người ta thêm vào sau, 
và những đoạn nào có trước. Tất cả 
những điêu đó ngày xưa tại các Phật 
học viện chúng ta không biết nhiêu. 
Hiện bây giờ, các Phật học viện cân 
phải cải tiễn, phải biết lợi dụng những 
khám phá mới khoa học để mà học 
Phật. Tuy nhiên, tu viện có đặc điểm 
mà các trường đại học không có được 
là khi mình học một kinh gì hay một 
giáo lý gì, chúng ta có thê đem ra thực 
tập liên. Thực tập như vậy có thê thay 
đổi được con người của ta, giúp ta 
chuyên hóa được những phiên não. 
Còn học ở trường đại học thì để có 
kiến thức khái niệm và băng cấp. Ta có 


2/21) 


thê đậu băng tiên sĩ Phật học, có thê 
giảng dạy được, có thể khảo cứu được, 
nhưng ta không có cơ hội chuyển hóa 
những khổ đau ở trong chính con người 
mình. Cho nên người tu không học 
theo kiểu chất chứa những kiên thức 
khái niệm mà là để chuyển hóa thân 
tâm. Trong Lâm Tế Lục, Tổ nói răng 
kiến thức khái niệm là một chuyện mà 
tuệ giác là một chuyện khác. Tuệ giác 
tức là bát nhã (insipht). Tuệ giác đó 
không thê do học mà có được, tuệ giác 
phải do thực tập mà có. Thực tập nhìn 
sâu thì có tuệ giác. Ví dụ: võ thường, 
vô ngã là những tuệ giác mà không 
phải là những kiến thức khái niệm. 
Chúng ta có thể học và hiểu rất thấu 
đáo về giáo lý vô thường và vô ngã; 


234 


chúng ta có thể nói thao thao bất tuyệt 
vệ vô thường và vô ngã và có thê giảng 
những bài giảng rất hay về vô thường 
và vô ngã, nhưng chât liệu của những 
bài giảng đó hay những bài viết đó chỉ 
là kiến thức khái niệm. Trong lúc đó, 
trong đời sông hàng ngày, chúng ta vẫn 

sông như chúng ta không biết vô 
thường là øi, vô ngã là gì. Nhìn sự vật, 
chúng ta thấy sự vật là thường và 
chúng ta đôi xử với những người khác 
như là những cải ngã biệt lập, và chính 
chúng ta, chúng ta cũng là một cái ngã. 
Vì vậy kiến thức khái niệm không thê 
chuyên đôi được con người của ta. Tuệ 
giác có khả năng mang tới sông động 
và tự do trong giây phút hiện tại. Nó 
làm ta trở thành con người sông động 


2£ bộ 


(alive) và tự do (free) trong giây phút 
hiện tại. Cái tự do đó, cái sông động đó 
xảy ra được trong giây phút hiện tại. Ta 
là người tu, ta phải cảm nhận được sự 
sông động đó và sự tự do đó trong giây 
phút hiện tại. Nếu trong giờ phút hiện 
tại mà ta bị ràng buộc, ta thây không có 
sức sông, ta cảm thây bị những phiên 
não saI sử, thì lúc đó tuy ta có học Phật 
nhiêu, nhưng cái học của ta chỉ là 
những kiên thức khái niệm. Ta chưa 
biết áp dụng chúng vào trong đời sông 
hàng ngày. Ta không khác gì những 
người đi học Phật học tại trường đại 
học. Ta không có sự sông linh động: 
mắt ta không sáng, hai chân ta bước 
không có niêm tin, ta không có nụ 
cười, ta không có niêm vui và nhất là 


236 


ta không có tự do, không có tự do đôi 
với phiên não, tham, sân, và ganh ty. 
Trong giây phút hiện tại, ta không có 
hạnh phúc. Do đó ta biết là ta không có 
tuệ giác, ta chỉ có kiến thức mà thôi. 
Kiến thức không làm được việc đó, đó 
là việc của tuệ giác làm. 

Ngày hôm kia, tôi có nói chuyện với 
một vị thượng tọa. VỊ thượng tọa này 
nói răng vị giáo thọ ngày xưa của ông 
ta nôi tiêng là một nhà khảo cứu Phật 
học, và công trình biên tập cũng như 
viết lách của vị giáo thọ đó đã được thê 
giới công nhận. Hiện bây giờ đến tuôi 
tâm mươi hòa thượng đó (vị giáo thọ 
ngày xưa) lại không có hạnh phúc. Sức 
lực của vị hòa thượng đó không còn 
nữa, hai tay và hai chân ngài run rấy. 


237 


Những cái ngày xưa chưa thấy bộc lộ 
nơi hòa thượng bây giờ được bộc lộ ra. 
Ví dụ như cái ngã, cải sân, cái ích ký, 
cái dục v.v... Ngày xưa còn trẻ, vị hòa 
thượng đã tìm cách trấn ngự chúng, 
không cho chúng biểu lộ, nhưng không 
có nghĩa là chúng đã được chuyền hóa 
và tiêu diệt. Bây giờ vì sức lực thân thê 
không còn, vị hòa thượng đó không có 
khả năng kiêm chế, cho nên cái ngã và 
những tâm hành phiên não, ham muôn, 
ích kỷ, sân hận kia biểu lộ ra. Vị 
thượng tọa rât lây làm thất vọng về 
thây của mình. 


VỊ hòa thượng kia đã thành công như là 
một nhà học giả (scholar), một nhà 
hành động (activist), nhưng chưa thành 
công như là một người tu. Đến tuôi bảy 


238 


mươi, tắm mươi mà chưa thành công, 
thì có thể coi như là một sự thất bại. 
Những người tu còn trẻ phải biết điều 
này: mục đích của người tu không phải 
đề trở thành một nhà học giả, tuy răng 
làm một nhà học giả cũng có ích lợi 
cho đời. Mục đích của người tu cũng 
không phải để hoàn thành những sự 
nghiệp nghiên cứu, mặc dù hoàn thành 
sự nghiệp nghiên cứu cũng có Ích lợi 
cho đời. Ta học tiếng Phạn, học chữ 
Nho, học tiếng Tây Tạng, ta nghiên 
cứu, ta sáng tác, ta giảng dạy hay v.v... 
cũng có ích lợi lắm. Nhưng những ích 
lợi đó không phải là sự giải thoát, 
không phải là sự chuyển hóa, vì mục 
đích đi tu lúc ban đâu của ta là để 
chuyên hóa bản thân và đề giúp đời. Ta 


239 


học tiếng Pali, tiếng SanskrIt, học chữ 
Hán hay học kinh điển; ta say mê, ta 
muốn thành công, ta muốn trở thành 
một vị pháp sư giỏi, một nhà nghiên 
cứu hay v.v..., chuyện đó cũng không 
có hại øì vì những cái đó đêu có thê 
giúp cho sự nghiệp hành đạo của ta. 
Nhưng nêu bỏ chuyện tu đi, để cho sự 
nghiệp nghiên cứu và học hỏi trở thành 
mục tiêu chính của đời mình, thì ta sẽ 
đánh mật mục đích chính của đời ta là 
chuyên hóa những phiên não, đam mê, 
sân hận, ích kỷ... trong con người 
mình. Như vậy không thể gọi ta là một 
hành giả thành công được. Ví dụ, quý 
vị đang ở dưới lâu và quý vị cân một 
cuôn kinh ở thư viện trên lâu. Quý vị 
đứng dậy và đi lên câu thang để tìm 


240 


cuôn kinh đó. Mục đích của quý vị khi 
đi tìm cuôn kinh là gì? Quý vị đọc 
cuôn kinh đó là để tra cứu và hiểu rõ 
thêm để áp dụng vào đời sông hàng 
ngày hay là đề giảng dạy? Từ chỗ quý 
vị đứng dậy, rôi đi lên lâu để lẫy cuốn 
kinh đó, quý vị đi như thê nào? Quý vị 
đi một cách thánh thơi hay là quý vị sẽ 
chạy hoặc là nhảy một lân hai, ba bậc 
cấp để lây được cuôn kinh? Lấy cuốn 
kinh là mục đích của quý vị lúc đó, 
nhưng mục đích chính của quý vị là 
sông an lạc và thảnh thơi trong từng 
giây phút. Một ví dụ khác: trong lúc 
quý vị đang nâu ăn cho đại chúng và 
quý vị cân mươi trái cà chua ngoài 
vườn. Cái cách quý vị đi từ nhà bếp ra 
vườn rau để hái cà chua chứng tỏ quý 


241 


vị có khả năng sông tự do trong giây 
phút hiện tại hay không. Nếu ổi ra 
vườn hái cà chua mà trong mỗi bước 
đi có an lạc, có thánh thơi, có tự do, có 
sự sông, đó là quý vị đang áp dụng cái 
hiểu, cái biết, cái thấy của mình về giáo 
ly trong từng bước chân. Điều đó quan 
trọng nhất. Còn nêu quý vị hấp tấp 
chạy ra vườn để có cà chua, thì quý vị 
phải tự hỏi lại mình răng mục đích của 
mình là có cà chua hay là có tự do và 
giải thoát? Không lẽ mục đích của ta 
lúc đó chỉ là những trái cà chua nhỏ bé 
thôi sao? Cũng như vậy, mục đích của 
ta không phải chỉ là cuỗn kinh. Mục 
đích của ta là có được sự sông tự do 
nøay trong giây phút hiện tại. Sông an 
lạc được trong giây phút hiện tại thì 


242 


mới có cơ hội để chuyên hóa tâm hành 
bộp chộp và tập khí đi tìm hạnh phúc 
trong tương lai của ta. Vì vậy môi khi 
quý vị gấp gáp đi lây một cái gì, đi tìm 
một cái gì, hay đi làm một việc øì, quý 
vị hãy tự hỏi mình: Mục đích của mình 
là cái đó, hay là an trú thánh thơi trong 
giây phút hiện tại? Tôi rât cần mấy trái 
cả chua, nhưng không phải vì mây trái 
cà chua mà tôi đánh mắt sự thực tập 
của tôi, đánh mật sự sông của tÔI. Lây 
cuôn kinh cũng là quan trọng, nhưng 
không phải vì đi lây cuỗn kinh mà tôi 
đánh mất sự sống trong giây phút hiện 
tại, đánh mất tự do của tôi. Chỉ nghĩ tới 
trái cà chua hay là cuốn kinh, thì lúc đó 
ta đã bỏ mât mục đích chính của đời 
mình để đi theo mục đích phụ. Trở 


243 


thành một nhà học giả cũng vậy, cũng 
không phải là mục đích chính của ta, 
dù làm một nhà học giả cũng có những 
niêm vui. 

Tuệ giác có khả năng mang tới sông 
động và tự do trong giây phút hiện tại. 
Kiến thức không làm được việc ấy. Vì 
vậy cho nên không hiểu thì bị đòn đã 
đành mà hiểu cũng bị đòn như thường, 
nếu “hiểu” chỉ là kiến thức suông mà 
không phải tuệ giác. Khi thiên sư nói ra 
một câu nào đó, ta có thể hiểu hay là 
không hiểu. Không hiểu thì ba mươi 
gậy, hiểu cũng bị ba mươi gậy. Đó là 
một đoạn trong Lâm Tế Lục. Ta không 
hiểu thiền sư nói øì thì bị đánh là 
thường, mà ta hiểu cũng bị đánh như 
thường. Tại vì sao? Tại vì cái hiểu đó 


là cái hiểu khái niệm. Vì thê khi thây 
hỏi ta một câu, mục đích của thây là đề 
làm cho ta khơi mở được tuệ giác. Ta 
chạm được tuệ giác, thì ta thành công 
và thây cũng thành công. Còn nêu ta đi 
tim một câu trả lời trong khái niệm, thì 
tìm ra hay không tìm ra cũng đêu là sự 
thất bại của mình và của thây, VÌ cái mà 
thây muốn không phải là một câu trả 
lời, hay một cái hiểu khái niệm. Cái mà 
thây muốn là tuệ giác ta đạt được. Khi 
thây hỏi một câu, không phải là thây 
muốn ta trả bài. Thây không có ý kiêm 
tra xem ta có thuộc bài hay không, mà 
câu hỏi đó là để giúp ta chạm được tới 
tuệ giác trong con người mình. Trong 
trường hợp ta nói là mình không hiểu 
thì ta thất bại đã đành, nhưng trong 


245 


trường hợp ta nói mình hiểu (hiểu theo 
cái hiểu khái niệm) thì cũng thất bại 
luôn. Những mẫu đôi thoại giữa thiên 
sư và thiên sinh thường là như vậy. Khi 
đệ tử của thiên sư Triệu Châu hỏi: 
“Mục đích của tô Đạt Ma khi sang Tàu 
là øì??, thì thiên sư Triệu Châu nói với 
đệ tử: “Nhìn cây tùng ngoài sân kìa!' 
(Đình tiên bách thọ tử). Câu nói này là 
để giúp cho người đệ tử tỉnh thức, chứ 
không phải đề cho đệ tử thấy răng: “AI 
có một cây tùng đang đứng trước ngõ.. 

Thiên sư thấy chúng ta đang bị kẹt vào 
những suy tư và những tim câu kiên 
thức, thiên sư thây rất tội nghiệp cho 
chúng ta nên thiên sư mới chỉ ra ngoài: 
“Nhìn cây tùng trước sân kìa', hy vọng 
là ta có thê trở về được với giây phút 


246 


hiện tại Chạm được vào cây tùng 
nghĩa là chạm được tới sự sông màu 
nhiệm thì ta thấy được là có sự sông ở 
trong mình và chung quanh mình, để ta 
không còn bị kẹt vào những tìm kiếm, 
đeo đuôi. Nhìn cây tùng mà chạm được 
sự sông thì ta có tự do, ta có tuệ giác. 
Còn nêu ta nói: “AI Thây vừa chỉ cho 
minh cây tùng, thì chắc là có ý nghĩa 
triết học gì sâu săc lăm trong câu nói 
của thây'. Trong trường hợp này ta 
cũng kẹt luôn. Câu “Đình tiên bách thọ 
tử đã trở thành một công án rất nỗi 
tiêng bên Tàu ngày xưa. Câu chuyện 
truyền đi xa, và khắp nơi trong nước, 
trong giới hành giả, ai cũng đêu bàn 
luận sôi nồi về câu “đình tiên bách thọ 
tử”. Người ta mắc kẹt vào trong câu nói 


đó và cứ hỏi không biết có nghĩa lý gì 
sâu sắc ở trong câu nói đó hay không. 
Ai cũng cô gắng đi tìm cái nghĩa lý sâu 
sắc ở trong năm chữ đó. Mục đích của 
thiên sư là giải phóng người đệ tử, 
nhưng khi nói ra năm chữ đó thì thiền 
sư đã trói buộc không biết bao nhiêu 
người. Họ đi tìm kiên thức khái niệm, 
họ đi tim nghĩa lý thâm uyên của năm 
chữ đó. Có phải là tai hại không? Thà 
răng đừng nói øì hết. 


Có một hành giả ở rât xa, tận miễn 
Đông Nam, nghe công án đó thì rất 
thao thức muốn biết nghĩa lý thâm 
uyên của nó nên đã lên đường tìm về 
chùa Bách Lâm (nơi thiên sư Triệu 
Châu ở). Đi hết mây tháng trời, nhưng 
khi vị ây tới nơi thì thiên sư Triệu 


248 


Châu đã tịch. Mục đích của vị đó là 
muốn øặp trực tiếp thây Triệu Châu để 
hỏi cho ra ý nghĩa “đình tiên bách thọ 
tử”, vì ở địa phương của vị đó, người ta 
đàm luận quá nhiêu mà không ai đông 
ý với ai hết vê nội dung của năm chữ 
kia. Lúc đó, một vị đệ tử lớn của thiên 
sư Triệu Châu ra tiếp vị khách tăng 
này. Cô nhiên là vị khách tăng rất thât 
vọng khi nghe nói thiên sư Triệu Châu 
đã viên tịch. Thiên sư tịch rôi thì mình 
đành phải hỏi vị đệ tử lớn thôi, cho nên 
vị ây đã đưa công án ra hỏi: 

- Bạch thượng tọa, “cây tủng ngoài sân 
trước” là có nghĩa gì? 

VỊ thượng tọa hỏi: 

- Cây tùng nào? 

- Cây tùng mà thiên sư đã nói trong câu 


249 


“cây tùng ngoài sân trước đó. 

VỊ thượng tọa nói: 

- Tôi đâu có nghe thây tôi nói về cây 
tùng nào đâu. 

- Đâu có lý như vậy! Cả nước đêu nghe 
câu đó hết mà? 

VỊ thượng tọa nói: 

- Thây đừng có vu oan giá họa cho thây 
tôi. Thây tôi chưa bao giờ nói về cây 
tùng ở sân trước hết. 


VỊ thượng tọa này thấy răng, năm chữ 
“đình tiên bách thọ tử' đã gây ra tác hại 
rất nhiêu, đã trói buộc rất nhiêu người, 
vì vậy ông quyết định giết cây tùng 
này. Tuy răng ông biết ngày xưa thây 
mình có nói câu đó, nhưng mà ông cứ 
chối phăng: “Ông đừng có vu oan giá 
họa cho thây tôi. Thây tôi chưa bao giờ 


250 


nói vê cây tùng ở sân trước hết. Đạo 
Buụt có mục đích giúp cho người ta đạt 
tới tuệ giác. Nhưng phân lớn chúng ta 
đêu là những người đi tìm kiếm kiến 
thức khái niệm để rồi bị kẹt. Chúng ta 
phải ý thức răng chúng ta đừng nên 
tiêp tục đi tìm kiên thức khái niệm nữa. 
Khi gặp một thiên sư thứ thiệt thì ta 
đừng bỏ phí thì giờ để học hỏi những 
kiến thức khái niệm. Cái đó học ở 
trường đại học đã có đủ rôi. Ta nên học 
những gì để có thể chuyên hóa những 
khô đau và những bê tắc của mình. 
Những lời thây ta nói, nếu thây ta quả 
là thiện tri thức, thì những lời đó có tác 
dụng øiúp ta chạm được vảo sự sống, 
bỏ được những thành kiên, chuyển hóa 
được những phiên giận và tập khí. Vì 


251 


mục đích của vị thây là giúp người đệ 
tử chuyên hóa, chứ không phải để trao 
truyện những kiến thức khái niệm. 
Thiên sư (zen master) không phải là 
giáo Sư (pTOf€ssor). Thiên sư Lâm Tế 
đã nói rât rõ: “Mục đích của tôi không 
phải là trao truyền những kiến thức 
khái niệm cho mây ông. Mục đích của 
tôi là đánh, là phá, là cởi trói, là trị liệu 
cho các ông.” 

Nêu thấy được điêu này, ta có thể cảm 
thông được với những gì đang xảy ra 
trong các cuộc đôi thoại. Đọc trong các 
ngữ lục, chúng ta thường thấy có 
những cuộc đối thoại giữa thiên sư và 
đệ tử. Chúng ta cũng tò mò muốn biết 
ý nehĩa của các cuộc đôi thoại đó, và 
nêu đọc những đoạn đôi thoại đó với 


Sản lôi 


mục đích tìm kiêm ý nghĩa của cuộc 
đôi thoại đó thì ta thất bại. Trong cuộc 
đối thoại có hai người: một vị thây và 
một người đệ tử, một vị thiện tri thức 
và một người câu học hay một người 
chủ và một người khách. Chủ, theo 
nguyên tắc, là phải giúp cho khách. 
Nhưng đôi khi cũng xảy ra trường hợp 
là khách giúp cho chủ, tức là người tìm 
học có thể giúp được cho thiển sư. 
Trong những trường hợp đó, hai người 
trực tiếp đôi diện với nhau, và họ có 
những tâm tư đặc biệt của họ, còn ta là 
người đứng ngoài. Khi đọc một mâu 
đôi thoại giữa thiền sư và người đệ tử, 
ta là người đứng ngoài. Nếu đứng 
ngoài với tư cách một quan sát viên để 
tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyện, thì 


2e) 


mình sẽ thất bại. Nhưng nêu đặt được 
ta vào trong trường hợp của người hỏi, 
người đệ tử, thì ta có cơ hội hơn. Nghĩa 
là khi nghe thiên sư hỏi câu đó, ta đặt 
được ta vào trong trường hợp của 
người đệ tử tới tham học, thì ta có một 
cơ hội để tiễệp xúc với tuệ giác của 
mình. Ta có thể cũng sẽ thất bại như 
người ở trong cuộc, nhưng ta cũng có 
cơ hội thành công. Ta trở thành người 
đệ tử kia, và thiên sư Triệu Châu hiện 
đang nói với ta chứ không phải là đang 
nói VỚI người đệ tử kia. Người đệ tử ở 
trong truyện có thê thất bại, nhưng ta 
có thê thành công. Thiên sư nói câu đó 
một ngàn ba trăm năm về trước với vị 
thiên khách kia, nhưng vị thiên khách 
kia đã thất bại. Đến khi ta đọc lại câu 


254 


chuyện mà ta không đọc với thái độ 
tìm kiêm kiến thức khái niệm, thì ta có 
thể có cơ hội thành công. Ta “làm ăn” 
có thể khá hơn vị thiên khách kia nếu 
ta đưa tât cả tâm lòng ra đón nhận câu 
nói của thiên sư. Có những điêu Bụt 
nói trong thời của Bụt mả có người 
không hiểu, nhưng khi ta nghe, ta có 
thể hiểu được nếu ta thấy răng Bụt 
đang nói cho minh. Cô nhiên, khi Bụt 
nói cho một người nào đó là Bụt đang 
đối trị căn cơ của người đó, nhưng đôi 
khi căn cơ ta phù hợp với căn cơ đó thì 
ta có cơ hội thây được, cảm được điều 
Buụt nói. Vì vậy khi đọc ngữ lục, phải 
đọc với tâm niệm mình là đương sự. 
Và nếu chạm được tuệ giác, thì đó là 
điều may mắn, còn không chạm được 


tuệ giác thì thôi, đừng cỗ tìm hiểu 
nghĩa lý huyện bí gì ở trong đó, vì nêu 
ta có tìm ra được øì đi nữa thi đó cũng 
chỉ là kiên thức khái niệm mà thôi. 
Đừng nên đi tìm! Vậy mà hâu hết các 
nhà học giả bây giờ đọc Lâm Tế Ngữ 
Lục và những ngữ lục khác với mục 
đích là đi tìm kiêm. Đi tìm để biết Tổ 
nói cái gì trong đó. Tổ có nói gì đâu. 
Tổ chỉ đánh, chỉ đập, chỉ hét, chỉ khai 
mở, chỉ cởi trói. Tổ không nói gì mà ta 
đi tìm cái TỔ nói là hỏng rồi. Mục đích 
của Tổ là đập vỡ khôi u mê của ta, cởi 
trói cho ta. Vì vậy khi đọc những mâu 
đối thoại kia, ta có một cơ hội. Nhưng 
nêu ta không ở vào căn cơ đó, đọc mà 
không cảm thây øì hết, thì ta cứ cho 
qua thôi, đừng tự cho là mình dốt, 


256 


mình không hiểu gì hết, mình ngu. 
không nên có mặc cảm! Công án đó, 
câu chuyện đó có thể không phải là để 
cho ta. Cũng như khi nghe một bản 
nhạc mà thây hay thì nó hay, còn 
không thây hay thì thôi, đừng cho là 
mình ngu, mình không biết thưởng 
thức bản nhạc này. Hoặc là ta nghe nói 
có một bức họa bán rất đắt tiên, cả triệu 
đồng, ta nghĩ chắc là nó phải đẹp lắm, 
nên người ta mới bản với giá đó, và ta 
tới xem. Nhưng ta không thây đẹp, rôi 
ta tự trách: tại sao mình ngu vậy, bức 
họa này rất đẹp, mà sao mình không 
thây đẹp? Không cân phải tự trách như 
vậy. Nêu ta thây nó đẹp, thì nó đẹp. 
Nêu ta không thấy nó đẹp, thì thôi. 
Đừng có đi tìm hiểu tại sao nó đẹp mà 


257 


ta không thấy là nó đẹp. Đi tìm hiểu thì 
không khác øì ta là đô ngu thiệt. Thành 
ra, khi đọc các mẫu đôi thoại trong các 
ngữ lục thi phải coi như là ta đang đi 
xem trăng, đang nghe nhạc: một là cảm 
được, hai là không cảm thây gì hết, và 
ta hãy đi qua bức tranh khác, đi qua 
bản nhạc khác. Như vậy ta đỡ tốn thì 
giờ rât nhiêu.Vì vậy cho nên không 
hiểu thì bị đòn đã đành mà hiểu cũng bị 
đòn như thường, nêu “hiểu' chỉ là kiên 
thức suông mà không phải tuệ giác. 
Nêu thấy được điêu này, ta có thể cảm 
thông được với những gì đang xảy ra 
trong các cuộc đối thoại: Ta không nên 
cô tìm trong các mầu đối thoại và hành 
xử (khám biện) ây những tư tưởng đặc 
thù hoặc những ý chỉ sâu sắc. Những øì 


258 


ta thây đang xảy ra giữa các đương sự 
là cơ hội của họ. Nêu đứng ngoài mà 
quán sát ta sẽ không thây. được g1. Nêu 
ta bước vào trong, đem hết sự sông của 
ta ra tham dự thì ta có thể có một cơ 
hội để tuệ giác bừng mở. Nêu bước vào 
trong mà ta không cảm được một cải gì 
hết, thì có nghĩa là trường hợp đó 
không phải là trường hợp của ta, thê 
thôi. Cũng như khi ta đứng ngắm một 
bức tranh siêu thực, ta đừng cô tìm 
hiểu nghĩa lý. Ta đừng nói là “ta không 
hiểu. Hiểu hay không hiểu ta cũng 
lãnh ba mươi gậy như thường. Tổ 
không có ý muôn khuyên ta châm dứt 
sự học hỏi và thực tập giới, định và tuệ. 
Tổ chỉ muôn ta đừng mắc kẹt vào sự 
học hỏi và thực tập mà thôi. 


200 


Đừng nói Tổ bảo ta không nên học. Ta 
phải học như thường. Ta vẫn phải học 
chữ Hán, tiếng Pháp, tiêng Sanskrit, 
tiêng Pali, và ta phải học kinh, học giới 
và học luật như thường. Nhưng phải 
học theo tỉnh thân TỔ dạy: học để mà 
tu, chứ không phải học để thành học 
giả. Tô chỉ muốn ta đừng mắc kẹt vào 
sự học hỏi và thực tập mà thôi. Học hỏi 
đề trở thành học giả, tam tạng pháp sư, 
thuyết giảng thao thao bât tuyệt, Tổ 
không cân cái đó. Cái đó Tô gọi là 
nghiệp địa ngục. Muốn trở thành, 
muốn làm học giả, anh cũng xuống địa 
ngục như thường, vì anh tham danh, vì 
anh muôn làm nhà lãnh đạo. Làm tam 
tạng pháp sư anh cũng đi xuông địa 
ngục như thường. Cái đó Tổ gọi là 


260 


nehiệp địa ngục. Bản chât của nó là sự 
tìm câu, không hắn là sự tìm câu giải 
thoát mà là sự tìm câu danh lợi. Ta cần 
học hỏi, ta cần hành trì, nhưng sự học 
hỏi và hành trì ấy phải có tác dụng giúp 
ta trở thành con người vô sự, con người 
giải thoát. Băng không, những học hỏi 
và những thực tập đó chỉ là gông cùm. 
Chuyện này ta làm được. Nêu sư cô 
muốn hái cà chua, thì sư cô cứ ra vườn 
hái, nhưng đi từ bếp ra vườn phải thảnh 
thơi, an lạc, giải thoát trong từng bước 
chân. Mục đích của sư cô không phải là 
trái cà chua mà mục đích của sư cô là 
thánh thơi, an lạc. Có phải như vậy 
không? Sư chú lên lâu lây cuốn kinh. 
Điêu đó được chứ sao không. Nhưng 
lây cuôn kinh không phải là mục đích 


261 


của đời mình. Lây cuốn kinh là việc 
thứ yếu, cải việc chính là an lạc, giải 
thoát. Vì vậy từ chỗ đang ngôi, đứng 
dậy, lên lâu lây cuôn kinh sư chú phải 
đi từng bước, đi cho có giải thoát, có 
an lạc. Đôi trị được cái tập khí muốn 
chạy theo danh lợi, chạy về tương lai, 
sự thực tập giải thoát này phải có trong 
từng giây từng phút. Cái gì là mục đích 
chính của đời ta? Mục đích chính của 
đời ta là trở thành người học g1ả, người 
lãnh đạo, hay mục đích chính của đời 
ta là có được an lạc, hạnh phúc, tự do? 
An lạc, hạnh phúc, tự do có thể có 
trong giây phút hiện tại, chứ không 
phải trong tương lai. 


Trong khóa tu tiếng Pháp tại Làng vừa 
rồi, các thiên sinh rât hạnh phúc. Thiên 


262 


sinh Pháp về Làng trong khóa tu giông 
như là con về nhà cha mẹ mỗi năm. Họ 
rất vui. Họ không thê không về được. 
Người Pháp được vê dự khóa tu tiếng 
Pháp thì rất hạnh "phúc. Cũng giông 
như người Việt vê dự khóa tu tiếng 
Việt. Tạo hạnh phúc cho một người đã 
là chuyện may mãn, chuyện hy hữu tôi, 
huông hô là có cơ hội tạo hạnh phúc 
cho cả sáu bảy trăm người. Trong khóa 
tu ây, tât cả chúng thường trú của Làng 
Mai, các thây, Các SƯ CÔ, Các Cư SE, 
người nào cũng đem hết tài năng của 
mình ra để đóng góp. Ban nấu nướng 
làm đủ mọi cách để làm hạnh phúc cho 
thiên sinh. Ban văn phòng làm hết tât 
cả những gì mình có thê làm được để 
thiên sinh có hạnh phúc. Ban giáo thọ 


263 


cũng vậy. Và mỗi người trong chúng, 
trong cương vị của minh, sử dụng tải 
năng và trái tim của mình để làm cho 
thiên sinh có hạnh phúc. Công trình đó 
là công trình của tập thể, không phải là 
công trình của một người trong chúng. 
Điêu này là một điêu rât đẹp. Chúng ta 
làm như vậy không phải là để được 
tiêng khen, dâu là khi nghe khen mình 
cũng thây vui vui. Nhưng sự thật làm 
như thế là để thực tập. Khi chúng ta 
thây được và biết được qua ngày thứ 
hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, những người thiên sinh có chuyên 
hóa, thì ta có rất nhiêu niềm tin vào 
pháp môn của mình. Niêm tin đó được 
tưới tâm. Đó là một điêu ích lợi. Ta 
biết rất rõ là nếu ta không thảnh thơi, 


264 


không an lạc, thì ta không thể nào giúp 
được cho những thiên sinh tới với 
mình. Và ta biết răng, nêu niềm an lạc, 
sự thánh thơi của ta càng lớn, thì những 
người thiên sinh tới với ta càng được 
thừa hưởng nhiêu. Cho nên sự có mặt 
của những người thiên sinh cũng là trợ 
duyên cho chúng ta tu tập. Một khóa tu 
thành công, không phải chỉ là thành 
công cho những người thiên sinh mà 
cũng là thành công cho chính chúng ta. 
Chúng ta thây được răng chúng ta đang 
đi trên một con đường chân chính, một 
con đường đẹp, một con đường đáng 
đi. Chúng ta thây được răng, nêu muốn 
sự nghiệp hành đạo của chúng ta thành 
công hơn trong tương laI, chúng ta phải 
hạ thủ công phu về phương diện tu tập 


265 


trong giây phút hiện tại. Bởi vì mỗi 
bước chân, mỗi hơi thở, mỗi nụ cười 
của chúng ta đều có thê đem lại hạnh 
phúc cho chúng ta và cho những người 
khác. Do đó, những buôn phiên, những 
giận hờn, những bê tắc của ta, ta phải 
biết xử lý nó. Đó chính là đối tượng 
của sự tu học của ta, và ta đã có những 
pháp môn rất rõ ràng, rất hữu hiệu để 
làm được chuyện này. Vì vậy mỗi ngày 
chúng ta đều có tiên bộ trong công 
trình chuyên hóa, đồng thời sự học hỏi 
của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn và sẽ 
øiúp cho chúng ta thêm trong vân đê tu 
tập chuyên hóa. Còn nếu chúng ta chỉ 
nghĩ đến sự học hỏi kiến thức khái 
niệm, thì chúng ta cũng sẽ như vị hòa 
thượng kia, tới bảy mươi, tám mươi 


266 


tuôi rôi, có danh, có địa vị, nhưng 
không có giải thoát. Đó là một điêu 
đáng tiếc. 

Con người vô sự là con người tủy xứ 
tác chủ nên không phải là con người 
thụ động. Trái lại, người ấy luôn luôn 
đứng về phía chủ động. Ta không thê 
nào nói răng: nêu người tu đạo không 
theo đuôi một chí hướng, không thao 
thức thực hiện một lý tưởng, không có 
mục đích theo đuổi, thì ai sẽ là người tế 
độ chúng sinh, cứu vớt những loài đang 
chìm đăm trong biên khổ? Bụt là một 
người vô sự, không tìm kiêm một cái 
øì. Nhưng Bụt là một người hoạt động 
độ sinh không ngừng nghỉ. Con người 
vô sự tuy rất tích cực trong việc giúp 
đời độ người, nhưng không bao giờ bị 


267 


kéo theo hoàn cảnh và công việc, 
không bao giờ đánh mất mình trong 
mong câu, trong dự án, trong công 
việc. Con người vô sự luôn luôn còn là 
mình, còn tự do, không bao giờ bị 
“burn out” (hết xí quách), cho nên con 
nĐười võ sự còn mãi thong dong. 


Chữ vô sự ở đây có thể hiểu là tự do, 
có thế hiểu là không bị những tham 
muốn, những dự án kéo mình đi. Tùy 
xứ tác chủ là bất cứ ở đâu ta cũng làm 
chủ được mình. Vì vậy người nào có 
thể tùy xứ tác chủ thì người đó đích 
thực là người võ sự. Ta đã là người vô 
sự rôi thì ta có khả năng tùy xứ tác chủ, 
ta không phải là con người thụ động 
(passive). Thụ động tức là để cho 
người ta kéo đi, để cho hoàn cảnh kéo 


268 


đi, ta không tự chủ được. Ta thấy ta là 
nạn nhân của hoàn cảnh, là nạn nhân 
của người khác. Ta than phiên răng: tại 
vì hoàn cảnh như thế kia cho nên tôi 
mới như thế này; tại vì người kia như 
thế kia, cho nên tôi mới phải lao đao 
khôn khô như thế này. Ta cảm thấy ta 
là nạn nhân. Và khi thấy mình là nạn 
nhân thì ta sẽ oán trời trách đất, nguyên 
rủa xã hội, nguyên rủa hoàn cảnh, 
nguyên rủa con người. Con người vô 
sự là con người không thây mình là nạn 
nhân. Thây mình là nạn nhân rôi thì ta 
không có ý chí, ta không còn chủ động 
(active), ta trở nên thụ động (pass1v©e). 
Trái lại con người ấy luôn luôn đứng 
về phía chủ động. Con người đó luôn 
luôn đặt ra câu hỏi: Trong tình trạng 


269 


này, mình phải làm gì? Mình phải làm 
øì để cho tình trạng tốt đẹp ra? Minh 
phải làm gì để cho tình trạng chuyển 
đôi? Minh phải làm øì để có thể thay 
đôi được tình trạng, thay đôi được 
những người chung quanh? Nêu nhìn 
lại cho kỹ, ta sẽ thây rằng không có 
người nào mà đã không là nạn nhân 
của xã hội và của những người khác. 
Tại vi trong xã hội có những u mê, có 
những bạo động, có những căm thủ, có 
những thèm khát, và con người bị trân 
ngự bởi những yêu tô đó, cho nên con 
người làm khổ nhau, làm khổ những 
loài khác, làm khổ cho hoàn cảnh. Vì 
vậy nói tới nạn nhân thì không có ai 
không là nạn nhân. BỊ người ta hành 
hạ, bị người ta đè nén, bị người ta lạm 


270 


dụng, bị người ta làm cho bằm dập... 
không có người nào tránh thoát được 
những trường hợp như vậy, kế cả 
Siddhatta (Tất Đạt Đa). Siddhatta trước 
khi thành Phật và ngay sau khi thành 
Phật cũng đã từng bị như vậy. Ta nên 
nhớ răng trong ta cũng đang có những 
yếu tÔ của VƯỚớng mắc, của tham dục, 
của thèm khát, của giận hờn, của bạo 
động và của kỳ thị. Vì vậy có những 
người đã từng là nạn nhần của ta, có 
những người đang là nạn nhân của ta. 
VÌ ta có u mê, có giận hờn, có vụng về 
và kỳ thị trong tự thân, cho nên ta đã 
øây khô đau cho chính ta và cho người 
khác. Nạn nhân đâu tiên của ta là chính 
ta. Ta làm khổ mình, và ta làm khổ 
những người khác. Nếu nói răng: “Chỉ 


2/1 


có tôi là nạn nhân thôi, tât cả những 
người khác, họ không có cái đau khô 
của tôi. Họ chỉ làm cho tôi đau khổ 
thôi, đó không phải là cái thấy đúng, 
không phải là chánh kiên. Cho nên khi 
nảo ta cảm thây ta là nạn nhân, thì ta 
phải ngôi lại, suy nghĩ và quán chiêu 
đề thây răng ai cũng có thể là nạn nhân 
cả. Ta có thể là nạn nhân của chính 
mình. Nêu ta phát tâm bô đê, có ý chí 
muốn được chuyển hóa, thì ta có thê tự 
cứu được mình, và có thể cứu được 
những người và những loài khác. Khi 
ta phát được tâm bô đê, phát ra được 
cái ý chí vĩ đại đó, thì ta không còn là 
nạn nhân, ta không còn thụ động nữa 
mà ta bắt đâu đóng vai trò chủ động. 
Cho nên bô đê tâm, ý chí muôn hành 


2i 


động, muôn thay đối, rất quan trọng. 
Ta chưa làm gì hết, ta mới chỉ có nhận 
thức thôi, mới có ý chí thôi, mà khô 
đau đã giảm thiêu đến tám mươi, chín 
mươi phân trăm rôi. Vì vậy thay đối 
nhận thức là một việc làm rất quan 
trọng. Biết bao nhiêu người chết đuôi 
trong biên khổ của sự thât vọng, chỉ vì 
nghĩ răng mình là nạn nhân. Có những 
người nói: Tôi bị lạm dụng từ khi còn 
nhỏ, bị người này hiếp đáp, bị người 
kia hiếp đáp; cả đời tôi, tôi chỉ là nạn 
nhân, nạn nhân của cha mẹ, nạn nhân 
của anh em, nạn nhân của bạn bè, nạn 
nhân của xã hội, nạn nhân của hoàn 
cảnh, nạn nhân của chiến tranh, cho 
nên bây giờ tôi mới như thê này, tôi bất 
lực, tôi không làm được gì cả. Những 


ME) 


người ây sông mà chỉ đóng vai trò của 
một nạn nhân và chìm ngập trong biên 
khô của sự tuyệt vọng. 


Mỗi lần ngã là một lần đứng dậy 

Đề cuộc đời nhường một bước đi lên 
Đó là thái độ của người chủ động. Tuy 
là có những khổ nhục, nhưng ta không 
bị chết chìm trong biên khô nhục đó, ta 
đứng dậy. Đứng dậy như một vị anh 
hùng, một vị Bô Tát, và khi cái tâm đại 
trượng phu ấy được phát khởi, thì tự 
nhiên đau khô rơi rụng rất mau. Chưa 
làm gì hết, nhưng khô đau đã rơi rụng 
rất nhiêu. Nếu ta là nhà tâm lý trị liệu, 
ta phải thây được điều này. Phân lớn 
những người có bệnh tâm thân cứ nghĩ 
rằng mình là nạn nhân của sự lạm 


274 


dụng, của sự đè ép, của sự bủa vây của 
người khác, và cho răng đã bị như vậy 
rôi thì mình sẽ phải mang những vết 
thương suốt đời, không thể nào lành 
được, cho nên mình phải khóc thật 
nhiêu, phải biểu lộ cho được cái niêm 
đau nỗi khô đó ra, thì mình mới bớt 
bệnh được. Nhưng sự thật là mỗi khi ta 
than khóc, ta biểu lộ niêm đau, ta tưới 
tâm hạt giông của niêm tin rắng mình 
là nạn nhân, thì hạt giỗng của sự đau 
khô càng lớn. Ta chỉ cân ý thức răng 
tuy có sự vụng về từ phía mình, và có 
sự vụng vê từ phía những người khác 
nhưng ta vẫn có thê đứng dậy được. 


Đưng dậy em ơi sông CỐI đời 
Đời dù khô nhục đÊH THƯỜI IưƠi 


275 


Em nên điểm phân tô son lại 
Ngạo với nhân ØgIqH MỘT HỊ Cười 


Hãy đứng dậy, đừng làm nạn nhân nữa. 
Đó là thái độ cân có. Khi ta có ý chí 
đó, thì bệnh ta bắt đâu thuyên giảm 
liền. Nếu ta là một nhà tâm lý trị liệu 
ĐIỎI, fa CÓ thê tạo ra được sự chuyền 
biến này trong tâm hôn của người 
bệnh. Nêu không thì ta chỉ có thể nói: 
“Anh nên khóc đi, khóc cho đỡ đau đi, 
nói ra đi cho nó nhẹ bớt”. Càng khóc, 
càng nói ra thì ta càng khô. Nói như 
vậy không có nghĩa là ta không được 
khóc, không được nói. Khóc một lân 
thôi, nói một lân thôi. Tại sao ngày nào 
ta cũng phải khóc, ngày nào ta cũng 
phải nói để tưới tâm những hạt giông 
đã quá chín muôi đó? Người ta chỉ có 


276 


khả năng nghe ta được một vải lân thôi, 
lặp lại nhiêu lần người ta nghe hoài 
cũng ngán lắm. Chỉ có những nhà tâm 
lý trị liệu mới chịu khó ngôi nghe, còn 
những người khác thì chỉ có thể nghe 
một vài lần là đủ. 

Khi quán chiêu ta thấy răng không phải 
ta là người duy nhất có niêm đau. 
Người kia, người đã từng hãm hại ta, 
lạm dụng ta, làm tỉnh làm tội ta, cũng 
có những niêm đau. Người đó có thể là 
cha, là mẹ, là chông, hay là vợ của ta. 
Và khi quán chiếu như vậy, thấy được 
nỗi khô niêm đau của người kia, thì ta 
làm phát sinh ra hiểu biết và từ bi. Ta 
thây răng người đó cũng đang cùng 
ngôi trên một chiếc thuyên với mình, 
đông hội đồng thuyên, đông khô với 


S8 lgỊ 


nhau, thi sự hận thủ, sự trừng phạt 
không cân nữa. Chất bạo động trong 
người không còn thì ta thây răng fa cần 
phải làm một cái gì đó để giúp mình, 
cứu mình và để giúp được người kia. 
Cái quán chiếu đó phát sinh tâm từ, 
tâm bi. Tâm từ là tâm muốn cho người 
kia có được hạnh phúc. Tâm bi là tâm 
muốn cho người kia khỏi khô đau. 
Không những ta muốn cho ta không 
khô, được vui, mà ta cũng muốn cho 
người kia cũng được như thê. Khi có 
tâm từ và tâm bi thì tự nhiên đau khổ 
tan rã, rơi rụng. Đó chỉ mới là kết quả 
của công phu quán chiếu thôi. Rất hay. 
Vậy thi con người vô sự là con người 
đứng vào trường hợp nào cũng đóng 
vai chủ động. Tùy xứ tác chủ, tức là 


278 


chủ động, không than phiên và luôn có 
khả năng mỉm được nụ Cười. 


Ta không thê nào nói răng: nêu người 
tu đạo không theo đuổi một chí hướng, 
không thao thức thực hiện một lý 
tưởng, không có mục đích theo đuổi, 
thì ai sẽ là người tê độ chúng sinh, cứu 
vớt những loài đang chìm đắm trong 
biển khô? Có phải khi vô sự thì ta khỏi 
phải làm gì hết, khỏi phải có một kế 
hoạch nào, một dự án nào, vậy thì aI 
đứng ra lo giúp đời? Người ta hay chủ 
trương răng phải có thao thức, phải có 
một chí hướng, phải có một lý tưởng, 
thì ta mới có được một nguôn năng 
lượng trong tự thân, thi ta mới làm việc 
được. 


5 


Bụt là một người vô sự, không tim 
kiếm một cái ơøì. Nhưng Bụt là một 
người hoạt động độ sinh không ngừng 
nghỉ. Chúng ta biết răng trong ba cánh 
cửa giải thoát có một cánh cửa gọi là 
vô nguyện. Võ nguyện tức là không có 
đối tượng để theo đuổi (aimlessness). 
Khi ta thực hiện được vô nguyện, 
không tìm cầu nữa, thì ta thật sự có 
hạnh phúc, ta là người vô sự. Bụt là 
người vô sự, nhưng không phải là một 
người nhàn cư không làm gì hết. Trong 
bôn mươi lăm năm, Bụt đã làm rất 
nhiêu, đã không ngừng công việc hóa 
độ của Người. Đên giờ phút lâm chung 
cũng còn độ được một người xuất gia. 
Như vậy người vô sự không phải là 
người không có từ, không có bị. Mà từ 


280 


và bi chính là hai động lực rât mạnh, 
khiến cho ta trở thành một con người 
hành động, một con người chủ động. 
Người vô sự không phải là người 
không có năng lượng. Năng lượng của 
người vô sự là năng lượng từ, bị và trí 
tuệ. Ở đây ta thây rõ răng con người 
giải thoát, con người vô sự là một con 
người rất hoạt động. Lý do là con 
người này có năng lượng của từ, của 
bi, và của trí tuệ. Có những người 
không có năng lượng từ, bị và trí tuệ, 
nhưng cũng rất hoạt động, vì nguôn 
năng lượng trong họ là nguôn năng 
lượng của dục. Họ thèm khát danh, cho 
nên họ rất siêng năng, họ rât hoạt động. 
Họ thèm khát giàu sang, cho nên họ rât 
hoạt động, làm việc cả ngày cả đêm. 


281 


Họ muốn có quyên hành, vì vậy họ rât 
hoạt động, họ để hết thì giờ để xây 
dựng quyên hành của họ. Họ thèm khát 
sắc dục, vì vậy họ rất hoạt động, họ 
làm đủ mọi cách để chiếm hữu, để 
thành công. Cho nên ta phải phân biệt 
hai nguồn năng lượng: một là năng 
lượng dục, hai là năng lượng từ bị. Con 
người vô sự không có dục, nhưng có 
rất nhiêu từ bi. Người có từ bi có thê 
hy sinh thân mạng của mình đề cứu độ 
chúng sinh, vì vậy năng lượng của từ bị 
rât lớn. Khi ta nói một bài pháp thoại, 
bài pháp thoại này có thể được nói với 
năng lượng của từ bị, hay là với năng 
lượng của dục. Pháp thoại là Phật pháp, 
nhưng nếu ta nói pháp với tâm niệm là 
phô bày kiến thức của mình, để cho 


282 


người ta khâm phục, để cho người ta 
khen ngợi, thì tuy ta cũng hăng hải nói 
bài pháp đó, nhưng nguôn năng lượng 
này không phải là một nguôn năng 
lượng lành. Nghe bài pháp thoại người 
ta cũng thấy rõ là trong bài pháp này 
không thật sự có từ, có bi, cho dù là đề 
tài của bài pháp là từ bị. Tại vì người 
nói pháp đã nói với cái ý muốn phô bày 
kiến thức của mình về từ và về bi. Khi 
thây người ta khô, ta nói một bài pháp 
có công năng giúp cho người ta bớt 
khô, thì người ta nghe sẽ bớt khổ liên, 
vì người ta thấy được con đường 
chuyên hóa. Bài pháp không phải được 
nói với tâm niệm ham danh, câu mong 
sự khen ngợi, mà được nói với động 
lực của từ bị. Một vị giáo thọ trẻ có thê 


283 


nói với động lực đầu. tức là muốn cho 
người ta thấy mình cũng là giáo thọ 
gIỏ1, cũng không thua sư anh, sư chị 
của mình, không thua thây của mình. 
Nói pháp như vậy chưa phải là nói một 
bài pháp đích thực, dâu trong bài pháp 
không có øì sai lạc, cầu nào cũng nói 
đúng với kinh điển. Nhưng động lực 
của bài pháp chưa phải là từ, là b1 đích 
thực, mà là sự phô trương. Khi còn trẻ, 
ta có thê đi qua giai đoạn đó. Nhưng 
khi đã lớn tuổi rồi, ta không thấy có sự 
cân thiết của lời khen ngợi nữa, và ta sẽ 
nói với tâm từ bi. Nói pháp như thế nào 
để có ích lợi, vì ta không muốn mật thì 
øiờ của ta, cũng không muốn mất thì 
ØIỜờ Của người khác. Vì vậy bài pháp 
của ta đích thực là một bài pháp. Khi 


284 


nghe một bài pháp, ta có thê thây được 
tính phô trương, tính thực tế hay mục 
đích cứu độ của bài pháp. Cho nên nói 
pháp là tốt hay là không tốt, điều đó 
còn tùy. Làm chùa cũng vậy. Làm chùa 
cũng có thể làm băng từ bị, hoặc làm 
băng tâm niệm chủ chủa, muốn chiếm 
hữu và muốn có niềm vui vì chùa mình 
đẹp, chùa mình lớn, chung quanh vùng 
này không có chùa nào được bằng chùa 
mình. Làm chùa như vậy không có 
phước bao nhiêu, có thê còn có tội nữa. 
Còn làm chủa với thao thức là có một 
cơ sở để người ta tới tu học, và động 
lực làm chùa là tâm niệm từ bị, thì làm 
chùa là một hành động rât đẹp. Học hỏi 
cũng vậy. Học hỏi để có khả năng hiểu 
được giáo lý, đem ra thực tập và để cứu 


285 


người, thì học hỏi đó là từ bị. Còn học 
hỏi để có băng cấp, có danh lợi, để 
chứng tỏ mình hơn người, thì cái học 
hỏi đó không phải là cái học hỏi của 
người võ sự. Người vô sự không có 
nghĩa là người làm biêng học. Người 
vô sự cũng học nhiêu, nhưng học với ý 
chí lớn. 


Con người vô sự tuy rât tích cực trong 
công việc g1úp đời độ người, nhưng 
không bao giờ bị kéo theo hoàn cảnh 
và công việc, không bao giờ đánh mất 
mình trong mong câu, trong dự án, 
trong công việc. Không bao giờ đánh 
mật mình trong dự ản, trong mong câu, 
trong công việc là điều rất quan trọng. 
Ta làm không phải vì tiếng khen, vì 
danh lợi, vì quyên thể, mà vì tình 


286 


thương. Sông trong chúng, ta cũng biết 
răng khi ta làm với tình thương thì ta 
có hạnh phúc lớn, còn khi làm không 
có tình thương thì ta sẽ đau khô. Ta tự 
hỏi tại sao việc này chỉ có một mình ta 
làm mà người khác không chịu làm. 
Như vậy dù ta có đang làm đi nữa, thì 
cũng không có công đức bao nhiêu, vì 
ta làm không phải là do động lực của 
tình thương đây tới. Quan trọng là khi 
hành động thì hành động đó không làm 
cho ta đánh mất mình. Ta vẫn “tùy xứ 
tác chủ”, trường hợp nào ta cũng tự làm 
chủ được. Vì vậy chàng dũng sĩ xuông 
núi độ đời phải là người vô sự. Nếu 
chàng dũng sĩ xuống núi độ đời không 
phải là người vô sự, thì chàng dũng sĩ 
cũng có thê bị kéo theo danh VỌNØ, 


287 


quyên hành và sắc dục, và chàng sẽ 
đánh mât mình. 


Con người vô sự luôn luôn còn là 
mình, còn tự do, không bao giờ bị 
“burn out” (hết xí quách), cho nên con 
người vô sự còn mãi mãi thong dong. 
Tổ khuyên chúng ta: đừng chạy theo 
danh lợi, đừng chạy theo sự nghiệp, 
đừng bỏ thì giờ mua vui (đi tìm cái 
vui), đừng ham xây cất chùa lớn. Thật 
ra có chùa lớn cũng vui. Nếu ta xây cất 
chùa lớn với lòng từ b1 chứ không phải 
để khoe khoang thì hay lắm. Đừng vận 
động làm tăng thông. Đừng vận động 
làm trụ trì, làm hòa thượng. Đừng cô 
thi đậu băng tiên sĩ, đừng cầu mong 
chức vụ đại thiền sư. Nếu chuyện đó 
phải xảy ra thì cũng được, nhưng đừng 


288 


có mong câu. Đó là những cái người 
đời tìm kiêm, còn ta đi tu rôi, không lý 
ta cũng tỉm kiếm cái đó hay sao? Chỉ 
cân mỗi ngày một bát cơm, một manh 
áo, một chiếc giường nhỏ. Sống đơn 
giản như vậy, không đòi hỏi tiện nghĩ 
nhiêu, ta có rất nhiêu thì giờ để làm 
COn người tự do, để hết thì ĐIỜ VÀO 
công phu học hỏi và tu tập hàng ngày. 
Bụt đã sông như vậy, và Bụt đã dạy ta 
như vậy. Tổ đã sông như vậy, và Tổ 
cũng dạy ta như vậy. Tại sao ta lại 
muốn đi tìm cho nhiêu? Đề thì giờ để 
sông thật với mình. Sông thật với mình 
tức là lập xứ đắc chân. Ở chỗ nảo ta 
cũng là ta. Ta không đóng kịch, ta 
không đóng một vai trò khác, ta muốn 
ta là con người thật của mình, ta muốn 


289 


người ta thây ta trong con người thật 
của mình, chứ không muốn người ta 
thây ta là một con người khác. Tùy xứ 
tác chủ, lập xứ đắc chân. Đứng trong 
hoàn cảnh nào, địa vị nào, ta cũng vẫn 
là con người thật (chân nhân) của 
mình. Đề thì giờ để sống thật với mình, 
để trở thành con người vô sự, giải thoát 
thật sự. Vô sự đây có nghĩa là giải 
thoát. Giải thoát đôi với sự nghiệp, với 
những dự án v.v..., không còn có gì lôi 
kéo ta đi được nữa, tuy răng ta vẫn 
làm, vẫn sông, vẫn phụng sự. Niêm vui 
của ta là do tâm từ, tâm bị đem lại. 
Thấy người ta bớt khổ, ta có niềm vui; 
thây người ta mỉm cười được, ta có 
niêm vui. Ta được nuôi dưỡng bởi 
những niêm vui đó, chứ không phải là 


290 


niêm vui được người khen ngợi và 
trọng vọng. 


Tât cả những công phu học hỏi và tu 
tập đêu phải giúp cho mình trở nên 
thong dong, đem lại hạnh phúc ngay 
trong giờ phút hiện tại. Con người vô 
sự là con người có khả năng sông hạnh 
phúc trong giây phút hiện tại, vì con 
người đó không còn bị những dự án, 
những mong câu kéo đi. Sông hạnh 
phúc trong giây phút hiện tại nhưng 
vẫn tạo ra những lợi lạc cho các loài 
hữu tình. Sông hạnh phúc trong hiện 
tại, không gây khố đau cho những 
người khác và hạnh phúc của ta lan tới 
người khác. lrên căn bản hạnh phúc 
đó, ta có thể làm được những việc 
khiến cho người ta bớt khổ và có niêm 


291 


vui. Nêu không làm được như vậy, thì 
tât cả đêu chỉ là gông cùm. Chùa cũng 
là gông cùm, pháp cũng là gông cùm, 
lý tưởng cũng là gông cùm, mà dự án 
cũng là gông cùm, vì những thứ này 
khiến cho ta đánh mật mình, làm ta 
không còn tự do, ta không còn là con 
người thật của mình nữa. Vì vậy cái mà 
ta tưởng là đẹp lắm, cái mà ta gọi là lý 
tưởng, cũng là gông cùm, vì cái đó làm 
cho ta đánh mất sự sống trong giây 
phút hiện tại. Con người thật của ta, vô 
vị chân nhân, cũng như con người thật 
của Bụt, đang có mặt đích thật trong 
ø1ờ phút hiện tại. Đó không phải là cái 
ta đi kiếm trong tương lai hay ở một 
chỗ khác. Hạt giống đó có thật ở trong 
ta. Hãy trở về vận dụng cái tâm sáng 


292 


chói với sáu đạo thân quang để nhận 
điện nó. Nó có đó. Con người thật của 
ta (vô vị chân nhân), con người tự đo, 
con người thong dong đang có mặt 
trong ta, phải tiếp xúc với nó, phải 
nhận diện nó. Nhận diện băng cái gì? 
Ta nhận diện băng nhãn thức. nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức 
của ta. Đó là sáu đạo thân quang. Nó 
không phải là sáu trần (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp) đang mang 
tính thành, trú, hoại, không. Con người 
thong dong đó, con người thật đó là 
Phật tự thân. Nó không phải là một vật. 
Vì vậy gọi nó là một vật thì không 
đúng. Tại vì nó không phải là đối 
tượng của sáu giác quan. Trong khoa 
học thân kinh não bộ (neuroscience) 


293 


bây giờ người ta cũng nói như vậy. Họ 
nói: Tâm thức không phải là một vật. 
Nó là một sự biêu hiện. Nếu ta muốn 
nắm bắt nó như năm một vật thì không 
bao giờ năm được, bất khả đắc. Nhưng 
nó có mặt thật sự. Khi ta nhận diện 
được nó, thì ta trở thành con người tự 
do. Vì ta vốn là tự do. Nhưng nó đang 
có mặt kia, và ta chỉ cần nhận diện nó. 
Nhận diện ở đây tức là thức dậy và ý 
thức được răng cái đó đang có mặt. Cái 
đó không phải là một vật. 

Câu cuỗi cùng trong phân khai thị của 
Lâm Tế Lục giống như là một công án. 
Con người thật của mình, ta gọi là vô 
vị chân nhân, đang có mặt. Vân đề là ta 
có nhận diện được hay không? Trong 
khi ngôi thiên, trong khi đi thiên, trong 


294 


khi hái rau, trong khi cắt cỎ, Và {rong 
khi rửa chén, ta phải ngôi thiên, đi 
thiên, hái rau, cắt cỏ, và rửa chén như 
thể nào để con người thật của mình 
được hiện rõ ra. Khi có thể tiếp xúc 
được với con người thật của mình thì ta 
mới châm đứt được tất cả mọi tìm câu, 
mới có được an lạc và hạnh phúc, và 
những đau khô của ta mới rơi rụng hết. 


---OÖO--- 
Trần Châu Lâm Tế Tuệ Chiêu Thiên 
Sư Noữ Lục 
Nhất Hạnh Dịch 
I- Dạy Chúng 
1. Thiên Sư khai thị: 


295 


Thời bây giờ, người học Phật cần phải 
có chánh kiên. Có chánh kiến rồi thì 
sinh tử không còn động được tới mình 
nữa, lúc ây ở và đi đều tự do, không 
cân đi tìm cái siêu việt mà cái siêu việt 
tự tìm tới mình. Này các bạn tu (đạo 
lưu), các vị cố đức ngày xưa vị nào 
cũng đêu có hiến tặng con đường thoát 
cho người, còn chỗ chỉ dạy của ông 
thây tu núi này chỉ là khuyên các vị 
đừng có đề cho người ta làm mê hoặc. 
Sử dụng được lời khuyên này thi hãy 
sử dụng liên, đừng có chân chừ, nghi 
hoặc. Người tu học thời nay nêu không 
thành đạt được, đó là vì sao? Đó là vì 
họ không có đức tự tin. Bởi vi quý vị 
không đủ đức tự tin cho nên quý vị cứ 
bận rộn (gâp gáp) chạy theo hàng vạn 


thứ hoàn cảnh bên ngoài rồi bị các 
hoàn cảnh ấy xoay chuyên làm mất hết 
tự do. Nếu quý vị ngừng được những 
tư tưởng chạy đuôi tìm câu ấy lại thì 
quý vị sẽ thấy giữa quý vị và Tô Phật 
không có gì khác nhau. Quý vị có 
muốn biết Tổ Phật là ai không? Tổ 
Phật chính là quý vị đang đứng trước 
mặt tôi mà nghe pháp đây. Kẻ tu hành 
mà không có đủ đức tự tin thì cứ hướng 
ra ngoảI mà rong ruôi tim câu. Dù tìm 
được một cái gì thì cái ấy cũng chỉ là 
những hinh thái đẹp đẽ của văn tự mà 
không phải là cải năng lượng tuệ giác 
sông động của Tổ sư. Chư vị thiên đức 
ơi, đừng có lâm! Trong giây phút hiện 
tại này mà quý vị không gặp gỡ được 
Tổ Phật thì trong ngàn vạn kiếp sau 


297 


quý vị sẽ phải luân hôi trong ba cõi, cứ 
tiếp tục chạy theo để nắm bắt những 
cảnh huống dễ chịu để tôi sẽ liên tiếp 
sinh vào trong bụng trâu lửa. 

Này các bạn tu, theo cái thây của ông 
thây tu núi là tôi đây thì quý vị có khác 
øì đức Thích Ca đâu? Ngày hôm nay, 
trong mọi sinh hoạt thường nhật của 
chúng ta, quý vị còn cảm thấy thiêu 
thôn điêu gì? Có lúc nào mà sáu đạo 
thân quang của quý vị ngừng chiêu 
tỏa? Ai mà thấy được như thế thì sẽ 
suốt đời là một kẻ vô sự. 

Này các vị đại đức, ba cõi không an, 
giống như nhà lửa, nơi đó không phải 
là chỗ cư trú lâu dài của quy vị. Quỷ vô 
thường mỗi phút giây đêu ra tay sát 


298 


hại, không phân biệt giả trẻ, quỹ tiện. 
Nêu quý vị muôn không khác với Tổ 
Phật thì đừng hướng ngoại tìm câu. 
Mỗi tâm niệm mà phát ra được ánh 
sảng thanh tịnh, đó là pháp thân Bụt 
đang ở ngay trong nhà của quý vị. Ánh 
sáng vô phân biệt phát ra từ mỗi tâm 
niệm của quý vị chính là báo thân Bụt 
đang ở ngay trong nhà của quý vị. Ánh 
sáng vô phân biệt phát ra từ mỗi tâm 
niệm của quý vị chính là hóa thần Bụt 
đang ở ngay trong nhà của quý vị. Ba 
thân ấy không là gì khác ngoài quý vị 
đang đứng trước mặt tôi nghe pháp. 
Cái công dụng (mâu nhiệm) này chỉ có 
thể có được khi quý vị không hướng 
ngoại truy câu. Nương tựa vào các nhà 
nghiên cứu và chú giải kinh luận, 


299 


người ta đổi tìm ba thần như những tiêu 
chuẩn tuyệt đôi. Theo tôi thì không 
phải như thế. Ba thân ây chỉ là danh 
ngôn, và cũng chỉ là ba cái nương tựa 
vào nhau mà có. Các vị cô đức đã nói: 
“Thân là dựa vào ý nghĩa mà thành lập, 
độ là dựa vào bản thê mà luận'. Vậy thì 
thần của pháp tánh và độ của pháp tánh 
thật ra (rõ ràng) chỉ là quang ảnh. 


Này các vị đại đức, các vị nên biết răng 
cái con người đang cầm nắm và đùa 
giỡn được với quang ảnh đó là nguôn 
sốc của chư Bụt. Đối với kẻ ấy, chỗ 
nào cũng là nhà để trở về (nơi nảo 
cũng là quê hương trở vệ của người tu 
tập). Sắc thân tứ đại của quý vị không 
biết nói pháp, nghe pháp; tỳ vị gan mật 
không biết nói pháp, nghe pháp; hư 


300 


không không biết nói pháp nghe pháp... 
Vậy thì cái gì biết nói pháp, nghe 
pháp? Đó là cái sảng rỡ, rõ ràng, không 
chút mảy may hình tướng trước mặt 
quý vị đây. Chính cái đó biết nói pháp, 
nghe pháp. Nếu thây được như thể thì 
quý vị sẽ không khác øì với Tô, với 
Bụt. Chỉ có một điêu là giữ nó cho 
miên mật, đừng đề cho nó bị giản đoạn, 
mắt chạm đến đâu là thây được đến 
đây. 


Chỉ vì tỉnh thức phát sinh nên trí tuệ 
ngăn cách, cũng vì tri giác biến đối cho 
nên chân thể bị biển hình, vì thể mới có 
luân hôi trong ba cõi, chịu đựng mọi 
thứ khô đau. Theo cái thây của tôi, thì 
không có gi là không thầm diệu, không 
có øì là không giải thoát. 


301 


Này các bạn tu, tâm pháp không hình 
tướng, thông suốt mười phương, nơi 
mắt gọi là cái thấy, nơi tai gọi là cái 
nghe, nơi mũi gọi là cái ngửi, nơi 
miệng gọi là đàm luận, nơi tay gọi là 
câm nắm, nơi chân gọi là chạy nhảy, 
tât cả chỉ từ một cái tinh minh (shining) 
chia ra thành sáu hòa hợp. Chỗ nào tâm 
ý không còn phát sinh thì chỗ ấy cũng 
là giải thoát. Tôi nói như thê nghĩa là 
sao? Chỉ vì mọi thứ tìm câu của quý vị 
chưa châm dứt cho nên quý vị mới bị 
lọt vào những cái bẫy của cô nhân bày 
ra. 


Này các bạn tu, hãy thử sử dụng cái 
thây của tôi xem. Hãy chặt đứt hết 
những cái đầu của mọi báo thân và hóa 
thân của Bụt. Hãy thây rằng các bậc Bô 


302 


Tát trong mười địa chỉ là những người 
làm công, các vị Đăng Các và Diệu 
Giác đêu là những tên tù đang mang 
ông cùm, các vị La Hản, Bích Chì đều 
như những cái hỗ xí, Bồ Đề và Niết 
Bàn đêu như những cái cọc buộc lừa. 
Tại sao? Chỉ vì các vị không thông đạt 
được cái Không của ba a tăng kỳ kiếp 
cho nên quý vị mới gặp phải những 
chướng ngại (mà quý vị đang có). Nếu 
là một người tu chân chính thì quý vị 
sẽ không như thế. Chỉ nên tùy duyên 
giúp làm tiêu nghiệp cũ, cử thanh thản 
mặc áo, cân đi thì đi, cân ngôi thì ngôi, 
đừng có một khoảnh khắc nào mong 
câu quả vị Bụt. 


303 


Tại sao? Người xưa nói: “Nếu muôn 
tìm Bụt băng cách lao tác, thì Bụt sẽ 
trở thành điềm báo trước của sinh tử'. 
Này các vị đại đức, thì giờ quý báu, 
quý vị hãy ngừng lại cái tâm bôn ba 
chạy sang nhà láng giêng đề học thiên 
học đạo, tìm câu tìm chữ, cầu Tổ câu 
Bụt, cầu thiện tri thức. Đừng lâm lạc 
như thế. Này các bạn tu, các vị chỉ có 
một cha một mẹ, vậy thì còn đi tìm gì 
nữa? Các vị hãy tự nhìn lại đi. Cổ 
nhn nói: “Diễn Nhã Đạt Đa 
(Yajnadatta) tưởng đã mất đâu, nhưng 
khi cái tâm đi tìm câu ngưng lại là 
chàng đạt tới vô sự (sans affalres) 
nøay.. 


304 


Các vị đại đức, các vị hãy sông Cuộc 
đời của chính mình một cách rất bình 
thường, đừng làm dáng làm điệu. Có 
một bọn đâu hói không phân biệt được 
thế nào là tốt xâu, nói răng mình thấy 
thân thấy quỷ, chỉ Đông vẽ Tây, câu 
mưa câu tạnh, bọn này quyết chắc sẽ 
phải trả nợ đã vay, và sẽ có ngày trước 
mặt Diêm Vương nuốt hòn sắt nóng. 
Con cái nhà lành có thê bị bọn dã hồ 
tinh mỊị này mê hoặc, một ngày nào đó 
bọn ấy cũng sẽ phải trả nợ tiên cơm 
tiên gạo, không tránh thoát được đâu. 


---OÖO--- 
2. Thiên Sư khai thị: 


Này các bạn tu, các vị rât cân tìm câu 
cho được chánh kiên, phải biệt đi hiên 


305 


ngang trong thiên hạ để khỏi bị bọn 
yêu tinh nói trên mê hoặc. Con người 
cao quý nhất là con người vô sự. Chỉ 
cân đừng nghĩ đến chuyện tạo tác (đến 
chuyện sự nghiệp). Chỉ nên làm một 
con người bình thường. Nếu quý vị cứ 
nghĩ tới chuyện hướng ngoại tìm câu 
và tính toán tức là quý vị đã sai lâm rôi 
vậy. 


Hãy đừng câu Bụt, Bụt chỉ là danh từ 
suông. Các vị có biết kẻ đi tìm câu là ai 
không? Các Bụt và Tô trong ba đời từ 
xưa nay cũng chỉ đi tìm Pháp. Ngày 
hôm nay các vị tham thiên học đạo 
cũng chỉ là đề câu Pháp. Được Pháp thi 
MỚI Đlải quyết xong, còn chưa thì vẫn 
còn luân hôi trong năm đường. Mà 
Pháp là øì? Pháp là pháp của tâm. Tâm 


306 


không hình, thông suốt mười phương, 
có diệu dụng ngay trước mặt. Vì người 
ta không có đủ tín tâm nên mới nhận 
lâm danh từ và câu nói, hướng về phía 
văn tự để tìm câu pháp của Bụt. Cũng 
vì vậy cho nên mới bị xa cách với Pháp 
như trời xa đât. 

Này các bạn tu, nếu tôi nói Pháp thì 
Pháp ấy là gì? Tôi nói Pháp của tâm 
địa, có thể giúp ta vào phàm vào thánh, 
vào tịnh vào uê, vào chân vào tục. 
Nhưng không phải cải chân tục phàm 
thánh nơi quý vị có thê được diễn bày 
băng các danh từ và các ý niệm vê chân 
tục phàm thánh. Với lại cái chân tục 
phàm thánh ây không bao giờ tự gọi 
mình băng các danh từ chân tục phàm 
thánh. 


307 


Này các bạn tu, nêu năm được cái then 
chốt này thì nên áp dụng ngay vào đời 
sông hàng ngày. Đừng nên vướng vào 
danh tự. Tôi gọi đó là huyển chỉ 
(nguyên tắc mâu nhiệm). 

Pháp của ông thây tu núi này nói ra với 
pháp của người trong thiên hạ nói ra rât 
khác. Dù cho Văn Thù, Phố Hiện có 
xuất hiện ra trước mặt, mỗi vị hiện một 
thân khác nhau đến hỏi pháp, thì vừa 
mở miệng ra nói “Bạch Hòa Thượng” 
là tôi đã có thể nhận ra được chân 
tướng của họ rôi. Tôi cứ ngôi yên đây, 
hễ có ai tới gặp tôi là tôi liên nhận ra 
được chân tướng và tung tích của 
người ây. Tại sao thê? Tại vì cái thấy 
của tôi khác: ngoài thì không kẹt vào ý 
niệm phảm thánh, trong thì không dựa 


306 


vào những cái gọi là nguyên tắc căn 
bản, vì vậy cái thây ây được thông 
suôt, chăng còn chỗ ngh1 ngờ. 


---OÖO--- 
3. Thiên Sư khai thị: 


Này các bạn tu, trong Phật pháp không 
cân có sự dụng công (mệt nhọc). 
Nguyên tặc là bình thường vô sự (tenir 
dans l”ordinalIre, sans affatlres): mặc áo, 
ăn cơm, đi tiêu, đi tiêu, mệt thì đi nghỉ. 
Kẻ ngu có thê cười ta nhưng người trí 
sẽ hiểu ta. Cô nhân nói: “hướng ngoại 
để công phu, toàn là bọn ngu xuân". 
Các vị nên tủy nơi làm chủ, nơi nào 
cũng chân, không để cảnh duyên bên 
ngoài lôi kéo. Như vậy thì dù có tập 


309 


khí ngàn xưa, có gây năm nghiệp vô 
gián thì tất cả cũng thành ra biển cả 
giải thoát. Người học đạo ngày nay, 
phân lớn đêu không hiểu pháp, giống 
như con dê gặp gì cũng ăn, không phân 
biệt thây tớ, chủ khách. Những kẻ ây 
lây tâm tà vào đạo, sẵn sàng đi vào 
những nơi huyên náo, không thê gọi họ 
là người xuất gia chân chính. Họ chỉ là 
những người thế tục. Người xuất gia 
chân chính thì phải có được những 
chánh kiến bình thường: phân biệt 
được Bụt với Ma, Chân và Ngụy, 
Phàm và Thánh. Được như thê mới ĐỌI 
là chân xuât gia. Nêu không phân biệt 
được Ma với Bụt, thì chỉ xuất một Ø1a 
này để vào một gia khác, gọi là chúng 
sanh tạo nghiệp, chưa được gọi là xuât 


ø1a. Bây giờ đây lại có một loại hiện 
tượng nữa gọi là hiện tượng Bụt Ma, 
đông thể không phân biệt, như nước 
với sữa hòa lại. Nghe nói Ngỗng Chúa 
chỉ uông sữa. Các bạn tu mắt sáng thì 
theo tôi nên đánh ngã cả Ma lẫn Bụt, 
nếu quý vị còn có khuynh hướng yêu 
thánh ghét phàm thì quý vị sẽ còn phải 
chìm đăm trong biên sinh tử dài dài. 

Hỏi: Thê nào là Bụt, thể nào là Ma? 


Thiên Sư đáp: Trong tâm của quý vị 
mà có một tư tưởng nghi ngờ (vô 
minh) thì đó là Ma. Nêu quý vị đạt tới 
tính vô sinh của vạn pháp, biết rằng 
tâm là huyễn hóa, thật ra không có một 
đôi tượng nào, một hiện tượng nào có 
thật, đâu đầu cũng là thanh tịnh, thì đó 


311 


là Bụt. Tuy vậy, người ta thường nghĩ 
là Bụt và Ma là hai cảnh giới nhiễm 
tịnh khác nhau. Theo cái thấy của tôi 
thi không có Bụt cũng không có chúng 
sinh, không có xưa cũng không có nay, 
đạt được thì đạt ngay, không cân phải 
đi qua thời gian, không cân tu không 
cân chứng, không được không mắt, 
trong bất cứ thời gian nào đều cũng 
không hê có một pháp nào khác biệt. 
Nêu có một pháp nào khác hơn, thì tôi 
nói pháp đó cũng chỉ là mộng, lả 
huyền, đó là tất cả cái gì tôi muốn nói. 


Này các bạn tu, mỗi vị đang ngôi trước 
mặt tôi nghe pháp đây, ngay trong Ø1ờ 
phút hiện tại, đều là bản chất sáng tỎ, 
rõ ràng. Người nào cũng không bị ủng 
trệ, người nào cũng thông suốt mười 


S0, 


phương, tự tại trong ba cõi; n8ười nào 
cũng có thể tự do đi vào mọi cảnh giới 
không bị trở ngại. Mỗi người trong thời 
gian một nháy mắt có thê thâu nhập 
pháp giới, gặp Bụt thì nói chuyện Bụt, 
Đặp Tổ nói chuyện Tổ, øặp La Hán nói 
chuyện La Hán, gặp ngạ quy nói 
chuyện ngạ quỷ, rong chơi khắp mọi 
quốc độ để giáo hóa chúng sinh mả 
không cảm thấy một giây phút nào xa 
cách. Ở đâu cũng thanh tịnh, ánh sáng 
soi thâu mười phương, thây được vạn 
pháp là nhất như. 


Này các bạn tu, ngày nay muốn làm 
một kẻ đại trượng phu thì phải tỏ ngộ 
được sự thật bản lai vô sự. Chỉ vì đức 
tin của quý vị chưa chín cho nên quý vị 
còn tiệp tục tim câu trong mỗi giây 


313 


phút, bỏ đầu tìm đâu, không tự mình 
dừng lại được. 


Các vị cứ hình dung những vị gọi là bô 
tát viên đôn hiện thân, đi vào pháp 
giới, hướng về tịnh độ, ghét phàm yêu 
thánh mà xem. Nếu có những vị bô tát 
như thế thì họ vẫn còn vướng vảo sự 
năm bắt và buông bỏ. Trong tâm họ ý 
niệm về nhiễm tịnh vẫn còn. Theo kiên 
giải của Thiên thì không thể như vậy. 
Cái mà tôi chủ trương là tất cả đêu phải 
đang xảy ra ngay trong ø1ờ phút này, 
không cân đợi tương lai. Trong giây 
phút hiện tại, thuốc và bệnh phải chữa 
trị lẫn nhau cùng một lúc, bởi vì thuốc 
và bệnh là hai cái tương đãi, ngoài ra 
không có cái gì khác gọi là có thật. Nêu 
thây được như thê thì đó là người xuất 


314 


øia chân thật, xứng đáng có thể được 
tiêp nhận phâm vật cúng dường tương 
đương mười ngàn lạng vàng môi ngày. 


Này các bạn tu, đừng để cho các bậc 
lão sư (giả mạo) đây đó ân chứng bừa 
bãi để rồi đi rêu rao: “Tôi đã hiểu thê 
nào là thiền, tôi đã hiểu thê nào là đạo", 
để rôi cứ biện luận thao thao như một 
dòng thác chảy. Tất cả những hành 
động đó chỉ là để tạo thêm nghiệp địa 
ngục. Nếu là người học đạo chân 
chính, thì ta không cân đi bươi móc 
những lỗi lầm của thế gian mà chỉ cân 
lập tức tìm câu chánh kiến. Đạt được 
kiến giải chân chính tròn đây mới gọi 
là thành công. 


Hỏi: Thê nào là chánh kiên? 


315 


Thiền Sư đáp: Chánh kiên là thấy 
được tính cách thành, trú, hoại, không 
của các pháp khi quý vị đi vào phàm, 
thánh, nhiễm, tịnh; đi vào các quốc độ 
của chư Bụt bất kỳ ở đâu; đi vào lâu 
các của DI Lặc; và đi vào pháp giới của 
Tỳ Lô Giá Na. Chánh kiên là thây được 
các tướng không tới không đi, không 
sinh không diệt của các hiện tượng 
xuật thế, thành đạo, chuyển pháp luân 
và nhập niết bàn của Bụt. Chánh kiến 
là thây được tường tận tướng Không 
của các pháp, răng không pháp nào có 
thật khi quý vị đi vào pháp giới vô 
sinh, rong chơi trong các quốc độ, và đi 
vào thê giới hoa tạng. Chánh kiên là 
thây răng chính cái con người không 
cân chỗ tựa đang nghe pháp kia chính 


316 


là mẹ của chư Bụt. Tại sao? Tại vì các 
Đức Thê Tôn đêu do chỗ không nương 
tựa mà phát sinh. Nếu ngộ được vô y 
thì thây răng bản chất của Bụt cũng là 
vô đắc. Thây được như thế là chánh 
kiến. Người tu không hiểu, cứ chấp vào 
danh và cú, bị những danh từ như 
thánh, phàm v.v... làm trở ngại, khiến 
cho mặt tuệ của họ không mở ra được, 
do đó họ không thây được thực tại một 
cách rõ ràng. Mười hai thể tài của giáo 
lý cũng chỉ là để làm rõ sự thật này. 
Người tu chăng hiểu mới hướng tới văn 
cú để vọng tìm kiến giải. Đó là thái độ 
đi tìm chỗ bám víu nương tựa, làm cho 
mình rơi vào vòng nhân quả, chưa có 
thể thoát khỏi vòng sinh tử trong ba 
CỐI. 


3U? 


Nếu các vị muôn được tự do ổi lại 
trong sinh tử thi hãy nhận diện cho 
được con người đang nghe pháp đây, 
tuy là vô hình, vô tướng, vô căn, vô 
bản, không có trú xứ, nhưng linh động 
hoạt bát vô cùng, có thê thi thiết ra 
muôn ngàn diệu dụng, mà công dụng 
nào cũng đêu có tính cách vô trụ. 

Trái lại, nêu cảng có ý niệm tìm cầu thì 
càng cách xa, càng sai trái. Tôi gọi điều 
này là bí quyết (mâu nhiệm). 


Các bạn tu, đừng tự đồng nhất mình 
với cái anh bạn mộng huyến này, tại vì 
sớm muộn øì chàng ta cũng phải được 
trả lại trong tay quỷ vô thường. Trong 
thế giới này, các vị cân những gì để tìm 
giải thoát? Các vị chỉ cần một bát cơm, 


318 


một manh áo, ngoài ra phải đề hết tâm 
lực và thì giờ để tìm thiện tri thức, 
đừng phí uống ngày giờ, đuôi theo sự 
vui chơi. Thì giờ quý báu, cuộc sống 
vô thường, nói chung là bỗn đại (địa, 
thủy, hỏa, phong) và nói riêng là bốn 
tướng (sanh, trụ, dị, diệt) đều đang bức 
bách ta. Các vị bây giờ đây phải nhận 
diện bốn cảnh vô tướng đề cho đừng bị 
hoàn cảnh lôi kéo. 

Hỏi: Bốn cảnh vô tướng là bốn cảnh 
nào? 

Thiên Sư đáp: Một niệm vô minh 
(nghi ngờ) nôi lên là quý vị bị đất làm 
chướng ngại. 

Một niệm tham ái nỗi lên là quý vị bị 
nước làm chướng ngại. 


Một niệm sân hận nồi lên là quý vị bị 
lửa làm chướng ngại. 

Một niệm hí hửng nỗi lên là quý vị bị 
ø1Ó làm chướng ngại. 

Nêu thây được như thể thì quý vị 
không còn bị hoàn cảnh lôi kéo, ở đâu 
quý vị cũng sử dụng được hoàn cảnh, 
nôi lên ở phương Đông thì lặn xuống ở 
phương Tây, nồi lên ở phương Nam thì 
lặn xuống ở phương Bắc, nồi lên ở phía 
giữa thì lặn xuống ở phía bên, nỗi lên ở 
phía bên thì lặn xuông ở phía giữa, đi 
trên nước như đi trên đất, đi trên đât 
như đi trên nước. Tại sao làm được như 
thế? Đó là tại vì quý vị đã thây được 
bốn đại như mộng như huyễn. 


320 


Này các bạn tu, cái kẻ đang ngôi nghe 
pháp đây không phải chỉ là bốn đại của 
quý vị, kẻ đó đang sử dụng được bốn 
đại mà bốn đại không sử dụng được kẻ 
đó. Thây được như thê thì đi, ở tự do. 
Theo cái thây của tôi là ta không nên 
chán ghét cái gì hết (hoặc yêu thích cái 
øì hết). Quý vị yêu thánh, ghét phàm 
phải không? Thánh chỉ là danh từ 
thánh. Có những hành giả leo lên núi 
Ngũ Đài Sơn để tìm đức Văn Thù. Làm 
thế là sai rồi. Trên núi Ngũ Đài Sơn 
làm gì có đức Văn Thù! Quý vị có 
muốn biết đức Văn Thù không? Văn 
Thù chính là cái diệu dụng trước mặt 
quý vị, xưa nay vẫn thế, ở đâu cũng 
không hê có sự nghi ngại. Đó là đức 
Văn Thù sống động. Cái ánh sáng vô 


321 


phân biệt của mỗi niệm trong tâm của 
quý vị chiêu tới đâu thì đức Phô Hiên 
chân thật hiện ra tới đó. Mỗi niệm 
trong tâm của quý vị mà không bị trói 
buộc, chỗ nào cũng tự do thì đó là tam 
muội của bô tát Quan Thế Âm. 


Ba cái ấy thay phiên nhau làm chủ và 
làm bạn. Khi xuât hiện thì cả ba đều 
xuât hiện, một là ba, ba là một. Thây 
được như thê mới có khả năng học 
kinh, học giáo. 
---O0Q--- 
4. Thiên Sư khai thị: 

Người học đạo thời nay cân có đức tự 
tin, đừng hướng ra ngoài mà tìm câu. 
Tìm câu như thê rôt cuộc chỉ vướng 
vào trần cảnh, không phân biệt được tà 


E722, 


chính. Nói răng có Bụt có Tổ thì đó 
cũng chỉ là những dấu tích trong kinh 
giáo. Thói thường thì khi có aI nêu lên 
một câu, một lời trong kinh ra, dù 
nghĩa lý là ấn hay hiện, thì mình có 
khuynh hướng lập tức đặt ra nghi vấn, 
rôi nhìn trời nhìn đất, tìm tới kẻ khác 
mà tham vân, và càng tham càng thấy 
mờ mỊt. Kẻ đại trượng phu là người 
không cần bàn vua bàn giặc, bản thị 
bàn phi, bàn sắc bàn tài, không bỏ hết 
thì giờ vào sự đàm luận. Tôi đây, mỗi 
khi có người tới, dù người ây xuất gia 
hay tại gia, tôi cũng nhìn thây được 
tường tận gốc gác của kẻ ấy, nhận diện 
được răng tât cả những âm thanh, danh 
từ và văn cú mà kẻ ấy đưa ra đều là 
mộng huyền, và cũng thấy được con 


ETẠo) 


người thật của kẻ ây, con người thật 
không bị trân cảnh làm chướng ngại. 
Cái cách nhìn này chính là tông chỉ 
huyện diệu của Bụt. Cảnh giới của Bụt 
không bao giờ tự xưng mình là “cảnh 
ø1ớI của Bụt”. Chính cái con người học 
đạo vô y (không nương tựa bám víu) ấy 
mới chứng nghiệm được cảnh giới kia. 
Nêu có ai tới hỏi tôi vê Bụt, tôi sẽ ứng 
hiện cảnh giới thanh tịnh; muôn hỏi tôi 
vê Bộ Tát, tôi sẽ làm ứng hiện cảnh 
giới từ bi; muôn hỏi tôi về bô đê, tôi sẽ 
làm ứng hiện cảnh giới tịnh diệu; muôn 
hỏi tôi về niết bản, tôi sẽ làm ứng hiện 
cảnh giới tịch tĩnh. Cảnh thì muôn 
ngàn saI khác, nhưng người thì không. 
Vì vậy cho nên ta có thê ứng vật hiện 
hình, như mặt trăng trong nước. 


324 


Này các bạn tu, nêu QUÝ VỊ muôn đạt 
được pháp chân như thì phải trở nên 
một bậc đại trượng phu (con người lớn) 
mới được, còn nêu cứ yếu đuôi và cứ 
tiếp tục thỏa hợp thì không bao giờ 
thành. Cũng như một cái binh rạn nứt 
không thể chứa được đề hô. Nếu muốn 
làm pháp khí lớn thì phải cương quyết 
không để cho kẻ khác lường gạt, tới 
đâu cũng tự mình làm chủ (active 
SovereIgnfy, nof as a vIictim), đứng đầu 
mình cũng chân thật là mình (vral, 
true). Có ai đến, mình cũng không bị 
ảnh hưởng. Có một niệm nghi ngờ là 
ma vương đã thâm nhập. Đôi với một 
vị Bồ Tát, nghi hoặc tức là cơ hội của 
Ma sinh tử. Khi cảnh vật hiện tới, thì 
phải quán chiếu. Phải tin ở diệu dụng 


325 


đang có của tâm, thì sẽ thấy được vô 
sự. Mỗi niệm của quý vị có công năng 
sinh ra ba cõi rôi theo cảnh giới đó mà 
có sáu trân. Trong cái ứng dụng hăng 
ngày của quý vị, quý vị đang thiếu thôn 
cái gì? Trong một sát na, quý vị có thê 
đi vào nhiễm tịnh, đi vào lâu các Di 
Lặc, đi vào các cõi nước ba Mắt, TOng 
chơi mọi nơi và chỉ thây tât cả đều là 
ø1ả danh (không danh). 

Hỏi: Các cõi nước của ba Mắt là øì? 
Thiên Sư đáp: Các vị và tôi đi vào cõi 
nước của Tịnh Diệu, mặc áo Thanh 
Tịnh, nói về Bụt Pháp Thân, rôi đi vào 
cõi nước Võ Sai Biệt, mặc áo Võ Sal1 
Biệt, nói về Bụt Báo Thân, rồi đi vào 
cối nước Cải Thoát, mặc áo Quang 


326 


Minh, nói về Bụt Hóa Thân. Tất cả các 
cõi nước của ba Mắt ấy đều do nương 
tựa (y) vào thể và vào nghĩa mà biến 
hiện. Theo kinh luận, thì Pháp thân là 
căn bản, Báo thân và Hóa thân là công 
dụng. Theo cái thấy của tôi thì Pháp 
thân không biết thuyết pháp. Vì thế cho 
nên cố nhân nói: thân thì nương vào 
nghĩa mà thành lập, độ thì căn cứ vào 
thể mà luận bàn (cái thân được thành 
lập do ý nghĩa người ta gán cho chúng. 
Các độ chỉ có mặt đứng về phương 
diện thể tánh của chúng mà thôi: thân y 
nghĩa lập, độ cứ thê luận). Thân của 
pháp tánh và độ của pháp tánh như thê 
rõ ràng đêu là những pháp được kiến 
lập. Các cõi nước cũng như thê, đều 
nương vào nghĩa và vào thể mà thiết 


Tả 


lập, tất cả đều chỉ là lá vàng và nắm tay 
không mà người ta sử dụng để gạt trẻ 
thơ. 

Tất cả chỉ là như trái tật lê và gai âu, 
toàn là chuyện đi tìm những giọt nước 
mát trong một mảnh xương khô. 
Ngoài tâm không có pháp, trong tâm 
cũng không có pháp, vậy quý vị đi tìm 
gì? 

Các vị, đầu đầu người ta cũng nói tới 
đạo, răng có tu thì có chứng. Đừng 
lâm. Dù có tu chứng đi nữa thì cái đó 
cũng chỉ là nghiệp sinh tử. Nói mình tu 
lục độ vạn hạnh, tôi thầy đó cũng là tạo 
nghiệp. Câu Bụt câu Pháp là tạo nghiệp 
địa ngục, câu Bộ Tát cũng vậy, học 
kinh học giáo cũng là tạo nghiệp. Bụt 


328 


và Tổ sư là những người vô sự. Đôi 
với các bậc ấy, hữu lậu hay hữu vị, 
hoặc vô lậu hay vô vi, đêu là nghiệp 
“thanh tịnh”. 


Có một bọn đầu sói mắt mù, ăn no liên 
ngôi xuống thực tập thiên quán, năm 
giữ tâm niệm không cho phát khởi, 
chán Ôn ưa tĩnh. Phép thực tập của họ 
chăng qua chỉ là pháp ngoại đạo. Có vị 
Tổ sư đã nói: “Những kẻ tập trung tâm 
ý để quán chiêu cái tịnh rôi lấy tâm 
quán chiêu bên ngoài, hoặc nhiếp tâm 
lăng lại bên trong, ngưng tâm vào định, 
những kẻ ây đêu đang tạo tác. Còn quý 
vị, những người đang ngôi đó đề nghe 
pháp, quý vị làm thê nào để con người 
của quý vị có thể tu, có thê chứng, có 
thể trang nghiêm tốt đẹp? Con người 


329 


của quý vị không thể tu, không thê 
chứng, không thê trang nghiêm? Nếu 
dạy người ta trang nghiêm được thì cái 
gi mà không trang nghiêm được? Đừng 
lâm. 


Này các bạn tu, nêu các bạn năm bắt 
lây những lời của các hạng thiên sư ấy 
rôi cho đó là chân đạo, cho rằng đó là 
những bậc thiện tri thức bất khả tư 
nehì, còn mình là tâm phàm phu không 
dám đo lường các bậc tôn túc ÂY, thì 
quả thật các vị là những kẻ đui mù. Đó 
là thứ thành kiến mặc cảm mà quý vị sẽ 
mang theo suốt đời, và như thê là quý 
vị cô phụ đôi mặt của chính mình quá. 
Quý vị như một con lừa con đứng trên 
băng giá và đang run lên câm cập: “Tôi 
không dám phi báng các bậc thiện trì 


330 


thức đâu, tôi sợ tạo thành khẩu 
nghiệp'. Này các bạn tu, chỉ khi nào 
mình là một vị thiện tri thức lớn mình 
mới dám phi Bụt, bảng Tô, chỉ trích 
cuộc đời, mới dám bài xích giáo điển 
trong tam tạng, mới dám la mắng 
người khác như la măng con nít, mới 
có thể trong các hoàn cảnh thuận 
nghịch tìm ra được con người. Cho 
nên trong mười hai năm qua, ngó lại 
đời mình, cô tìm cho ra một cái ØÌ CÓ 
tính chât của nghiệp báo, dù nhỏ như 
hạt cải mà tôi cũng không tìm ra được. 
Chúng ta thường chỉ gặp những vị 
thiên sư giỗng như các cô dâu mới về 
nhà chông, cứ nơm nớp sợ sẽ bị người 
ta đuôi ra khỏi chùa, không cho ăn 
cơm. Cũng vì thế mà họ chăng có an 


331 


cũng chăng có lạc. Các bậc tiên bôi có 
tinh thân tiên phong từ xưa đến nay đi 
đâu cũng bị người ta không tin mà lại 
còn bị xua đuôi. Cái đó mới là cái quý. 
Chứ nêu đi đến đâu ai cũng tin cũng 
công nhận ngay thì làm được cái gì? Vì 
vậy cho nên một khi con sư tử rông lên 
là lập tức con đã can vỡ óc. 


Này các bạn tu, ở đầu người ta cũng 
nói có đạo để tu, có pháp để chứng. 
Các vị nói chứng pháp gì, tu đạo gì? 
Trong đời sông của quý vị hiện nay, 
quý vị đang thiêu thốn cái gì, quý vị 
muốn tu bố chỗ nào nữa? Những sư bẻ 
sanh sau đẻ muộn vì không hiểu thấu 
chỗ ấy cho nên cứ mãi chạy theo bọn 
chôn hoang tính mỊ, cứ đề cho bọn này 
huyên thuyên nói ra những điêu có 


332 


công năng ràng buộc kẻ khác, cho răng 
'lý hành phải tương ứng, ba nghiệp 
phải hộ trì mới có thể thành Bụt. Họ 
cứ tiếp tục nhai đi nhai lại những điều 
như thể, giống hệt như mưa dâm dai 
dăng mùa Đông. 


Cô đức có dạy: “Giữa đường gặp người 
đạt đạo, tốt nhât là đừng nói chuyện tu 
với họ'. 

Cũng vi vậy cho nên lại có người nói: 
“Nếu ta có ý tu đạo, thì đạo sẽ chăng đề 
cho ta tu. Rôi đủ các thứ cảnh giới tà 
vạy sẽ dành nhau sinh khởi. Một khi 
lưỡi gươm trí tuệ rút ra thì sẽ không 
còn một vật gi nữa. Vì khi bên sáng 
còn chưa xuất hiện thì bên tôi đã thành 
sáng rôi'. 


33 


Và cũng vì vậy cho nên cô nhân nói: 
“Tâm bình thường là đạo". 


Này các vị đại đức! Các vị đang đi tìm 
øì? Trong giây phút hiện tại, các vị 
đang ngôi trước mặt tôi nghe pháp, 
sáng rỡ và rõ ràng, không cần nương 
tựa vào đâu cả, các vị không thiểu thôn 
øì hết mà phải đi tìm câu. 

Nêu quý vị muốn giữa quý vị và chư 
Bụt chư Tổ không có gì khác thì quý vị 
phải thấy điêu này, đừng có nghi ngờ 
øì nữa, đừng có sai lâm gì nữa. Nêu cái 
thấy này cứ được tiệp tục duy trì như 
thế mãi (tâm tâm bật dị) thì quý vị là 
những vị Tổ sông. Nêu cái thấy ây 
không còn được như thê (tâm nhược 
hữu dị) thì giữa tánh và tướng sẽ có sự 


334 


phân biệt. Sở dĩ tâm không khác cho 
nên tánh và tướng mới không bị phần 
biệt ra làm hai. 


Hỏi: Thể nào gọi là cái thấy được 
tiêp tục (tầm tâm bât dị)? 


Thiên Sư đáp: Đặt câu hỏi là đã có sự 
phân biệt (sự sai khác) rôi, và làm cho 
tảnh tách rời khỏi tướng. 

Này các bạn tu, xin đừng lâm. Tât cả 
các pháp thê gian và xuất thế gian đêu 
không có tự tánh, đêu là vô sinh, cho 
nên chúng chỉ là giả danh (tên gọi 
suông), chính cái tên cũng là trông 
rỗng. Tại sao quý vị lại nhận cái danh 
làm cái thật? Như vậy là lâm lớn. 

Cả sử có øì đi chăng nữa, thì đó cũng 
chỉ là những biểu hiện nương tựa vào 


EKhủ 


nhau, gọi là y (y tha). Bỏ đề cũng thê 
mà niết bàn cũng thê, giải thoát cũng 
thể, mà ba thân cũng thê. Cảnh trí 
(connaissance des objects) cũng thế mà 
Bồ Tát hay Bụt cũng thê, đêu là những 
cảnh do y biến. Quý vị tìm cái gì nơi 
những cảnh giới Bụt được biểu hiện 
trên sự nương tựa (vào nhau) đó? Tam 
thừa và mười hai thể tài giáo pháp cũng 
chỉ là giấy vệ sinh. Bụt là thân huyền 
hóa, Tổ là những vị tỳ kheo già. Quý 
vị có phải do mẹ mình sinh ra hay 
không? ĐI tìm Bụt quý vị sẽ bị ma Bụt 
hớp hôn, đi tìm Tô sẽ bị ma Tô trói 
buộc. Các vị cảng câu càng khổ, tốt 
hơn hết là chỉ nên vô sự. Có một bọn 
thây tu đâu sói hay nói với người học 
đạo: “Bụt là mục tiêu tôi hậu (cứu 


336 


cánh). Phải tu trong ba a tăng kỳ kiếp 
lớn (ba đại vô lượng kiếp) cho công 
thành quả mãn thì mới thành Bụt 
được.` Này các bạn tu, nêu nói Bụt là 
cứu cánh, là mục tiêu tôi hậu, thì tại 
sao chỉ mới có tám mươi năm đã phải 
năm nghiêng giữa hai cây Sa La trong 
rừng Song Lâm tại thành Câu Thị Na 
mà chết? Bụt bây giờ ở đâu? Cho nên 
ta phải biết rõ ràng Bụt cũng sinh tử 
như ta, không khác. Nếu nói có ba 
mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp 
là Bụt, thì hóa ra Chuyễến Luân Thánh 
Vương cũng là Bụt sao? Cho nên phải 
biết răng tất cả đêu là huyễn hóa. Cô 
nhân bảo: “Như Lai hiện thần tướng, vì 
chiêu theo thế gian, sợ người sinh đoạn 
kiên, tạm thiết lập giả danh. Tạm gọi 


3j/ 


băm hai tướng, tám mươi cũng hư 
thanh, có thân không giác thê, vô tướng 
mới chân hình”. 

Các vị nói Bụt có sáu thân thông không 
thể nghĩ bàn. Vậy thì chư thiên, chư 
thần tiên, các loài A tu la và các loài 
quỷ có sức mạnh lớn, vì có thân thông 
cho nên họ là Bụt cả hay sao? Các bạn 
tu, các bạn chớ lâm. Khi đoàn A tu la 
giao chiến với quân trời Đề Thích bị 
thua, cùng với 8.400 quyên thuộc núp 
vào trong một lỗ củ sen, họ có thần 
thông như vậy, liệu họ có là Bụt, là 
Thánh chăng? Theo chỗ tôi nói thì tất 
cả những cái đó chỉ là thân thông của 
nghiệp và thân thông của sự nương tựa 
(nghiệp thông, y thông). 


338 


Sáu phép thân thông của Bụt rât khác. 
Bụt đi vào cảnh giới của Sắc mà không 
bị sắc mê hoặc, đi vào cảnh ĐIỚI Của 
Thanh mà không bị thanh mê hoặc, đi 
vào cảnh giới của Hương mà không bị 
hương mê hoặc, đi vào cảnh giới của 
VỊ mà không bị vị mê hoặc, đi vào 
cảnh giới của Xúc mà không bị xúc mê 
hoặc, đi vào cảnh giới của Pháp mà 
không bị pháp mê hoặc, tại vì Bụt đã 
đạt tới cái thấy là sáu cái (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp) đêu biêu hiện 
tính Không (không tướng) và những 
cái ấy đêu không thể ràng buộc người 
tu không bảm víu (vô y đạo nhân). 

Những người tu nảy tuy vần còn mang 
chất liệu hữu lậu của năm uẫn mà đã có 


3Ó0 


thê thực hiện được phép lạ là đi trên 
mặt đât (địa hành thân thông). 


Này các bạn tu, Bụt chân thật thì vô 
hình, Pháp chân thật thì vô tướng. Tại 
sao quý vị lại nương vảo trên cái huyền 
hóa mà tạo tác ra những mô hình để 
năm băt? Dù có nắm bắt được cái øì đi 
nữa, thì cái ấy cũng chỉ là chôn hoang 
tình mỊ, không phải là Bụt chân thật, 
mà chỉ là kiến giải của ngoại đạo. 
Người tu chân chính thì không nắm bắt 
Bụt, nắm bắt Bộ Tát, năm bắt A La 
Hán, không năm bắt những cái gì gọi là 
hay đẹp nhất trong ba cõi. Người ấy 
một mình thong dong, không bị sự vật 
nào câu thúc. Dù trời đất có đảo ngược 
tôi cũng không bị một chút nghi hoặc 
nào làm cho ngân ngại. Dù cho chư Bụt 


340 


mười phương có xuất hiện trước mặt 
thi tôi cũng không khởi một tâm vui 
mừng. Dủ cho địa ngục và ba đường 
dữ xuất hiện trước mặt tôi thì tôi cũng 
không khởi một niệm sợ hãi. Tại sao 
thế? Tại vì tôi đã thấy được tướng 
Không của các pháp, khi biểu hiện gọi 
là có, khi không biểu hiện gọi là không, 
ba cõi đêu do tâm, vạn pháp đêu do 
thức. Cũng vì vậy cho nên tât cả đêu là 
mộng huyễn, đêu là hoa đôm giữa hư 
không, tại sao ta phải đi tìm bắt cho 
mệt nhọc? 


Duy chỉ có con người thật của các bạn 
đang có mặt nghe pháp trong giờ phút 
này và ngay ở đây mới có thể đi vào 
lửa mà không bị cháy, đi vào nước mà 
không bị trôi, đi vào địa ngục và ba 


341 


đường mà như đi du ngoạn trong công 
viên, đi vào g1ới ma đói và súc sinh mà 
không nhận chịu quả bảo. Tại sao như 
thế? Tại vì các vị không kỳ thị bất cứ 
một cái gì. Nếu quý vị còn yêu thánh 
ehét phàm thì quý vị sẽ còn bị nôi chìm 
trong biển sinh tử. Phiên não do tâm 
mà có, nêu vô tâm thì phiên não làm 
sao trói buộc được ta? Không mất công 
phân biệt, không kẹt vào tướng thì tự 
nhiên chứng đắc được đạo quả ngay 
trong khoảnh khắc. 


Nêu các vị cứ bôn ba chạy đi tìm người 
mà học đạo thì dù có học hỏi trong vô 
lượng kiếp cuối cùng cũng vẫn còn qua 
lại trong cõi sinh tử. Chăng băng làm 
một con người vô sự, đi vào chùa, xếp 
băng lại mà ngôi. 


342 


Này các bạn tu, giả dụ có kẻ học nhân 
từ nơi khác đến tham học. Sau khi chủ 
khách đã trông thây nhau, khách bẻn 
nói ra một câu để thăm dò vị thiện tri 
thức đang ngôi trước mặt. Kẻ ây ném 
ra một câu hiểm hóc vào khóe miệng 
của vị thiện tri thức, có ý muôn hỏi: 
“Thây có hiểu cái này chăng?' Nếu vị 
thiện tri thức biết đó là một cái đối 
tượng (cảnh) thì ông ta sẽ nắm ngay lây 
cái đó và liệng nó vào trong hô. VỊ học 
nhân sẽ tìm lại được thái độ bình 
thường của mình, và sẽ xin vị thiện tri 
thức nói lên cho một lời. VỊ thiện tri 
thức cũng sẽ làm như đã làm, và sẽ 
chặt đứt được luôn cái ý muốn tìm câu 
mới này. Lúc đó vị học nhần sẽ nói: 
“Thây thật là một vị thượng căn thượng 


343 


trí, là một vị đại thiện tri thức”. Và vị 
thiện tri thức sẽ nói: “Đạo hữu hoàn 
toàn chăng phân biệt được cái øì tốt cái 
øì xâu”. 

Hoặc vị thiện tri thức có thê đưa ra một 
đối tượng (cảnh) và đùa bỡn với vị học 
nhân. VỊ học nhân có khả năng nhận 
diện được răng đó chỉ là một đôi tượng 
(cảnh), không để mình rơi vào trong 
cái bẫy của đối tượng đó và từ tư thê 
khách ông chuyên ra đứng vào tư thê 
chủ. VỊ thiện tri thức bây giờ thị hiện 
nửa thần, và vị học nhân hét. VỊ thiện 
tri thức cũng có thể lại sử dụng những 
thứ ngữ ngôn trăm lỗi của mình mà dẫn 
mặt vị học nhân. Nhưng vị học nhần 
có thê nói: “Cái ông thây sói đầu này 
chăng biết phân biệt được cái gì tốt cái 


344 


øì xâu'. VỊ thiện tri thức liên ca ngợi: 
“Ngươi thật là một người tu học chân 
chính'. 

Đó đây có những vị thây (thiện tri 
thức) không có khả năng biện biệt 
được tà chính. Khi có học nhân tới hỏi 
về cảnh trí của bô đê, niết bàn và ba 
thân, các vị lão sư mù này liên tìm mọi 
cách giải thích. BỊ các vị học nhân kia 
chê trách, họ liên lấy gậy đánh, nói 
rằng đã đi học đạo mà còn vô lễ. Thật 
ra, quý vị cũng đừng giận họ, bởi vì họ 
tuy được gọi là thầy mà chưa có con 
mắt tuệ, thê thôi. 

Có một bọn sói đầu không biết được 
tốt xâu ra sao, cứ chỉ Đông trỏ Tây, ưa 
mưa thích tạnh, khen chiếc đèn lông 


345 


này đẹp hay cây trụ kia xinh. Nhìn họ 
xem, để coi lông mày của họ còn có 
bao nhiêu sợi! Những cơ sự như thê 
xảy ra không phải là không có nguyên 
do. Kẻ học nhân không hiểu, cho nên 
tâm trí bị mê cuông. Những kẻ đó hoàn 
toàn là một bọn chôn hoang tinh mỊ. 
Những bậc học nhân chân chính thây 
họ thì khúc khích cười chê, nói răng 
bọn sói đầu mù mắt này chỉ gây rôi 
loạn và mê hoặc trong nhân g1an. 

Này các bạn tu, những người xuất gia 
còn trẻ thì cân phải học đạo. Tôi đây 
(hồi còn trẻ) ngày nào cũng lưu tâm 
học hỏi giới luật và uy nghĩ, và đã từng 
nghiên cứu tìm hiểu và tham vẫn không 
biết bao nhiêu kinh luận. Sau một thời 
gian tôi mới biết đó chỉ là những 


346 


phương dược cứu đời, được diễn bày 
qua hình thức lý thuyết. Vì vậy cho nên 
tôi đã nhất thời buông bỏ tất cả để đi 
tham vẫn và thực tập thiên. May mắn 
vì øặp được các bậc thiện tri thức lớn 
cho nên tôi mới có được con mặt đạo 
để có khả năng nhìn thây rõ ràng, nhận 
được ai thật sự là những vị cao túc 
đang có mặt trên đời, ai là giả dối. Cái 
thây này không phải tự mình có được 
từ khi mẹ mình sinh ra, mà là một cái 
thây do sự mài dữa, luyện tập, thể 
nghiệm và nghiên tâm rôi một mai tự 
mình chứng ngộ. 


Này các bạn tu, nêu các bạn muốn có 
được kiến giải đúng theo sự thực thì 
đừng để cho người khác mê hoặc. Bất 
cứ nội hướng hay ngoại hướng, hễ gặp 


cái øì thì đừng sợ hãi mà phải tìm cách 
diệt ngay cái đó. Gặp Bụt thì giết Bụt, 
gặp Tổ thì giếp Tổ, gặp A La Hán thi 
giết A La Hán, gặp cha mẹ thi giết cha 
mẹ, øặp thân quyến thì giết thân quyến, 
như vậy mới giải thoát được. Đừng để 
cho sự vật trói buộc thì ta mới có thể 
ung dung tự tại. 


Trong số các bạn tu bôn phương, chưa 
từng có một người nào tới đây mà 
không mang theo một cái gì mà họ 
đang vướng mắc phải. Ông thây núi là 
tôi đây hề nhận ra được cái đó thì đánh 
liên. Nếu họ diễn tả cải ây băng tay thì 
tôi đánh vào tay, nêu họ diễn tả cái ây 
băng miệng thì tôi đánh vào miệng, nêu 
họ diễn tả cái ấy băng mắt thì tôi đánh 
vào mặt. Chưa có một ai tới mà chứng 


346 


tỏ được răng mình có độc lập tự do, tât 
cả đều vướng vào những cái bẫy sập 
của cô nhân giăng ra. Tôi đây, tôi 
không có pháp nào để hiên tặng cho 
quý vị cả. Tôi chỉ giúp trị bệnh và cởi 
trói cho quý vỊ. 

Các vị học giả từ các nơi tỚới, QUÝ VỊ 
hãy thử đừng nương tựa vào bất cứ một 
vật nào xem. Tôi muốn bản bạc với các 
vị. Từ mười lăm năm nay, tôi thực sự 
chưa gặp được một (con) người, chỉ 
gặp toàn những hôn ma nương tựa vào 
tre vào gỗ, vào cỏ vào lá, những con 
chôn hoang tỉnh mị đang gặm nhậm 
loạn xạ trên những đồng phân. Thật là 
những bọn mù. Họ chỉ làm uống phí 
phẩm vật cúng dường của tín thí mười 
phương. Kiến giải của họ chỉ nghèo 


349 


nàn như thê đó, vậy mà họ cứ tuyên bô: 
Chúng tôi là những người xuất gia'. 

Tôi muôn nói với quý vị răng không có 
Buụt, không có Pháp, không có Tu cũng 
không có Chứng. Quý vị đi tìm câu cái 
øì từ nơi người khác? Quý vị thiêu thôn 
cái øì? Đừng làm như những kẻ đui 
mù, trên cái đầu của mình lại muôn đặt 
thêm một cái đâu khác. Này các bạn tu, 
trong giờ phút này, cải diệu dụng của 
quý vị không khác gì cải diệu dụng của 
Tô, của Bụt cả. Chỉ vì quý vị không có 
niêm tin cho nên quý vị mới đi tìm câu 
bên ngoài. Đừng có lâm lẫn. Không có 
pháp nào ở ngoài để tìm, không có 
pháp nào ở trong để đạt. Chi băng nên 
nghe lời tôi, hãy nghỉ ngơi đi và thực 
tập làm một người vô sự. Cái gì đã phát 


350 


khởi, đừng để cho nó tiếp tục; cái gì 
chưa phát khởi, đừng để cho nó phát 
khởi. Làm được như thế còn có giá trị 
hơn mười năm đi hành cước. 

Theo cái thấy của tôi thì quý vị có cân 
phải làm øì đâu, chỉ nên sông cho bình 
thường thôi. Hãy mặc áo, ăn cơm, ngày 
này qua ngày khác làm một người vô 
sự. Các vị từ bôn phương tới đây đêu 
nghĩ răng mình là những người có tâm 
câu Bụt, câu Pháp, cầu giải thoát, cầu 
ra khỏi ba cõi. Đô ngu. Ra khỏi ba cõi 
thì quý vị đi đâu? Bụt và Tô đêu là 
những danh từ mà người ta ưa thích, để 
người ta sử dụng mà trói buộc chính 
mình. Quý vị có biết ba cõi là gì 
không? Ba cõi chính là đất tâm của 
chính quý vị, những người trong giây 


sói 


phút này đang ngôi đây nghe pháp. 
Một niệm tham dục của quý vị phát 
khởi, đó là dục giới. Một niệm sân hận 
của quý vị phát khởi, đó là sắc giới. 
Một niệm nghi ngờ của quý vị phát 
khởi, đó là vô sắc giới. Những cái ấy 
đêu là bàn, ghê, chiếu, giường đang có 
mặt trong căn nhà của quý vị. Ba cõi 
không bao giờ tự nói răng: “chúng tôi 
là ba cõ1'. Chính quý vị đang có mặt tại 
đây với cái tinh minh sáng chói chiêu 
rõ muôn vật, chính quý vị là người ước 
lượng thê giới và cho ba cõi, mỗi cõi 
một cái tên. 

Này các vị đại đức, săc thân bôn đại 
này là vô thường, kê cả tỳ, vị, gan, mật, 
tóc, lông, răng, móng. Nếu nhìn vào, ta 
chỉ thấy tướng Không của các pháp. 


352 


khi quý vị ngưng lại được mọi ý niệm 
thì đó đã là cội bô đề. Nếu ý niệm mà 
chưa ngưng được thì đó là cây vô 
minh. Vô minh không có chỗ ở, không 
có thỉ chung, nếu quý vị không ngưng 
được tầm ý thi quý vị sẽ leo lên cây vô 
minh, đi vào sáu nẻo, chui qua bốn 
cách thọ sinh để mang lông và đội 
sừng. Nhưng nêu quý vị ngưng được 
thì quý vị đạt ngay tới thê giới của 
pháp thân thanh tịnh. Đạt được trạng 
thái một niệm không sinh (nhất niệm 
bất sinh) thì quý vị leo lên được trên 
cây bô đê, biến hóa thân thông trong ba 
cõi, sử dụng hóa thần sinh ra từ ý (ý 
sinh thân), đạt được pháp hý và thiên 
duyệt, hào quang nơi thân sẽ bắt đâu tự 
chiếu, nghĩ tới cái mặc thì sẽ có ngàn 


muôn lớp áo gâm sa, nghĩ tới cái ăn thì 
sẽ có đây đủ hàng trăm hảo vị và quý 
vị sẽ không bao giờ lâm vào các chứng 
bệnh ngặt nghèo. “Bô đê không có chỗ 
ở (trú xứ) vì vậy cho nên gọi nó là vô 
đặc. 

Này các bạn tu, là bậc đại trượng phu 
(con người lớn), các vị còn nghi ngờ gì 
nữa? Cái diệu dụng đang xảy ra trong 
giờ phút hiện tại, đó là ai vậy? Năm 
được nó đề sử dụng, và đừng bị kẹt vào 
danh từ, cái đó gọi là huyện chỉ (tông 
chỉ huyền diệu). Ai thây được như thế, 
kẻ ây không còn bị một cái gì làm trở 
ngại. Người xưa nói: “Tâm tùy vạn 
cảnh mà đôi thay, và cái đối thay này 
đâu có øì là lạ? Hãy tùy theo sự thay 
đối ây mà nhận ra tự tánh của minh, 


354 


nhận ra được rôi thì vượt thoát cả 
mừng lân lo.' 


5. Thiên sư khai thị: 


Này các bạn tu, theo kiến giải của thiên 
tông, thì sông chết là lẽ tuần hoàn 
(trong vũ trụ). Ta cân phải đề hết tâm ý 
trong khi tham vân. Khi chủ và khách 
gặp nhau, thê nào cũng có lời qua tiếng 
lại. Hoặc ứng hiện ra những hình tướng 
khác nhau, hoặc sử dụng toàn thần mà 
đối phó với đương sự. Có khi lại sử 
dụng những phương tiện cơ quyên như 
mừng giận, hoặc hiện nửa thân, hoặc 
ngôi trên lưng sư tử hay trên lưng voi 
chúa... Trong trường hợp một học nhân 
đích thực thì người này có thể hét lên 
hoặc đưa ra một cái bấy (bình keo) 


Em Bì 


trước mặt vị thiện tri thức. Nếu vị này 
không nhận ra được cái “cảnh” ây mà 
lại rơi vào trong cái bẫy, cứ nương vào 
cái “cảnh? ấy đặt ra đủ thứ mô hình, thì 
vị học nhân lại có thê hét lên nữa. Nêu 
vị thiện tri thức còn chưa chịu buông 
bỏ, thì đó thật là trường hợp của một 
bệnh nan y. Trường hợp này gọi là 
trường hợp khách khán chủ. 


Hoặc giả vị thiện tri thức chăng đưa ra 
cải ØÌ hết, mà cứ đợi kẻ học nhân đưa 
ra cái øì thì đoạt lây cái đó. Kẻ học 
nhân có thể tuy bị tước đoạt tật cả 
những gì mình muôn đưa ra mà vẫn 
còn chông cự lại, chết vẫn không chỊu 
buông ra. Trường hợp này là trường 
hợp chủ khán khách. 


356 


Hoặc giả kẻ học nhân đứng trước vị 
thiện tri thức đưa ra một đối tượng 
(cảnh) thanh tịnh. VỊ thiện trị thức 
nhận ra được đôi tượng âY, nắm lây và 
liệng xuống hầm sâu. Vị học nhân liên 
nói: “Thây quả là một vị thây lớn.” VỊ 
thiện tri thức trả lời: “Ôi chà, anh chăng 
biết cái gì là tốt cái gì là xấu.” Vị học 
nhân bèn lạy xuống. Trường hợp này 
øọI là chủ khán chủ. 


Hoặc kẻ học nhân trình diện trước vị 
thiện tri thức như một người có mang 
sông cùm. VỊ thiện tri thức thấy thê 
liên đem tới và đeo thêm cho vài cái 
ông và vài cái cùm khác. VỊ học nhân 
vui mừng quá đỗi đến nỗi không phân 
biệt được (ai là chủ ai là khách). 


337 


Trường hợp này gọi là khách khán 
khách. 

Này các vị đại đức, những øì tôi vừa 
nói chỉ là để giúp quý vị nhận diện 
được ma quái và tà đạo, và phân biệt 
được tà chính. 


Này các bạn tu, chân lý khó đạt tới, 
Phật pháp rât u huyện, tuy nhiên ta vẫn 
có thể đi vào các lãnh vực ấy để đạt 
được kiến giải Ngảy này qua ngày 
khác, tôi chỉ ngôi đây mà thuyết Ø1ảng 
và đánh phá, nhưng hâu hết bọn họ có 
chịu để ý đâu. Ngàn lân vạn lần họ vẫn 
tiếp tục dẫm chân lên những vùng đât 
đen tối, không nhận ra được một cái gì 
rõ ràng, độc lập, chiêu sáng. Chỉ vì các 
vị còn thiêu đức tự tin, cứ đi tìm kiên 


giải trên chữ nghĩa văn cú. Nửa đời 
người đã đi qua (nửa cõi trăm năm đã 
đi qua) mà cứ vẫn còn ý lại vào kẻ 
khác, tiếp tục khiêng tử thi của chính 
mình như một gánh nặng mà đi trong 
cõi nhân gian. Có ngày thể nào họ 
cũng sẽ phải trả tiên giày dép. 

Này các vị đại đức, khi nghe tôi nói 
răng ngoài kia không có pháp øì đề tìm 
câu cả, thì lại có những kẻ học nhân 
hiểu lâm, nghĩ răng phải đi tìm ở bên 
trong. Họ ngôi xuống bất động, quay 
mặt vào tường, lưỡi dán vào đóc họng, 
cho rằng đó là pháp môn của Bụt, của 
Tổ. Họ lâm to. Nếu quý vị cho cái tĩnh 
(cảnh thanh tịnh bất động) là đạo thì 
quý vị đã nhận cái vô minh là ông chủ. 
Người xưa đã nói: 


KH 


“Lăng lặng là cái hầm sâu đen ngòm, 
thật là dễ sợ.” Nêu ngược lại, quý vị 
nhận cái động là đạo thì hóa ra các loài 
cây côi đang động đậy ngoài kia đều là 
đạo hay sao? Động là phong đại, bất 
động là địa đại, động và bất động cả 
hai đêu không có tự tính. Nếu quý vị 
muốn tìm nó trong cái động, nó sẽ 
đứng trong cái tĩnh; nêu quý vị muốn 
tìm nó trong cái tĩnh, nó sẽ đứng trong 
cái động, giông như con cá trong dòng 
suôi đang vỗ sóng nhảy lên. 

Này các vị đại đức, động và bất động 
chỉ là hai cảnh giới, con người tu 
không vướng mặc (vô y đạo nhân) có 
thể sử dụng cả động và bât động. 


-—-OO--- 


360 


6. Thiên sư khai thị: 

Như tôi đây, khi có học giả tới, thì tôi 
sử dụng ba phép quyết đoán đề đôi phó 
với ba loại căn cơ. Nêu người có căn 
cơ dưới trung bình tới, tôi sẽ đoạt cảnh 
của họ, nhưng không đoạt pháp của họ. 
Nêu người có căn cơ trên trung bình 
tới, tôi sẽ đoạt cả cảnh cả pháp của họ. 
Nếu là người có căn cơ bén nhạy tỚI, 
tôi sẽ không đoạt cảnh cũng không 
đoạt pháp cũng không đoạt người. Nêu 
là người có kiến giải vượt bực tới, tôi 
sẽ sử dụng toàn thân để đôi phó, mà 
không liệt họ vào một loại căn cơ nào 
cả. 

Này các vị đại đức, trong trường hợp 
này, pháp lực của kẻ học nhân sẽ 


3ó] 


không để cho một ngọn gió nào đi qua 
và tốc độ của pháp lực ấy, lửa đá và 
điện quang cũng không vượt qua được. 
VỊ học nhân ây chỉ cân chớp mắt là đã 
đánh mất sự tương øiao, chỉ cần khởi ra 
một niệm là đã đi vào sự sai trải. Có 
hiểu được hay không là chỉ ngay trong 
giây phút đó mà thôi. 

Này các vị đại đức, các vị mang bát, 
mang túi và mang một khúc ruột già 
đây phân đi tới người ta để tìm câu 
Phật và Pháp, quý vị có biết ai là kẻ 
đang đi tìm câu ấy không? Đó là một 
kẻ sông động, linh hoạt, không vương 
vào dây mơ rễ má nào cả, lùa thì không 
vào, xua cũng không đi, chạy tìm thì nó 
càng lúc càng xa, không tìm thì nó 
đứng ngay trước mặt, tiếng nói của kẻ 


362 


ây đang vọng ngay vào tai quý vị. 
Không có đủ niêm tin nơi đây thì thật 
phí cả một cuộc trăm năm. 

Các bạn tu, chỉ trong một khoảnh khăc 
là ta có thể đi vào cảnh giới của Hoa 
Tạng, đi vào cảnh giới của Bụt Tỳ Lô 
Giá Na, đi vào các quốc độ của giải 
thoát, của thân thông, của thanh tịnh, đi 
vào pháp giới, đi vào uê, đi vào tịnh, đi 
vào phảm, đi vào thánh, đi vào nga quỷ 
súc sinh và nơi nào ta cũng không tim 
kiếm ra được cái gọi là sinh tử. Tất cả 
đêu chỉ là danh từ suông (không danh), 
là hoa đôm huyền hóa trong hư không, 
không đáng để ta nhọc công đi tìm bắt. 
Lúc đó thì ta sẽ buông bỏ được hết tât 
cả mọi cái đắc, thất, thị và phi. 


363 


Này các bạn tu, cái thây về Phật pháp 
của tôi, tôi đã tiếp nhận từ các hòa 
thượng Ma Cốc, Đan Hà, Đạo Nhất, Lô 
Sơn và Thạch Đâu. Sự trao truyền của 
truyền thông này đã phô biến trên thiên 
hạ, nhưng vì chưa tin nhận được nên 
nhiêu người còn nhạo báng. Như ý chỉ 
của Tổ Đạo Nhất, thuần nhất và không 
tạp loạn như thế, mà cả ba trăm năm 
mươi người tới học cũng không năm 
bắt được. Tổ Lô Sơn thánh thơi và 
chính chân như thể, nắm vững được cả 
hai chiêu thuận nghịch như thế, mà đệ 
tử cũng còn hoang mang không thăm 
dò được bờ mé của trí tuệ ngài. Tổ Đan 
Hà cũng vậy, đùa giỡn với hạt châu, 
khi ấn khi hiện, kẻ học nhân tới không 
ai là không bị Tổ la măng. Hành tung 


364 


của Tổ Ma Cốc thì đắng như vỏ cây 
hoàng bá, ai đến gân cũng không được. 
Tổ Thạch Củng thi bí quyết là tìm 
người trên đầu một mũi tên làm cho ai 
nây cũng đều sợ hãi. Còn cái cách hành 
xử của ông thây tu núi là tôi đây thì đó 
là sự thành hoại chân thực (chân chính 
thành hoại). Tôi đùa bỡn với sự thân 
biên tâm linh, tôi đi vào được trong tât 
cả mọi cơ cảnh, và ở đâu tôi cũng duy 
trì được (bản lĩnh của mình là) võ sự, 
cảnh không bao giờ đoạt được tôi. Nêu 
có ai tới tìm, tôi sẽ đi ra nhìn người ấy. 
Kẻ ấy không biết tôi. Tôi liên mặc áo 
vào. áo có nhiêu thứ. Kẻ học nhân nhìn 
thây áo, trong tâm liên phát sinh kiến 
giải và kẹt ngay vào ngôn cú của tôi. 
Tội nghiệp cái ông thây đui mù không 


365 


mắt này quá đi, ông ta nhận lâm cái áo 
là tôi, cho tôi là hoặc vàng hoặc xanh 
hoặc trắng hoặc đỏ. Thây thế tôi mới 
cởi hết áo đi và để lộ cái “thanh tịnh” 
ra. VỊ học nhân thây thế, liên sinh tâm 
vui mừng và ham muốn. Tôi liên cởi 
bỏ luôn cái áo “thanh tịnh) ây ra nữa. 
Bây giờ kẻ học nhân thât kinh, hoang 
mang, cuông cuông bỏ chạy, nói răng 
tôi “trần truông như nhộng.ˆ Tôi mới 
nói với kẻ ấy: “Chú có biết cái con 
người mặc áo trong tôi là ai chưa?? Hốt 
nhiên kẻ kia quay đâu lại và nhận ra 
tÔI. 

Này các vị đại đức, các vị đừng có kẹt 
vào cái áo. Áo là bất động, chỉ có 
người mới có thể mặc áo. Có cái áo 
thanh tịnh, có cái áo vô sinh, có cái áo 


s66 
bô đê, có cái áo niết bàn, có áo Tổ, có 
áo Bụt. 

Các vị đại đức, nếu những cái đó chỉ là 
âm thanh, danh từ và văn cú thì tât cả 
đêu chỉ là những chiếc áo được biến 
hiện ra, vận dụng từ huyệt khí hải dưới 
rôn đi lên làm hàm răng lách cách phát 
ra thành câu, thành ý, nên biết rõ 
những thứ ây chỉ là trò huyễn hóa. 

Này các đại đức, bên ngoài là hành 
động phát ra âm thanh ngôn ngữ, bên 
trong là tâm tư làm phát sinh ý niệm, 
tât cả đều chỉ là những loại áo. Tại sao 
các vị lại nhận những cái áo ấy làm 
kiến giải chân thật? Nêu cứ tiếp tục 
như thế thì dù có tu trải qua muôn vạn 
kiếp nhiêu như vi trân thì cũng chỉ là 


367 


để hết mặc áo này lại mặc áo khác 
(chưa phải là thần thông mà chỉ là y 
thông), chưa thoát ra được luân hôi 
sinh tử. Tât cả đêu không băng thực tập 
vô sự. “Gặp nhau không biết nhau, trò 
chuyện tên chăng biết. 


Đời nay, người tu không đạt được đạo 
cũng vì cứ nhận lâm danh tự làm kiến 
giải. Họ phi chép lại những câu nói, 
những lời lẽ của các ông già đã chết 
vào trong một cuốn sách lớn, đem cât 
dâu trong bôn năm lớp túi vải, không 
cho ai nhìn thây, cho những điêu ghi 
chép trong đó là “huyện chỉ, rôi cất 
giâu bảo trọng. Lâm to. Này bạn mủ 
kia, trong những khúc xương khô ấy, 
các anh tìm sao cho ra một giọt nước 
mát? Có một bọn không biết thê nào là 


368 


xâu tốt, từ trong giáo pháp rút ra những 
huyện đàm lý luận, chế thành văn cú lý 
nghĩa, giông như bỏ vào miệng những 
cục phần rôi nhả ra và mớm lại cho kẻ 
khác, chăng khác gì người thế tục chơi 
trò chuyên miệng. Một đời đi qua oan 
uông, vậy mà cứ nói “ta là người xuất 
gia`. Khi có kẻ đến tham vấn về Phật 
pháp, chúng ngậm miệng, không nói 
nên lời, hai mắt mở ra, thất thân và đen 
ngøòm như những chiếc ông khói, còn 
miệng thì trệ xuống như thê một chiếc 
đòn gánh tru nặng hai đâu. Những kẻ 
như thể thì dù Bụt Di Lặc có ra đời bây 
giờ đi nữa, họ cũng bị đày đi các thê 
giới khác hoặc gửi xuống địa ngục để 
nhận chịu quả bảo đau khô. 


369 


Này các vị đại đức, các vị bôn ba khắp 
nơi để tìm kiêm cái gì cho đến nỗi hai 
bàn chân của quý vị bành ra như thế? 
Có Bụt đầu mà tìm, có Đạo đâu mà 
thành, có Pháp đâu mà đắc? Bụt với 
các tướng tốt mà bạn đang đi tìm ấy 
không giống bạn đâu. Muôn tự biết bản 
tâm bạn, thì phải thấy được Bụt với 
bạn không hợp cũng không ly. 


Này các bạn tu, chân Phật vô hình, 
chân Đạo vô thê, chân Pháp vô tướng, 
cả ba pháp ây dung hợp nhau làm 
thành một. Ai không thấy được điều 
này thì đều còn là chúng sinh với 
nghiệp thức mang mang. 


370 


Hỏi: Xin Thiên Sư khai thị cho 
chúng con: Chân Phật là øi, chân 
Pháp là øì, chân Đạo là øì? 


Thiên Sư đáp: Bụt thật (chân Phật) là 
sự thanh tịnh của tâm minh. Pháp thật 
(chân Pháp) là ảnh sáng của thân minh. 
Đạo thật (chân Đạo) là ánh sảng thanh 
tịnh vô ngại (chiếu soi) khắp chôn. Ba 
cái là một, cả ba đều là giả danh mà 
không thật có. Người học đạo chân 
chính thì phải duy trì chánh niệm về ba 
đôi tượng ây một cách miên mật. TỔ 
Bồ Đê Đạt Ma từ Ấn Độ sang đây, chỉ 
cốt đi tìm kiêm cho được một con 
người không bị kẻ khác làm mê hoặc. 
Cuỗi cùng ngài gặp được Huệ Khả, Tổ 
thứ hai. Chỉ với một câu nói thôi ngài 
đã giúp cho Tổ Huệ Khả giác ngộ và 


371 


thây rõ răng tât cả công phu trước đó 
đêu là vô dụng. Theo cái thây của tôi, 
thì chúng ta không khác øì Tổ và Bụt, 
hiểu ngay được câu đâu thì ta trở thành 
bậc thây của Tổ và Bụt, và nêu đến câu 
thứ hai ta mới hiểu thì ta cũng có thê 
trở thành bậc thây của loài người và 
loài trời Nhưng nêu đến câu thứ ba 
mới hiểu thì ta tự cứu ta cũng còn chưa 
được huồng hô là mong làm thây thiên 
hạ. 

Hỏi: Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua đây có ý 
øì\? 

Thiên Sư đáp: Nếu đã có ý, thì tự cứu 
mình cũng chưa được (huông hồ đề độ 
nĐƯỜI). 


E2 


Hỏi: Nếu không có ý, thì làm sao Tổ 
thứ hai đắc pháp được? 

Thiên Sư đáp: Đắc tức là vô đắc. 

Hỏi: Nếu đắc quả là bất đắc, thì làm 
sao lại có cái ý bất đắc? 

Thiên Sư đáp: Cũng vì đi tìm tâm khắp 
nơi mà không ngưng được, cho nên 


Tổ mới nói: “Ô hay! Kẻ trượng phu 
kia. Sao ngươi có đầu rôi mà còn đi tìm 
đầu mãi vậy? Nghe được câu nói ấy 
mà biết đem ánh sáng trở về soi chiêu 
tự tâm, không còn tìm câu cái øì khác 
nữa, thì mình biết được thân và tâm 
mình không khác gi với thân và tâm 
của Tô và Bụt, và ngay trong øiây phút 
này đạt được trạng thái vô sự. Cái đó 
mới gọi là đắc pháp. 


I2 


Này các đại đức, trong giờ phút này 
đây, vì vạn bất đắc dĩ cho nên tôi mới 
nói ra những lời nói không mây tao 
nhã. Quý vị đừng có vì vậy mà hiểu 
lâm tôi. Theo cái thấy của tôi thì thật ra 
chăng có đạo lý gì để cho ta thuyết 
giảng. Nêu cân làm gì thì cứ làm đi, 
nêu không thì cứ nghỉ ngơi đi cho 
khỏe. 

Khắp nơi người ta nói lục độ vạn hạnh 
là Phật pháp, còn tôi thì tôi nói đó chỉ 
là những phương tiện điểm trang, 
những phương tiện để mình làm Phật 
sự chứ chưa phải là Phật pháp. Cho 
đến những việc như trì trai, giữ giới, 
bưng một bát dâu đừng để nó sóng 
sảnh rơi ra một giọt v.V..., tật cả những 
cái ây nêu không có khả năng làm cho 


374 


con mặt đạo của quý vị sáng ra thì rốt 
cuộc quý vị cũng phải DỊ người ta đòi 
trả tiên cơm nước như thường. Tại sao? 
Vào đạo không thông lý 

Luân hôi đến tín thí 

Trưởng giả tắm mươi mốt 

Cây khô ra mộc nhĩ 

Dù cho quý vị có ở một mình trên đỉnh 
cô phong, mỗi ngày ăn một bữa, ngôi 
thiên suốt đêm, không đặt lưng xuông, 
tu tập sáu thời một ngày tỉnh chuyên, 
thì quý vị cũng chỉ là những người 
đang tạo nghiệp. Dù cho quý vị có bố 
thí cả quốc thành, thê tử, đầu, mắt, tủy, 
não, voI, ngựa, bảy báu, mọi thứ đều 
đem ra cho hết thì những cái ây rốt 
cuộc cũng chỉ làm đau nhức thân tâm, 


S8) 


đem về những quả báo khổ đau. Tất cả 
đều không băng làm một kẻ võ sự, 
thuân nhất, không tạp loạn. Cho dù các 
vị Bô Tát đã đi qua mười địa có muốn 
đem hết tâm mình mà đi tìm dâu vết 
của một người tu vô sự như thê cũng 
không tìm ra được. Sở dĩ người ấy 
được chư thiên ca tụng, được Địa thần 
nâng gót, được chư Bụt mười phương 
xưng tán, là tại vì sao? Tại vì những 
người tu Ấy, ngay trong giây phút hiện 
tại, đang ngôi đây nghe pháp mà đang 
không đề lại dâu vết gì. 


Hỏi: “Bụt Đại Thông Trí Thắng ngồi 
trong đạo tràng trong mười kiếp liên 
tục mà Phật pháp không biểu hiện 
trước mắt, và ngài không thực hiện 
được Phật đạo.” Câu ây có nghĩa gì? 


376 


Thiên Sư đáp: Đại Thông có nghĩa là 
ở đầu cũng tự mình đạt tới được sự thật 
vô tánh và vô tướng của vạn pháp. Trí 
Thắng có nghĩa là ở đâu cũng không có 
một niệm nghi hoặc, không thây mình 
có đắc bất cứ một pháp nào. Bụt có 
nghĩa là sự thanh tịnh của tâm, ánh 
sảng (của sự thanh tịnh) ây thấu triệt 
được cùng pháp giới. Mười kiếp liên 
tục ngôi ở đạo tràng chính là mười Ba 
La Mật. Phật pháp không biểu hiện 
trước mặt có nghĩa là Phật vôn không 
sinh, Pháp vôn không diệt, thì làm sao 
biểu hiện trước mặt? Không thực hiện 
được Phật đạo có nghĩa là Bụt đâu có 
cân thành Bụt nữa. Cô nhân nói: “Bụt 
thường ở thế gian mà không nhiễm 
pháp thế gian.” Này các bạn tu, nêu quý 


Si? 


vị muôn làm Bụt thì đừng tùy thuộc 
vào vạn vật. Tầm sinh thì mọi pháp 
sinh, tâm diệt thì mọi pháp diệt, một 
tâm không sinh, thì các pháp không 
làm gì mình được nữa. 


Trong thế gian cũng như ngoài thế gian 
(xuất thế gian), chắng có Bụt mà cũng 
chăng có Pháp, không thật sự có trong 
giây phút hiện tại mà cũng chăng sẽ là 
không trong tương lai. Dâu nói có cái 
øì đi nữa, thì đó cũng chỉ là những 
danh ngôn và chương cú, chỉ có tác 
dụng tiếp dẫn được bọn con nít. 
Phương tiện thiết lập ra như thuốc để 
trị bệnh, sự biểu hiện danh cú có ra là 
vì thê. Với lại danh cú không tự gọi 
mình là danh cú. Chính quý vị đang có 
mặt đây trong g1ờ phút này với cái linh 


378 


giác thấy, nghe sáng rỡ như một ngọn 
đuôc chiêu sáng kia, chính quý vị mới 
là người đã an bày ra tât cả các danh 
cú. 
---OÔO--- 
7. Thiên sư khai thị: 


Các vị đại đức, phải tạo ra năm nghiệp 
vô gián thì mới được giải thoát. 

Hỏi: Năm nghiệp vô giản là øì? 
Thiên Sư đáp: Năm nghiệp vô gián là 
giết cha, giết mẹ, làm Bụt chảy mẫu, 
chia rẽ tăng đoàn và thiêu đốt linh 
tượng. Cha ở đây có nghĩa là vô minh. 
Nêu quý vị ngưng được sự tìm câu, dù 
cho trong một khoảnh khăc, cái sinh 
khởi và cái hoại diệt (của các Pháp) 


310 


như tiếng vang âm hưởng với hư 
không, nếu quý vị trong trường hợp 
nào cũng vô sự được, thì đó là đã giết 
được cha vô minh. Mẹ đây là sự tham 
ái. Nếu quý vị trong khi đi vào cối Dục 
đề tìm câu đôi tượng của sự tham ái mà 
có thể, dù cho trong một khoảnh khắc, 
thây được răng các pháp đêu Không và 
bất cứ nơi đâu cũng được vô trước, đó 
gọi là giết được mẹ tham dục. Bụt ở 
đây là sự vướng mặc vào các kiến giải 
phân biệt. Nêu quý vị đi vào trong 
pháp giới thanh tịnh mà không làm 
phát sinh những kiến giải phân biệt, dù 
chỉ trong một sát na, tới đâu cũng g1ữ 
được trí vô phân biệt của mình, đó là 
quý vị đã làm Bụt (của biến kế sở 
chấp) chảy máu. Tăng đoàn ở đây là sự 


380 


vướng mắc vào các ý niệm phiên não 
và sở y. Nếu quý vị đạt được cái thấy 
là tất cả các phiên não và kết sử đều 
không và chăng có chỗ nương tựa (sở 

y), thì dù chỉ trong một khoảnh khắc, 
quý vị cũng đã phá được tăng đoàn của 
phiên não, kết sử và sở _y. Kinh tượng ở 
đây là những ý niệm về nhân duyên, về 
tâm và vê pháp. Nếu quý vị, dù chỉ 
trong một khoảnh khăc, thây được tính 
Không của nhân duyên, của tâm và của 
pháp và đoạn trừ được tất cả những 
khái niệm mình có về nhân duyên, về 
tâm và vê pháp, đó là quý vị đã thiêu 
đột được các kinh tượng của khái niệm, 
của tâm và của pháp. 


381 


Này các vị đại đức, nêu làm được như 
thê, các vị sẽ không còn bị kẹt vào các 
danh từ phàm và thánh. 


Quý vị trong mỗi ý niệm đã quen nhìn 
vào năm tay không và ngón tay chỉ, 
cho đó là sự thật, dựa trên căn cảnh mà 
hình dung ra các pháp hư ngụy không 
thật có. Các vị có mặc cảm tự t1, cho 
nên chỉ biết khúm núm co rút mình lại, 
và tiếp tục nói: “Ta chỉ là một kẻ phàm 
phu, còn vị ây là một bậc thánh nhân. 
Bọn trọc đâu ngu ngốc kia ơi! Tại sao 
các ngươi lại chạy đi hôi hả tìm cái 
chết băng cách đội lốt sư tử lên đầu để 
kêu thành tiếng của những con dã can 
như thế? Là kẻ đại trượng phu mà tại 
sao các ngươi không thở ra được khí 
phách của kẻ đại trượng phu? Những 


382 


øì đã có sẵn trong nhà mình mà mình 
không tin, lại cứ đi tim kiêm ở những 
nhà khác? Tại sao lại cứ sa vào cái bẫy 
danh cú của cô nhân, hết nương vào âm 
lại tựa vào dương, rôt cuộc chăng tự 
mình đạt được gì cả. Gặp hoàn cảnh 
nào cũng bám vào, gặp đối tượng nào 
cũng nắm bắt, tiếp xúc tới đâu thì bị 
lừa gạt tới đó, quý vị không hê có tiêu 
chuẩn nhận thức nào cả. 

Các bạn tu, các bạn đừng bị kẹt vào lời 
nói của ông thây tu núi này. Tại sao? 
Tại vì những lời tôi nói không thực sự 
có nên tảng nào cả, đó chỉ là những 
bức vẽ nhất thời trên không gian, dù 
chúng là những hình tượng có màu có 
sắc. Này các bạn tu, đừng lây Bụt làm 
tiêu chuân tuyệt đối. Theo tôi thì cái 


383 


quan niệm ta có về Bụt ây cũng chỉ như 
một cái hô xí, và theo nghĩa đó, Bồ Tát 
và La Hán cũng chỉ là những kẻ đem 
tới øông củm. Vì vậy mới có hiện 
tượng Văn Thù mang gươm tới giết Cô 
Đàm và Ương Quật Ma đem đao tới 
chém Thích Ca. 


Này các bạn tu, Bụt không phải là cái 
øì mà quý vị có thê năm bắt được, cho 
đến giáo lý ba thừa, năm tánh, đốn 
dláo, viên giáo, tích môn, bản môn 
v.v..., tất cả chỉ là thuôc và bệnh cùng 
hiện khởi đôi lập nhau nhất thời, không 
phải là những pháp có thật. Mà dù cho 
có cải øÌ đi nữa thì đó cũng chỉ là 
những cái giá bày như có thật, những 
biểu hiện tạm thời dưới dạng văn tự để 


384 


cho công chúng có tạm thời mà sử 
dụng. Chỉ nói thê thôi! 


Này các bạn tu, có một bọn thây tu 
thực tập hướng nội công phu, nghĩ răng 
mình đang mong câu pháp xuất thê. Họ 
lâm. Câu Bụt thì mất Bụt. Câu Đạo thì 
mất Đạo. Câu Tổ thì mật Tô. Các đại 
đức, đừng lâm! Tôi không cân quý vị 
giải thích kinh luận cho hay, không cân 
quý vị làm quốc vương hay đại thân, 
tôi không cân quý vị biện giải thao thao 
như một dòng sông, tôi cũng không cân 
quý vị trở thành những bậc thông minh 
và trí tuệ. Tôi chỉ cân quý vị có được 
kiến giải chân chính. Nêu quý vị có 
giảng giải được một trăm bộ kinh luận 
đi nữa thì quý vị cũng không băng 
được một ông thây tu tâm thường mà 


385 


Vô sự. Giảng giải được kinh luận một 
cách thao thao chỉ làm cho các vị thêm 
tự hào tự đắc và sinh ra khinh miệt kẻ 
khác. Đó cũng chỉ là tâm sự của bọn A 
tu la, chỉ nghĩ đến thắng bại. Vô minh 
và sự tranh châp nhân ngã chỉ làm lớn 
lên cái nghiệp địa ngục. Ty khưu Thiện 
Tĩnh (Sunaksatra) đây, thông giải được 
mười hai thể tài của kinh điển vậy mà 
vẫn phải rơi vào địa ngục như thường, 
không còn được ở lại trên trái đất. Hơn 
hết là nên vô sự và châm dứt mọi tìm 
câu, đói thì ăn, buôn ngủ thì nhăm mắt 
lại, kẻ ngu có thể cười ta, nhưng người 
trí sẽ hiểu được ta. 

Này các bạn tu, đừng đi tìm câu gì 
trong văn tự để cho tâm mình thêm 
động, trí mình thêm mệt và phôi mình 


386 


phải hớp vào những luông khí lạnh, vô 
ích. Chi băng thấy được trong một 
khoảnh khắc răng các hiện tượng 
duyên khởi là vô sinh và siêu việt được 
cả các vị bô tát quyên học trong ba 
thừa. 


Các vị đại đức, đừng chân chừ cho qua 
nøày tháng. Ngày xưa, khi chưa thấy 
đạo, còn đang ở trong vùng mờ mỊt đen 
tôi, tôi đã không lúc nào dám làm 
biếng, bâu máu nóng trong người luôn 
luôn thúc đây tôi bôn ba đi tham câu 
học đạo. Sau đó nhờ đạt được trí lực, 
bây giờ mới có dịp ngôi đây nói 
chuyện với quý vị. Tôi khuyên quý vị 
là đừng vi chuyện cơm áo và danh lợi 
mà để thì giờ đi qua. Gặp được thiện tri 
thức là một điều hy hữu, cũng giống 


387 


như gặp hoa ưu đàm đang độ nở, lâu 
lăm mới có một lân. Có những vị tử 
khắp nơi về đây, nghe nói có lão già 
Lâm Tê, liên tìm tới định vẫn nạn thử 
giăng bẫy để lừa tôi nói ra những lời 
ngôn giáo, nhưng các vị ấy đã thât bại. 
Và khi lão tăng này đã đưa toàn thân ra 
để phơi bày công dụng, thì quý vị ấy 
ngôi đó hai mắt tráo trưng, miệng câm 
như hên, hoang mang đến nỗi không 
biết trả lời tôi ra sao. Tôi xin nói cho 
quý vị biết: với sức dẫm đạp của rông 
voi thì lừa ngựa không thể nào chịu 
nồi. 

Các vị ấy đã đi khắp nơi, đã trỏ ngực 
võ sườn, nói răng mình hiểu thiên hiểu 
đạo. Nhưng các vị ây đã không thê 
không tới đây, có khi đi hai người, có 


386 


khi đi ba người một lúc, nhưng rốt 
cuộc tới đây họ cũng chắng phô trương 
được một cái gì cả. Úi chà! Các vị cứ 
đem cái thân và cái tâm ấy của quý vị 
đi khắp nơi để khua tung hai mảnh da 
môi, lừa gạt dần trong xóm, coI chừng 
có ngày sẽ bị ăn thiết bông. Bọn họ 
không phải là thật người xuất gia đâu, 
kỳ thực họ đang bị lùa về cảnh giới A 
tu la. Chỗ chí lý của đạo không phải là 
dùng lý luận để để cao giáo lý của 
mình và đề chinh phục người đạo khác. 
Chư Bụt và chư Tổ nôi tiếp nhau cũng 
đi theo tinh thân này và cũng không có 
chủ đích nào khác. Nếu các ngài có 
thiết lập ngôn giáo thì những ngôn giáo 
này cũng chỉ nắm trong những mô thức 
giáo hóa đưa người vào các phạm trù 


389 


ba thừa, năm tánh và quả báo trời 
người. Giáo pháp viên đốn thì không 
như thế. Đông tử Thiện Tài thật ra 
chưa từng đi qua một cuộc tham vẫn 
tìm câu nào cả. 

Các vị đại đức, đừng sử dụng tâm ý 
một cách lâm lạc. Biên lớn không bao 
giờ chấp nhận tử thị. Mang gánh nặng 
của tâm lý tìm câu mà TOng Tuôi khắp 
nơi trong thiên hạ, điều này chỉ gây 
thêm chướng ngại cho cái thấy của 
chính tâm mình. Nếu mặt trời không bị 
mây che thì khắp nơi bâu trời được 
chiêu sáng. Mắt không bị dụi thì sẽ 
không có hoa đôm trong hư không. 


Này các bạn tu, nêu các bạn muôn sông 
theo tĩnh thân của Pháp thì chỉ cân 


390 


chấm dứt nghi ngờ. Triển khai ra thì 
ôm lây cả pháp giới, thu vén lại thì tơ 
tóc cũng không dung, một mình sáng 
rỡ, chưa từng thiếu thôn. Cái mà tai 
không nghe, mặt không thấy, ta gọi nó 
là cái g1? Người xưa nói: Nói nó là một 
vật thì cũng không đúng. Quý vị hãy tự 
mình quán chiêu xem có cái gì khác 
hơn không? Nói mãi cũng không cùng, 
mỗi người phải tự nỗ lực. Xin chào 
QUÝ VỊ. 


---OoÔO--- 
II - Đôi Trị Căn Cơ 
Quan Phủ Thường Thị họ Vương cùng 
với các quan thỉnh thiên sư lên pháp 
tọa. Thiên sư bước lên nói: 


39] 


- Hôm nay vì việc bật đắc dĩ thuận theo 
nhân tình cho nên tôi mới lên ngôi trên 
pháp tòa này. Nếu nói đến chuyện 
chính thức để xướng việc lớn của 
truyền thống tổ tông Thiên, tôi sẽ 
không thể mở miệng ra được và quý vị 
cũng sẽ không biết đặt chân vào đâu. 
Nhưng hôm nay vi quan Thường Thị 
cứ thỉnh câu mãi thì làm sao tôi còn có 
thể giâu kín được tông chỉ cương yếu 
của Thiên? Vậy thì có vị chiến tướng 
nào muôn phât cờ mở trận thì hãy xin 
ra đối diện với đại chúng đây đề nêu ra 
vài chứng cứ xem sao? 

Có một vị xuất gia bước ra hỏi: 

- Đại ý của Phật pháp là gì? 

Thiên sư hét. Vị xuât gia kia lạy. Thiên 
SƯ nÓI: 


392 


- Ông thây này có thể nói chuyện được 
đây. 

---OÖO--- 
Một vị khác hỏi: 
- Thiên sư xướng lên khúc hát của 
truyền thông nào, và tiếp nỗi tông 
phong của a1? 
Sư đáp: 
- Ngày xưa hôi tôi còn ở với thây 
Hoàng Bích, ba lân tôi đặt câu hỏi, ba 
lân bị đánh. 
VỊ này suy nghĩ. Sư liên hét. Sau đó sư 
còn đánh thêm cho một cái và nói: 
- Thây đừng có mong đóng cọc trong 
hư không. 


-—-OUO--- 


393 


Có vị tọa chủ lên hỏi: 

- CHIáo lý của ba thửa và của mười hai 
thể tài không lý không làm sáng lên 
được tính Bụt trong ta? 

Thiên sư nói 

- Cỏ hoang của (vườn tâm) thây, thây 
chưa từng xới. 

Tọa chủ thưa: 

- Không có lý Bụt lại đánh lừa người? 
Sư hỏi: 

- Bụt ở đầu? 

VỊ tọa chủ không nói được. Sư bảo: 

- Có quan Thường Thị ở đây mà thây 
lại muốn gạt ông thây tu già này hả? 
Rút lui mau, rút lui mau! Để chỗ cho 
người khác hỏi. 

Thiên sư lại nói: 

- Vì việc lớn cho nên chúng ta mới 


394 


thiết lập ra buối tiệc pháp hôm nay. 
Còn ai muốn hỏi hay nói gì nữa không? 
Hãy mau ra đây. (Tôi nói trước cho 
quý vị biết) Khi quý vị vừa mở miệng 
ra, thi quý vị đã đánh mật cái liên hệ 
rôi. Tại sao¿ Quỹ vị có nghe Đức Thế 
Tôn nói răng “pháp không dính tới văn 
tự, không thuộc nhân cũng không do 
duyên" hay không? Chỉ vì đức tin của 
quý vị nơi tự thần còn chưa tới, cho 
nên hôm nay chúng ta chỉ có được 
những giây leo ký sinh (những lời nói 
lẻ), chỉ có tác dụng làm ủng trệ cái tâm 
của quan Thường Thị và của các quan 
khác, và làm cho Phật tính của quý vị 
ây thêm lu mờ. Tốt hơn là nên rút lụi. 
Rôi thiên sư hét lên và nói : 

- Những người niêm tin bạc nhược kia 


Khi 


ƠI, bỏ ra cả ngày đề chỉ nói qua nói lại 
như vậy cũng vô ích thôi! Quý vị đứng 
lâu mỏi chân rôi, vậy xin tạm biệt! 


-—-OO--- 


Có lần thiên sư đến Hà phủ. Quan 
Thường Thị họ Vương thỉnh thiên sư 
lên pháp tòa. Lúc bây giờ có thây Ma 
Côc bước ra hỏi: 

- Trong ngàn mắt ngàn tay của đức Đại 
Bi, con mắt nào là con mắt chính? 
Thiên sư nói: 

- Trong ngàn mắt ngàn tay của đức Đại 
Bi, con mắt nào là con mặt chính? Nói 
mau. nói maul 

Ma Cốc kéo thiên sư xuông tòa rôi tự 
ngôi lên trên tòa. Thiên sư đến gân, 
nói: 


396 


- Không hiểu? 

Ma Cốc còn đang lưỡng lự thì thiên sư 
kéo Ma Cốc xuống, rôi tự ngôi lên. Ma 
Côc đi ra khỏi pháp đường. Thiên sư 
cũng đi xuống. 


-—-OUO--- 


Một hôm thiên sư lên pháp đường nói: 
- Trên đông thịt đỏ au này có một con 
người thật không có vỊ trí, thường đi ra 
đi vào ngay trước mặt quý vị. A1 chưa 
thây được thì hãy nhìn kỹ xem, nhìn kỹ 
xeml 

Lúc bây giờ có một vị xuất gia đi lên, 
hỏi: 

- Con người thật không có vị trí là gì? 
Thiên sư tử thiên sàng bước xuống, 
năm lây vị ây và bảo: 


- Thây nói đi, thây nói đi (con người 
thật không có vị trí là øì). 

VỊ ây lưỡng lự. Thiên sư bèn thả vị ây 
ra rÔi nói: 

- Con người thật không có vị trí là cải 
cọng cứt khô gì? 


Nói xong liên quay về phương trượng. 


---OUO--- 


Thiên sư vừa lên pháp đường thì có 
một vị xuât ø1a ra lạy. Sư hét. VỊ xuất 
Ø1a nÓI: 

- XIn lão hòa thượng đừng thử con. 
Thiên sư hỏi: 

- Thây nói tôi nghe đi, cái (tiếng hét) 
ây đã rơi vào đâu? 

VỊ xuât gia liên hét. 


---OO--- 


398 


Có một vị thây khác lên hỏi: 
- Đại ý của Phật pháp là gi - 
Thiên sư hét. Thây ây lạy. Thiên sư hỏi 


- Khuyết điểm là ở chỗ nào? 

Thây ây nói: 

- Nếu tái phạm sẽ không tha thứ lần 
nữa. 

Thiên sư liên hét. 


-—-OO--- 


Hôm ây hai vị thủ tọa của hai thiên 
đường vừa thây nhau thì đông thời 
cùng hét. Có một thây hỏi thiên sư: 
- Trong trường hợp này có chủ có 
khách đàng hoàng không? 

Thiên sư nói: 

- Chủ khách rõ ràng đó. 


Và thiên sư nói: 

- Đại chúng, nêu quý vị muôn biết về 
nguyên tặc tứ tân chủ thì hãy tới hỏi 
hai vị thủ tọa hai thiên đường. 

Nói xong thiên sư bước xuông. 


-—-OUO--- 


Thiên sư lên pháp đường, có một vị 
xuất gia hỏi: 

- Đại ý Phật pháp là gì? 

Thiên sư đưa phất trân lên. VỊ ây hét và 
bị thiền sư đánh cho một cái. Lại có 
một vị xuất gia khác lên hỏi: 

- Đại ý Phật pháp là gì: 

Thiên sư cũng đưa phất trân lên. VỊ ấy 
hét. Thiên sư cũng hét. VỊ â ây do dự, 
liên bị thiên sư đánh. Thiên sư mới 
bảo: 


400 


- Này đại chúng, người vì pháp thì 
không sợ tảng thật thân mạng. Hai 
mươi năm về trước hôi còn ở với tiên 
sư Hoàng Bích, ba lân tới hỏi về đại ý 
Phật pháp ba lân tôi được ban cho một 
gậy, cũng giông như được tiên sư sờ 
đâu băng một cành ngải cứu (armoise) 
vậy. Đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ đến 
lần được Ngài đánh. Vậy thì ai có thể 
lên đây giúp tôi sông lại giây phút ây? 
Lúc bầy giờ có một vị xuât gia rời chỗ 
ngôi trong chúng đi lên và nói: 

- Con đây có thể làm được việc ây. 
Thiên sư cầm oậy đưa cho vị kia. VỊ 
kia ngân ngại khi tiếp nhận cây gậy. 
Thiên sư liên đánh cho vị ây một gậy. 


-—-OO--- 


Thiên sư lên pháp đường, có vị xuất 
ø1a hỏi: 
- Chuyện đâu lưỡi gươm bén là chuyện 
gì vậy? 
Thiên sư nói: 
- Nguy rôi! Nguy tôi! 
VỊ kia lưỡng lự, liên bị thiền sư đánh 
cho một cái. 

---OÖO--- 
Lại có người hỏi: 
- Trong trường hợp người hành giả 
Thạch Thất giã gạo, giây phút anh ta 
quên mất việc dậm chân xuông chày 
thi anh ta đi đâu? 
Thiên sư nói: 
- Chìm xuống suối sâu. 
Thiên sư lại nói: 


- Dù có aI tới với tôi đi nữa thì tôi cũng 
không phụ lòng người ây. Luôn luôn 
tôi biết kẻ ấ ây từ đầu tới. Nếu người ấy 
tỚI VỚI tư thế ây, thì IBƯỜI ây cũng 
giông như tự đánh mật mình, nêu 
người ây không tới với tư thê ây, thì 
cũng như không có dây mà người ấy tự 
trói mình. Này quý vị, bất cứ lúc nảo 
cũng vậy, đừng có đắn đo suy nghĩ 
loạn lên như thê. Hiểu hay không hiều 
đều là sai lâm. Tôi nói huych toẹt ra 
như thế đó. Thiên hạ có nói hành tôi thì 
cứ nói, không sao. Quý vị đứng lâu 
mỏi chân rôi, xin hẹn dịp khác! 


-—-OO--- 


Thiên sư lên pháp đường và khai thị: 
- Một người đứng trên chót vót đỉnh cô 


403 


phong không có đường ra, còn một 
người đứng øiữa ngã tư không tiên thôi 
được. Giữa hai kẻ ây, ai tới trước, ai 
tới sau? Đừng giả bộ làm Duy Ma Cật 
cũng đừng đóng vai Phó đại sĩ. Xin 
chào quý vỊ. 


---OUO--- 


Thiên sư lên pháp đường và nói: 

- Có một người đang mãi mãi ở ngoài 
đường mà chưa hê lìa khỏi nhà cửa, có 
một người đã lìa nhà cửa, nhưng mà 
không đang ở ngoài đường. Trong hai 
người ấy, ai là kẻ đáng được thiên và 
nhân cúng dường? 

Nói xong liên bước xuông. 


-—-OOO--- 


404 


Thiên sư lên pháp đường. Có vị xuất 
ø1a hỏi: 
- Câu nói thứ nhất là gì? 
Thiên sư đáp: 
ân tam yêu nhắc ra, điểm son rõ 
Không hê lưỡng lự, chủ khách phân. 
- Còn câu nói thứ hai? 
Thiên sư: 
Diệu giải ngại gì câu vẫn đáp 
Cơ quan thi thiết chắng ngăn dòng. 
- Còn câu nói thứ ba? 
Thiên sư: 
Hãy nhìn con rồi đang trình diễn 
Có người dây kéo núp bên trong. 
Thiên sư lại nói: 
- Một câu nói phải có đủ ba huyện 
môn. Một huyện môn phải có đủ ba 
yếu lĩnh. Phải có quyên phải có dụng. 


405 


Các vị hiêu như thê nào? 
Nói xong thiên sư bước xuông. 


-—-OO--- 


Tổ Hoàng Bích vào nhà bếp, hỏi thây 
đâu bếp: 

- Thây làm gì đó? 

Thây đâu bếp trả lời: 

- Con đang nhặt gạo cho chúng tăng. 
Tổ Hoàng Bích hỏi: 

- Mỗi ngày ăn nhiêu ít? 

Thây đâu bếp nói: 

- Hai thạch rưỡi. 

Tổ Hoàng Bích: 

- Như thê có nhiêu quá hay không? 
Thây đâu bếp: 

- Vậy mà còn sợ thiêu đây. 


406 


Tổ Hoàng Bích liên đánh thây đầu bếp 
một cái. 
---OÖO--- 


Thây đâu bếp thuật chuyện này cho 
thiên sư Lâm Tế nghe. Thiên sư nói: 
- Tôi sẽ hỏi ông giả cho thây về việc 
này. 

Thiên sư vừa đến đứng bên tổ Hoàng 
Bích thì Tổ liên kê lại câu chuyện. 
Thiên sư nói: 

- Thây đâu bếp không hiễu, xin hòa 
thượng cho một câu trả lời để con 
chuyên lại cho thây ây. 

Rồi thiên sư hỏi: 

- Như thế có nhiều quá hay không? 
Tổ Hoàng Bích nói: 

- Tại sao (thây ây) không nói ngày mai 


lại phải ăn thêm một bữa nữa? 

Thiên sư nói: 

- NóI ngày mai mà làm gì? Phải ăn 
ngay ngày hôm nay chứ! 

Nói xong thiên sư đánh tổ một cái. Tổ 
Hoàng Bích nói: 

- Cái thăng điên này hôm nay dám tới 
đây vuôt râu hùm hả? 

Thiên sư liên hét và đi ra. 


-—-OO--- 


Sau đó có địp Quy Sơn hỏi Ngưỡng 
Sơn về chuyện này: 

- Hai vị tôn túc kia nói với nhau như 
thế là có ý gì? 

Ngưỡng Sơn: 

- Thây nghĩ gì? 

Quy Sơn nói: 


408 


- Nuôi con mới biết công lao mẹ hiên. 
Ngưỡng Sơn nói: 
- Không phải vậy đầu. 
Quy Sơn nói: 
- Vậy thì sao? 
Ngưỡng Sơn nói: 
- Cái đó cũng nghiêm trọng chắng khác 
như đưa giặc về phá nhà. 

---OÖO--- 
Thiên sư hỏi một vị xuất gia: 
- Thây từ đâu tới? 
VỊ này hét.Thiên sư liên chào và mời vị 
kia ngôi xuống. VỊ kia lưỡng lự, bèn bị 
thiên sư đánh. 


-—-OO--- 


409 


Thiên sư thầy một vị xuất Ø1a đến. liền 
nâng phât trân lên. VỊ xuât gia làm lê, 
liên bị thiên sư đánh. 


-—-OO--- 


Lại một vị xuất ø1a khác đến, thiên sư 
cũng nâng phất trân lên. Vị này tỏ ra 
không quan tâm đến. Thiên sư cũng 
đánh vị này luôn. 


-—-OO--- 


Một hôm, thiên sư cùng thiên sư Phố 
Hóa đi phó trai tại nhà một thí chủ. 
Thiên sư hỏi: 

- SợI lông nuốt cả biên cả, hạt cải đựng 
được núi Tu Di, đó là diệu dụng thân 
thông, hay sự thực vôn là như thê? 

Phố Hóa kéo đồ cả mâm cơm. Thiên sư 
nói: 


410 


- Sao mà thô tháo như thế? (Sao không 
có uy nghi tế hạnh gì cả?) 

Phố Hóa nói: 

- Đây là đâu mà nói thô nói tê? 

Ngày hôm sau thiên sư lại cùng Phố 
Hóa đi phó trai. Thiên sư lại hỏi: 

- Hôm nay thức ăn cúng dường cũng 
tương tợ như hôm qua, phải không? 
Phố Hóa cũng kéo đồ bàn cơm như 
hôm trước. Thiên sư nói: 

- Được thì được đây, nhưng mà thô 
tháo thì vẫn rất thô tháo. 

Phố Hóa nói: 

- Đô đưi! Trong Phật pháp thì có gì là 
thô có gì là tê? 

Thiên sư bèn le lưỡi. 


-—-OO--- 


Một hôm đó, thiên sư cùng với hai vị 
trưởng lão Hà Dương và Mộc Tháp 
ngôi sưởi chân trong tăng đường. Thiên 
SƯ HÓI: 

- Ngày nào Phố Hóa cũng làm kẻ điên 
ngoài phô chợ. Chăng biết ông ta là 
phàm hay là thánh. 

Ngay lúc ây Phố Hóa đi vào. Thiên sư 
liên hỏi: 

- Thây là phàm hay là thánh? 

Phố Hóa nói: 

- Thây hãy nói đi: tôi là phàm hay là 
thánh? 

Thiên sư hét. Phô Hóa lấy tay chỉ ba 
nĐƯỜI Và nÓI: 

- Hà Dương là cô dầu mới, Mộc Tháp 
là thiên lão bà, còn Lâm Tế là một đứa 
bé con, nhưng nó lại có được một con 


mắt. 

Thiên sư nói: 

- Tên giặc này! 

Phố Hóa vừa đi ra vừa kêu: 

- Có giặc! Có giặc! 
---OÖO--- 


Một hôm Phố Hóa đang ăn bắp cải 


sông ở tăng đường. Thiên sư liên nói: 


- Lớn như một con lừal 

Phố Hóa liên giả tiếng lừa kêu. Thiên 
SƯ nÓI: 

- Tên giặc này! 

Phố Hóa vừa đi ra vừa kêu: 

- Có giặc! Có giặc! 


-—-OUO--- 


412 


Phố Hóa thường đi rung chuông ngoài 


phô chợ và nói: 


413 


- Phía sáng tới thì đánh phía sáng, phía 
tôi đên thì đánh phía tối, bôn phương 
tám hướng đến, thì xoay vân mà đánh, 
hư không đến thì ta đây đánh hết mình. 

Thiên sư sai một vị thị giả đi, đặn khi 
nghe Phố Hóa nói như thê thì níu thầy 
ây lại và hỏi: “Nếu không có cái gì tới 
thì sao?°. VỊ thị giả làm y như thê. Phố 
Hóa đây thị giả ra và nói: 

- Ngày mai sẽ có trai tăng ở Đại BI 
Viện. 

Nghe kế lại câu chuyện, thiền sư nói: 

- Xưa nay mình vẫn nghi cái anh chàng 
này. 

---OÖO--- 


Có một vị lão túc tới tham vẫn, không 
làm lê chào hỏi cũng không vân an. VỊ 


này hỏi: 
- Làm lễ là phải hay không làm lễ 
phảt? 
Thiên sư hét. VỊ lão túc làm lễ. Thiền 
SƯ nÓI: 
- Hay thay, bọn giặc cỏ này. 
VỊ lão túc la: 
- CIặc cỏ! CIặc cỏi 
Và đi ra. Thiên sư nói: 
- Đừng nói vô sự là tốt. 
---OÖO--- 


Lúc bây Ø1ờ có một vị thủ tọa đang 
đứng hâu một bên thiên sư. Thiên sư 
hỏi: 

- Có lỗi hay không có lỗi? 

VỊ thủ tọa đáp: 

- Cả hai đều có lỗi. 


415 


Thiên sư hỏi: 

- Lỗi ở chỗ nào? 

Vị thủ tọa đi ra. Thiên sư nói: 
- Đừng nói vô sự là tốt. 


-—-OO--- 


Sau này có người kê lại câu chuyện với 
Nam Tuyên. Nam Tuyên phê binh: 
- Ngựa quan đạp nhau. 


-—-OUO--- 


Nhân vào phó trai ở một doanh trại của 
quân đội, thiên sư gặp một viên sĩ quan 
đứng đón ở cửa. Trỏ vào một cây cột 
trần, thiên sư hỏi: 

- Cái này là phàm hay thánh? 

VỊ sĩ quan không nói được. Thiên sư 
đánh vào cây cột trần và nói: 

- Dù có nói được hay không thì nó 


416 


cũng chỉ là một cây cột gỗ. 
Thiên sư bèn đi vảo. 
---OÖO--- 
Thiên sư hỏi viện chủ: 
- Thây vừa từ đâu vê? 
Viện chủ: 
- Đi ra quận bán lúa vê. 
Thiên sư: 
- Bán được hết không? 
Viện chủ: 
- Bán được hết. 
Thiên sư lây gậy vạch một đường trước 
mặt và hỏi: 
- Bán được cái này không? 
Viện chủ hét. Thiền sư đánh. 
Vị điển tọa tới. Thiền sư kề lại câu 
chuyện. VỊ điển tọa nói: 


417 


- Viện chủ không hiểu được ý của hòa 
thượng. 

Thiên sư nói: 

- Còn thây, thây hiêu không? 

Điền tọa nghiêng mình làm lễ, cũng bị 
thiên sư đánh luôn. 


-—-OO--- 


Có vị tọa chủ (giảng sư) tới thăm 
viêng, thiên sư hỏi: 

- lọa chủ giảng những kinh luận nào? 
Tọa chủ: 

- Con còn dở lăm, chỉ giảng sơ sải 
được luận Bách Pháp Minh Môn. 

Thiên sư nói: 

- Có kẻ thông suốt cả giáo lý ba thừa 
và mười hai thể tài, lại có kẻ không biết 
øì về giáo lý tam thừa và mười hai thể 


418 


tài, hai kẻ ây giông nhau hay khác 
nhau? 

Tọa chủ nói: 

- Hiểu được thì giống nhau, không hiểu 
được thì khác nhau. 

Lúc ấy Lạc Phố đứng sau lưng làm thị 
Ø1ả, nÓI: 

- Thưa tọa chủ, ở đây là đầu mà nói 
giông nhau hay khác nhau? 

Thiên sư quay lại hỏi: 

- Thị giả, vậy thi chú nghĩ sao? 

Thị giả liên hét. Sau khi tiễn tọa chủ đi, 
thiên sư hỏi thị giả: 

- Hồi nãy chú hét tôi hả? 

Thị giả nói: 

- Vâng. 

Thiên sư bèn đánh thị giả. 


-—-OO--- 


419 


Thiên sư nghe Đức Sơn đời thứ hai có 
nói: “Nói được thì lãnh ba mươi gậy, 
không nói được cũng lãnh ba mươi 
oậy'ˆ, bèn sai Lạc Phổ đi đến, dặn răng: 
- Sau khi hỏi “Nói được sao cũng lãnh 
30 gậy?'ˆ, chú hãy đợi cho Đức Sơn 
đánh thì hãy giật gậy và đây cho ông ta 
một cái mạnh, xem ông ta hành xử ra 
sao? 

Lạc Phố làm y như lời đặn. Đức Sơn 
thây thế liên rút vào phương trượng. 
Lạc Phô về thuật lại cho thiền sư hay. 
Thiên sư nói: 

- Từ trước tới nay, ta đã từng ngh1 ông 
già ây. Tuy nhiên, chú thây thê nào? 
Lạc Phố còn đang lưỡng lự thì bị thiên 
sư đánh. 


-—-OUO--- 


420 


Quan Thường Thị họ Vương một hôm 
đến thăm thiên sư. Hai người cùng 
đứng trước tăng đường nhìn vào. Quan 
hỏi: 

- Các thây ở đây có học kinh không? 
Thiên sư nói: 

- Không học kinh. 

Quan hỏi: 

- Vậy các thây có học thiên không? 
Thiên sư nói: 

- Cũng không học thiên. 

Quan hỏi: 

- Kinh cũng không học, thiên cũng 
không học, thi làm cái øì nữa? 

Thiên sư nói: 

- Tôi chỉ dạy họ làm Bụt làm Tô thôi. 
Quan Thường Thị nói: 

- Bụi vàng tuy quý, nhưng rơi vào mắt 


cũng xôn lắm. 

Thiên sư bảo: 

- Vậy mà xưa nay tôi cứ ngỡ ông là 
một kẻ tâm thường. 


-—-OO--- 


Thiên sư hỏi Hạnh Sơn: 

- Thế nào là khoảng đất trông và con 
trâu trăng? 

Hạnh Sơn rỗng ra tiêng trâu. Thiên sư 
hỏi: 

- Thây câm hả? 

Hạnh Sơn nói: 

- Còn hòa thượng thì sao? 

Thiên sư nói: 

- Con vật này! 


-—-OUO--- 


422 


Thiên sư hỏi Lạc Phổ: 

- Lâu nay, một người dùng øậy, một 
người dùng tiêng hét. Người nào thân 
thiết hơn? 

Lạc Phổ: 

- Cả hai đều không thân thiết. 

Thiên sư hỏi: 

- Thây hiểu nghĩa chữ thân thiết thể 
nào? 

Lạc Phố hét, và bị thiên sư đánh. 


-—-OO--- 


Thây một vị xuất gia đến, thiên sư đưa 
hai tay ra. Vị xuất gia không nói gì. 
Thiên sư hỏi: 

- Thây có hiểu không? 

VỊ xuât gia: 
- Con không hiễu. 


423 
Thiên sư nói: 
Núi Côn Lôn khó mở 
Ta cho ngươi hai đồng. 
---OÔO--- 


Đại Giác đến tham vẫn. Thiên sư đưa 
phất trần lên. Đại Giác trải tọa cụ. 
Thiên sư ném phât trân xuống đât. Đại 
Giác liên lây tọa cụ lên, đi vào tăng 
đường. 

Trong chúng các thây bàn với nhau: 

- Thây này có quen thân gì với thiên sư 
của chúng mình không, tại sao không 
lễ bái mà cũng không bị ăn đòn? 

Nghe nói thê, thiên sư cho øỌI1 Đại CIác 
đến. Thiên sư nói: 

- Đại chúng đây nói răng thây chưa 
chào hỏi tôi. 


424 
Đại Giác trả lỜI: 
- Thiên sư mạnh giỏi không? 
Rồi trở vào với chúng. 


-—-OO--- 


Trong thời gian hành cước, thiên sư 
Triệu Châu có dịp ghé lại thăm thiên 
sư, øặp lúc thiên sư đang rửa chân. 
Triệu Châu hỏi: 

- Mục đích của Bộ Đê Đạt Ma qua đây 
là øì? 

Thiên sư nói: 

- Đúng vào lúc tôi đang rửa chân. 
Triệu Châu tới gần ghé tai làm bộ 
nøhe. Thiên sư nói: 

- Bây giờ tôi phải lại đồ thêm một chậu 


425 


nước dơ nữa hay sao? 
Triệu Châu liên bỏ đi. 
---o0O--- 


Có thượng tọa Định đến tham vẫn, 
hỏi: 

- Đại ý của Phật pháp là gì? 

Thiên sư từ thiên sàng bước xuông, 
nắm lây thượng tọa Định, đánh cho 
thượng tọa một cái, rôi thả thượng tọa 
ra. Thượng tọa Định đứng yên. 

Có một vị xuất gia đứng đó nói: 

- Thượng tọa Định, sao không lạy 
xuống đi! 

Thượng tọa Định lạy xuống thì bỗng 
dưng đại ngộ. 


-—-OUO--- 


426 


Ma Cốc đến tham vân, vừa trải tọa cụ 
vừa hỏi: 

- Mười hai mặt của Quan Âm, mặt nào 
là mặt chính? 

Thiên sư từ thiên sàng bước xuông, 
một tay nắm tọa cụ, một tay kéo Ma 
Cốc tới gân, hỏi: 

- Quan Âm mười hai mặt bây giờ đang 
đi đầu? 

Ma Cốc xoay mình lại, định lên thiên 
sàng ngôi thì thiên sư năm lây gậy định 
đánh. Ma Cốc giật gậy. Cả hai sau đó 
cùng nắm gậy đi vào phương trượng. 


-—-OOO--- 


Thiên sư hỏi một thây: 
- Có lúc tiêng hét giông như lưỡi gươm 
báu của K1m Cương Vương; có lúc 


tiêng hét giống như sư tử lông vàng 
đang ngôi xôm; có lúc tiếng hét giông 
như chiếc sào dò bóng cỏ; có lúc tiếng 
hét không có tác dụng của tiếng hét. 
Thây hiểu không? 
Vị xuất ø1a lưỡng lự, liên bị thiên sư 
đánh. 

---OÖO--- 
Thiên sư hỏi một ni sư: 
- Thiện lai hay ác la1? 
Ni sư hét. Thiên sư câm gậy nói: 
- Nói đi, nói đi! 
Ni sư hét thêm một tiếng thứ hai nhưng 
vẫn bị thiền sư đánh. 

---OÖO--- 


Long Nha hỏi: 
- Tô sư Bô Đê Đạt Ma từ Án độ qua có 


428 


mục đích gì? 

Thiên sư nói: 

- Đem thiên bản lại đây cho ta. 

Long Nha đưa thiên bản. Thiên sư tiếp 
lây thiên bản và đánh Long Nha. Long 
Nha nói: 

- Đánh thì cứ đánh nhưng mục đích của 
tổ sư vẫn chưa thây rõ ràng. 

Sau đó, Long Nha đến thăm Thúy Vi 
và hỏi: 

- Tổ sư từ Ấn độ qua có mục đích gì? 
Thúy VI nói: 
- Đem bô đoàn lại đây cho ta. 

Long Nha đưa bô đoàn.Thúy Vi tiếp 
lây bô đoàn và đánh Long Nha. Long 
Nha nói: 

- Đánh thì đánh nhưng mục đích của tô 
sư cũng vẫn chưa thây rõ ràng. 


429 


Sau này, Long Nha làm Viện chủ, có 
một vị xuât gia đi vào thiên thất hỏi: 

- Trong thời gian hòa thượng đi hành 
cước có tham vân hai vị tôn túc, vậy 
hòa thượng có công nhận (tuệ giác) của 
hai vị ây không? 

Long Nha nói: 

- Công nhận thì có công nhận, nhưng 
mục đích của tô sư vẫn chưa thấy rõ 
ràng như thường. 


-—-OÚO--- 


Đồ chúng của thiên sư Kinh Sơn có tới 
500 vị, nhưng trong số ây có rất ít 
người đến tham thỉnh thiên sư. Tổ 
Hoàng Bích phái thiên sư đên thăm 
Kinh Sơn. Trước khi đi, tổ hỏi: 

- Con đến đây sẽ làm øì? 


430 


Thiên sư nói: 
- Đến đó con mới biết sẽ làm gì. 
Đến nơi, còn mang nguyên áo nón du 
hành, thiên sư đi thăng vào pháp đường 
để gặp Kinh Sơn. Kỉnh Sơn vừa ngửng 
đầu lên thì thiền sư liên hét. Kinh Sơn 
vừa mở miệng chưa kịp nói øì thì thiên 
sư đã phất tay áo đổi ra. 

---OÖO--- 


Ngay sau đó có một thây hỏi Kinh Sơn: 
- Cái ông thây kia mới tới, có nói qua 
nói lại øì với hòa thượng không mà hét 
như vậy? 

Kỉnh Sơn nói: 

- Thây ấy từ đạo tràng của Hoàng Bích 
tới đây. Nêu muốn biết thì đi hỏi ông ta 
đ1. 


431 


Năm trăm đô chúng của Kỉnh Sơn sau 
đó bị phân tán quá hơn một nửa. 


-—-OO--- 


Một hôm ngoài phô chợ, Phô Hóa ngỏ 
lời xin chiêc áo một tắm. Ai cũng cho 
áo, nhưng Phố Hóa không nhận. Nghe 
vậy thiên sư bảo viện chủ mua cho Phố 
Hóa một chiếc quan tài. Lúc Phố Hóa 
về, thiên sư nói: 

- Tôi vừa mới may cho thây một chiếc 
áo một tâm rôi đó. 

Phố Hóa liên vác chiếc quan tài đi qua 
phô chợ, nói: 

- Lâm Tế vừa may cho tôi một chiếc áo 
một tâm. Bây giờ tôi sẽ đi ra cửa Đông 
đề thoát hóa hình hài này. 

Người ngoài chợ đi theo Phố Hóa để 


432 


xem. Nhưng tới nơi Phố Hóa lại nói: 

- Ngày hôm nay tôi chưa thoát hóa đầu. 
Ngày mai tôi sẽ thoát hóa tại cửa Nam. 
Ngày hôm sau Phố Hóa cũng nói là 
chưa thoát hóa, đợi ngày hôm sau nữa 
mới thoát hóa ở cửa khác. Ba ngày như 
vậy nói mà không làm nên không còn 
ai tin nữa. Đến ngày thứ tư chăng có ai 
đi theo, Phố Hóa một mình đi ra ngoài 
thành phô, tự nằm vảo trong quan tài 
và đậy nắp lại, nhờ một người qua 
đường đóng đinh áo quan. Tìn tức 
chuyên đi, lập tức người trong thành 
phủ đồ ập tới rât đông. Họ đòi mở quan 
tài ra. Nắp quan tài mở ra thì không 
thây Phô Hóa trong ây nữa. Người ta 
chỉ nghe tiếng chuông rung trong hư 
không càng lúc càng xa. 


433 


-—-OUO--- 


Trong một buồi tham vấn chiêu, thiên 
sư khai thỊ: 
- Có lúc đoạt người không đoạt cảnh, 
có lúc đoạt cảnh không đoạt người, có 
lúc đoạt cả người cả cảnh, có lúc không 
đoạt người cũng không đoạt cảnh. 
Lúc bây giờ có một vị xuất gia hỏi: 
- Đoạt người không đoạt cảnh là sao? 
Thiên Sư đáp: 

Năng dậy gâm thêu đây mặt đất 

Hài nhị tóc rủ bạc như tơ. 
Hỏi tiếp: 
- Đoạt cảnh không đoạt người là sao? 
Thiên Sư đáp: 

Lệnh vua truyện khắp trong thiên hạ 

Biên thùy tướng sĩ khói mây tan. 
Hỏi: 


- Còn đoạt cả người cả cảnh là sao? 
Thiên Sư đáp: 
Hai quận Biện Phân không liên lạc 
Dân chúng một mình một cõi riêng. 
Hỏi: 
- Còn không đoạt người cũng không 
đoạt cảnh là sao? 
Thiên Sư đáp: 
Vua bước lên điện báu 
Ông già quê hát ca. 


---O0O--- 
LII - Dụ Hành 


Trong thời gian còn tu học với tổ 
Hoàng Bích, sự tu tập của thiên sư rất 
thuân nhất. VỊ thủ tọa có ý khen răng 
tuy thây thuộc về lớp sau nhưng thây 


435 


có những điểm đặc biệt. Thủ tọa hỏi: 
- Thây ở đây lâu chưa? 

Thiên sư đáp: 

- Được ba năm. 

Thây thủ tọa: 

- Đã từng được tham vân sư tô chưa? 
Thiên sư đáp: 

- Con chưa từng tham vẫn và cũng 
chắng biết tham vấn về đê tài gì. 
Thủ tọa bảo: 

- Tại sao thây không tới hỏi hòa 
thượng đường đầu “đại ý của Phật pháp 
là gì? 

Thiên sư liên tới hỏi tổ Hoàng Bích 
câu ấy. Hỏi chưa hết câu đã bị tô đánh. 
Thiên sư trở vê. Vị thủ tọa hỏi: 

- Sao? 

- Con chưa hỏi xong câu hỏi thì bị 


436 


đánh. Con không hiểu tại sao. 

- Vậy cứ tới hỏi lại lần thứ hai xem 
sao! 

Thiên sư tới hỏi lần thứ hai. Và cũng bị 
tô Hoàng Bích đánh. Như thê cho đến 
ba lân. 

Thiên sư trở về hỏi vị thủ tọa: 

- Cảm ơn Thủ tọa đã từ bị chỉ bảo cho 
con tới tham vẫn hòa thượng, nhưng ba 
lần con hỏi là ba lân con bị hòa thượng 
đánh. Con tự hận là vì có nhiêu chướng 
duyên nên không lãnh hội được ý chỉ 
sâu sắc của hòa thượng. Nay con xin 
1ã từ đi nơi khác. 

Thủ tọa nói: 

- Nếu thây đi thì nên tới từ giã hòa 
thượng trước khi đi. 

Thiên sư lạy rôi rút lui. VỊ thủ tọa tới 


hòa thượng thưa: 

- Cái thây còn trẻ tới tham vân ây có 
thể là một pháp khí tương lai đây, vậy 
khi thây ta tới từ giã xin hòa thượng 
dùng phương tiện đề tiếp độ thây ấy 
một chút. Trong tương lai thây ây có 
thể trở nên một cây đại thụ làm bóng 
mát cho rât nhiêu người trong thiên hạ. 
Khi thiên sư tới từ biệt tổ, tổ nói: 

- Con không nên đi đầu cả, chỉ nên đi 
tới thầy Đại Ngu ở đâu sông Cao An 
mà thôi. Thây Đại Ngu sẽ giúp con. 
Thiên sư liên đi tới Đại Ngu. Đại Ngu 
nói: 

- Thây từ đâu tới? 

Thiên sư nói: 

- Từ tu viện Hoàng Bích tới 
Đại Ngư: 


438 


- Hoàng Bích có nói øì không? 

Thiên sư: 

- Ba lân tôi tới hỏi vê đại ý Phật pháp, 
ba lân tôi bị đánh. Tôi không biết là tôi 
có lỗi hay không có lỗi. 

Đại Nơgu nói: 

- Hoàng Bích như một bà ngoại từ 
mẫn đã hết lòng hết sức giúp thây vượt 
qua những khó khăn, vậy mà thây lại 
còn nói có lỗi hay không có lỗi! 

Nghe thê, thiên sư đại ngộ. Thiên sư 
nÓI : 

- Thi ra Phật pháp của hòa thượng 
Hoàng Bích đâu có gì ghê gớm lắm 
đâu! 

Đại Nơgu nói: 

- Cái con quỷ đái dầm này, vừa than có 
lỗi không lỗi đó thì nay lại đám nói 


439 


Phật pháp của Hoàng Bích không có gì 
là phê ớm. Thây thây được cái gì, nói 
nehe xem, nói nghe xeml 

Thiên sư mới thụi vào hông Đại Ngu 
ba cái. Đại Ngu đây thiên sư ra, nói : 

- Thây của ông là Hoàng Bích, chuyện 
này chăng có dính líu gì đến tôi. 

Thiên sư liên từ giã Đại Ngu trở về "VỚI 
tổ Hoàng Bích. Thây thiên sư trở vê, 
Hoàng Bích nói: 

- Cái anh chàng này cứ đi đi về về như 
thế bao giờ mới châm dứt? 

Thiên sư nói: 

- Chỉ vì hòa thượng từ bi quá nên con 
phải trở vê. 

Làm lễ xong, thiên sư đứng hâu một 
bên. Hoàng Bích hỏi: 

- Đi đâu về thê? 


440 


- Mới đây theo lời dạy đây tình thương 
của hòa thượng, con đã đến tham vân 
Đại Ngu. Nay con mới vê. 

Hoàng Bích: 
- Đại Ngu có nói øi không?” 

Thiên sư liên kề lại đầu đuôi câu 
chuyện. Hoàng Bích nói: 

- Cái lão Đại Ngu kia, đợi khi có dịp 
nắm được lão, ta sẽ đánh cho lão một 
trận. 

Thiên sư liên nói: 

- Đâu có cân đợi làm øì, hòa thượng? 
Hãy tiếp nhận ngay bây giờ đi. 

Nói xong thiên sư liên thụi vào Hoàng 
Bích. Hoàng Bích la: 

- Cái thăng điên này, dám tới hang cọp 
vuôt râu hùm hả? 

Thiên sư bèn hét. Hoàng Bích nói: 


441 


- Thị giả đâu, dẫn thăng khùng này vào 
trong tăng đường ởi. 


-—-OO--- 


Sau này Quy Sơn có dịp kế lại chuyện 
này cho Ngưỡng Sơn và hỏi Ngưỡng 
Sơn: 

- Hỏi ấy Lâm Tê tiếp nhận năng lượng 
từ Đại Ngu hay từ Hoàng Bích? 
Ngưỡng Sơn nói: 
- Nếu không cỡi đầu cọp, thì làm sao 
vuôt được đuôi cọp? 

---OÖO--- 
Thiên sư đang trông tùng. Tổ Hoàng 
Bích hỏi: 
- Trong núi sâu trông tùng làm gì 
nhiêu thế? 
Thiên sư đáp: 


442 


- Trước là đề làm cảnh cho sơn môn, 
sau là đề làm tiêu chuẩn cho các thế hệ 
tương laI. 

Nói xong, thiên sư lây cuộc dộng 
xuống đât ba lân. 

Hoàng Bích nói: 

- Tuy là vậy nhưng thây cũng đã bị tôi 
cho ăn ba chục gậy rôi (là 1t) đây. 
Thiên sư lại dộng cuộc xuông đất ba 
lân nữa, rôi rên lên ư ử. Hoàng Bích 
nói: 

- Tông phong của ta đến thê hệ của 
ngươi sẽ được hưng thịnh lớn trên đời. 


-—-OO--- 


Sau này Quy Sơn lặp lại lời này hỏi 
Ngưỡng Sơn: 
- Lúc ây Hoàng Bích chỉ phó chúc cho 


443 


một mình Lâm Tế hay còn phó chúc 
cho aI khác? 

Ngưỡng Sơn: 

- Còn chứ, nhưng tại vì hòa thượng quả 
lớn tuôi rồi nên tôi không nói làm chi 
đó thôi. 

Quy Sơn nói: 

- Tuy vậy tôi cũng muôn biết, thây cứ 
nói xem. 

Ngưỡng Sơn: 

- Một người chỉ ngón tay về phương 
Nam, cả nước Ngô lẫn nước Việt đều 
tuân hành theo lệnh. Gặp gió lớn thì 
ngừng. (tiên đoán về hòa thượng Phong 
Huyệt) 


-—-OUO--- 


444 


Thiên sư một hôm đứng hâu thiên sư 
Đức Sơn. Đức Sơn nói: 

- Hôm nay tôi mỆt. 

Thiên sư nói: 

- Ông già này đang nói mơ øì đó? 
Đức Sơn liền đánh. Thiên sư lật đồ 
thiên sàng. Đức Sơn mới ngưng. 


-—-OO--- 


Thiên sư đang xới đất trong một buôi 
chấp tác toàn chúng, thì thây Tổ Hoàng 
Bích tới, liên chống cuộc đứng yên. 
Hoàng Bích hỏi: 

- Anh chàng này mệt rôi hả? 

Thiên sư nói: 

- Cuộc chưa nhắc lên mà mệt gì. 
Hoàng Bích liên đánh thiên sư một cái. 
Sư giật lẫy gậy của Hoàng Bích xô một 


445 


cái, Hoàng Bích ngã xuống. Tổ Hoàng 
Bích gọi: 

- Thây Duy Na, thây Duy Na, tới đỡ tôi 
dậy đi. 

Thây Duy Na tới gân nói: 

- Fại sao hòa thượng lại đề cho anh 
chàng điên này làm một điêu vô lễ như 
thê? 

Hoàng Bích đứng lên được rôi liên 
đánh thây Duy Na. Thiên sư thây thế 
dộng cuộc xuống đất và nói: 

- Ở các nơi khác thì người ta hỏa táng. 
Còn ở đây thì chỉ chôn sống. 


-—-OO--- 


Sau này Quy Sơn có dịp hỏi Ngưỡng 
Sơn: 


446 


-_ Fại sao Hoàng Bích lại đánh vị Duy 
Na? 
Ngưỡng Sơn: 
- Tên giặc thiệt thì đã chạy mất, còn 
người đuôi giặc lại bị ăn đòn. 

---OÖO--- 
Có một hôm ngôi ở tăng đường, thiên 
sư thây Tô Hoàng Bích đến, liên nhăm 
mắt lại. Hoàng Bích giả làm bộ sợ, đi. 
về phương trượng. Thiên sư đi theo về 
phương trượng lễ tạ. Lúc ây có thây thủ 
tọa đang đứng hâu bên tả Hoàng Bích. 
Hoàng Bích nói: 
- Thây này còn trẻ, nhưng là kẻ biết 
được vân đê. 
Thủ tọa nói: 
- Chân hòa thượng không chấm đất, mà 


hòa thượng lại ân chứng cho cái anh 
chàng trẻ này. 

Tổ Hoàng Bích lẫy tay tự vả vào miệng 
Tổ một cái. Thây thủ tọa nói: 

- Nếu hòa thượng biết thì không sao. 


-—-OO--- 


Thiên sư đang ngủ trong tăng đường. 
Hoàng Bích thây thế, lây 0ậy ØÕ vào 
thiên sảng một cải. Thiên sư ngửng đâu 
lên thây Hoàng Bích, liên nhắm mắt 
ngủ lại. Hoàng Bích lại gõ thêm một 
tiêng, rôi đi lên lầu trên. Thấy vị thủ 
tọa đang ngôi thiên, Hoàng Bích nói: 

- Lâu dưới, người trẻ đang ngôi thiên, 
tại sao trên này thây còn ngôi với vọng 
tưởng? 

Thủ tọa nói: 


448 
- Cái ông già này làm gì thế? 
Hoàng Bích gõ thêm một cái trên thiên 
sảng Tôi đi ra. 

---O0Q--- 


Sau này Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn cầu 
chuyện Hoàng Bích vào tăng đường ấy 
có nghĩa gì. Ngưỡng Sơn nói: 

- Một lá bài hai mặt. 


-—-OO--- 


Một hôm có buôi chấp tác của cả đại 
chúng, thiên sư đi sau. Tổ Hoàng Bích 
quay lại, thây thiên sư tay không, hỏi: 
- Cuốc để đâu? 

Thiên sư nói: 

- Có một người lây đi mất rôi. 


449 


Hoàng Bích nói: 

- Tới gân đây đề cùng đàm luận. 

Thiên sư đến gân. Đưa cuốc lên trời, 

Tổ nói: 

- Cái này đây trong thiên hạ không a1 

giật khỏi tay ta. 

Thiên sư liên giật lẫy cuộc của Hoàng 

Bích, đưa lên và nói: 

- Vậy tại sao bây giờ nó năm trong tay 

con đây? 

Hoàng Bích nói: 

- Hôm nay đã có rất nhiều người chấp 

tác rÔi. 

Nói xong liên trở về tăng viện. 
---OÖO--- 


Sau này Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: 
- Cây cuôc đang năm trong tay Hoàng 


450 


Bích tại sao lại vào tay Lâm Tế? 
Ngưỡng Sơn: 

- Giặc là tiêu nhân, nhưng nêu có trí, 
thì tiểu nhân có thể hơn người quân tử. 


-—-OO--- 


Thiên sư đem thư của Tô Hoàng Bích 
cho Quy Sơn. Lúc ây Ngưỡng Sơn làm 
tri khách. Tiếp thư, Ngưỡng Sơn hỏi: 

- Cái này là thư của Hoàng Bích, còn 
thư của người đưa thư đâu? 

Thiên sư liên thụi Ngưỡng Sơn một 
cái. Ngưỡng Sơn ôm lây Thiên sư, nói: 
- Sư anh biết được như thế là hay tôi, 
chúng ta hãy đừng đối đáp nữa. 

Và cả hai cùng đi tới Quy Sơn. Quy 
Sơn hỏi: 

- Học chúng của sư anh Hoàng Bích có 


được bao nhiêu vị? 

Thiên sư đáp: 

- Có bảy trăm vỊ. 

Quy Sơn: 

- lrong sô ấy ai là người dẫn dăt? 
Thiên sư: 

- Người ấy vừa mới trao thư cho thây 
đây. 

Rôi thiên sư hỏi: 

- Ở đây hòa thượng có bao nhiêu vị 
trong học chúng? 

Quy Sơn nói: 

- Một ngàn năm trăm vị. 

Thiên sư nói: 

- Nhiêu quá nhỉ! 

Quy Sơn nói: 

- Học chúng của sư anh Hoàng Bích ta 
cũng rât đông. 


452 


Thiên sư chào từ giã Quy Sơn. Ngưỡng 
Sơn đưa Thiên sư ra, nói: 

- Nếu mai này sư anh đi lên miên Bắc, 
sư anh sẽ có một chỗ cư trú. 

Thiên sư nói: 

- Sao có thể như thê được? 

Ngưỡng Sơn nói: 

- Cứ đi đi thì biết. Sau này sẽ có một 
người phụ tá cho sư anh, người này sẽ 
có đầu mà không có đuôi, có thỉ mà 
không có chung. 

Sau này thiên sư lên Trân Châu quả 
nhiên gặp Phố Hóa ở đây. Khi thiên sư 
xuất hiện làm việc hóa độ, thì có Phổ 
Hóa phụ tá. Chưa ở với Phố Hóa bao 
lâu thì Phố Hóa đã đi, toàn thân không 
còn lưu dấu vết. 


-—-OUO--- 


453 


Giữa mùa an cư kết hạ, thiên sư đến 
thăm Tô Hoàng Bích, thây Tô đang 
xem kinh. Thiên sư nói: 

- Lâu nay con cứ tưởng thây là một con 
người, ngờ đâu thây chỉ là một vị hòa 
thượng già, đậu đen ngậm đây miệng. 
Thiên sư ở lại vài hôm tôi tới từ giã Tô 
Hoàng Bích mà đi. TỔ nói : 

- Nhà ngươi bỏ an cư tới đây là đã phả 
hạ, mà tới đây rôi lại không ở cho hết 
hạ lại còn bỏ đi. 

Thiên sư nói: 

- Con chỉ tạm đến đây vài ngày để 
thăm thây thôi. 

Hoàng Bích liên đánh và đuôi đi. Đi 
được vài dặm đường, thiên sư bỗng có 
nghi vẫn về việc này, cho nên trở lại đề 
ở cho hết hạ. 


454 


Hết hạ rôi, một hôm thiên sư đến từ giã 
Tổ Hoàng Bích. Tổ hỏi: 

- Thây đi đâu? 

Thiên sư nói: 

- Nếu không phải đi Hà Nam thì đi Hà 
Bắc. 

Tổ liên đánh. Thiên sư nắm Tổ lại 
không cho Tổ đánh tiếp, rôi thụi Tổ 
một cái. Tổ cười lớn và gọi: 

- Thị giả, đem thiên trượng và kỷ án 
của sư ông Bách Trượng đến đây cho 
ta. 

Thiên sư nói: 

- Thị giả, đem lửa tới đây cho ta. 

Tổ Hoàng Bích nói: 

- Nói gì thì cứ nói, nhưng con hãy 
mang những thứ này theo với con. Sau 


455 
này con sẽ có thê ngồi trên lưỡi của 
thiên hạ cho xem. 

-—-O0Q--- 


Sau này, Quy Sơn có địp hỏi Ngưỡng 
Sơn: 

- Lâm Tế có hơi bât nghĩa với Hoàng 

Bích không? 

Ngưỡng Sơn nói: 

- Không. 

Quy Sơn nói: 

- Nghĩa là thê nào? 

Ngưỡng Sơn nói: 

- Biết ơn mới có thể đên ơn. 

Quy Sơn nói: 

- Từ xưa tới nay đã có trường hợp nào 
như thế chưa? 

Ngưỡng Sơn: 


456 


- Có chứ, nhưng chuyện đã xảy ra quá 
xưa rôi, mình không muôn nhắc đến. 
Quy Sơn: 

- Tuy nhiên tôi vẫn muốn nghe. Nói đi. 
Ngưỡng Sơn: 

- Trong hội Lăng Nghiêm, thây A Nan 
tán thán Bụt: “Đem hết thân tâm này ra 
đề cứu độ chúng sinh trong các cõi 
nhiêu như vi trần thì mới gọi là báo đáp 
được ân đức của Bụt°. Đó chăng phải 
là báo ân sao? 

Quy Sơn nói: 

- Đúng vậy! Đúng vậy! Cái thây của 
mình ngang băng cái thấy của thây làm 
cho mình chỉ có được một nửa uy đức 
tâm linh của thây. Cái thây của mình 
nếu hơn cái thấy của thây thì mình mới 
xứng đáng là sự tiếp nôi của thây. 


457 


-—-OO--- 


Thiên sư đến thăm tháp của Tô Bô Đề 
Đạt Ma. VỊ tháp chủ hỏi: 

- Hòa thượng lễ Bụt trước hay lễ Tổ 
trước? 

Thiên sư đáp: 

- Tôi không lễ Bụt mà cũng không lễ 
Tô. 

Tháp chủ: 

-_ Bụt và Tổ có oán cừu gì với hòa 
thượng mà hòa thượng không lễ? 
Thiên sư liên phất tay áo ra đi. 


-—-OO--- 


Trong một chuyến hành cước, thiên sư 
ché đạo tràng của thiên sư Long 
Quang. Khi Long Quang lên pháp 


458 


đường, thiên sư ra hỏi: 

- Không đưa mũi giáo ra, làm sao để 

chiến thắng? 

Long Quang cứ ngôi yên. Thiên sư nói: 

- Làm kẻ thiện tri thức lớn mà không 

thi triên phương tiện quyên xảo øì hết 

sao ? 

Long Quang trừng mắt nhìn thiên sư, 

nói: 

- Hừ! 

Thiên sư lấy tay chỉ Long Quang và 

nói: 

- Ông già này hôm nay thua cuộc rôi! 
---OÖO--- 


Thiên sư đên Tam Phong. Hòa thượng 
Bình hỏi: 
- Từ đâu tới? 


459 


- Từ đạo tràng Hoàng Bích. 
Bình nói: 
- Hoàng Bích có nói øì không? 
Thiên sư nói: 
Hôm qua trâu vàng lâm khốn đốn 
Đến nay chửa thấy vết chân nảo. 
Bình nói: 
Gió thu lông sáo ngọc 
AI chính kẻ tri âm? 
Thiên sư: 
Vạn trùng quan san đà vượt thâu 
Mà không ở lại chôn trời xanh. 
Bình: 
- Câu hỏi của thây hơi cao đây. 
Thiên sư: 
Rồng sinh ra Kim phụng 
Phá vỡ trời lưu ly. 
Bình: 


460 


- Thôi ngôi xuông uống trà đi. 
Rôi hỏi: 

- Mây hôm trước đây, thây ở đâu? 
Thiên sư: 

- Tôi ở đạo tràng Long Quang. 
Bình: 

- Long Quang gân đây ra sao? 
Thiên sư liên bỏ đi ra. 


-—-OO--- 


Thiên sư đến viêng đạo tràng của thiên 
sư Đạo Từ. Đạo Từ đang ngôi trong 
phương trượng. Thiên sư hỏi: 
- Ngôi yên trong thất thì thê nào? 
Tử đáp: 
Xanh xanh tùng đứng ngàn đông lạnh 
Tay già hoa nở vạn miên xuân 
Thiên sư: 


Viên trí xưa nay từng siêu việt 

Ba non mở được vạn trùng quan. 
Từ bèn hét. Thiên sư cũng hét. Từ hỏi: 
- Thê nào? 
Thiên sư phất tay áo bỏ ra. 


-—-OUO--- 


Thiên sư đên Nhượng Châu, gặp thiên 
sư Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm giả bộ 
dựa trên chiếc gậy để ngủ. Thiên sư 
nói: 

- Hòa thượng, ngủ làm gì? 

Nghiêm nói: 

- Vị thiên khách này không giỗng 
những vị thiên khách khác. 

Thiên sư nói: 

- Thị giả! Đem trả lại mời hòa thượng. 
Thiên sư Hoa Nghiêm mới gọi thây 


462 


Duy Na tới, dặn: 
- Sặp cho vị thượng tọa này ngôi ở ghê 
thứ ba. 


-—-OUO--- 


Thiên sư đến thăm thiên sư Túy Phong. 
Túy Phong hỏi: 

- Thây từ đâu tới? 

- Từ đạo tràng Hoàng Bích tới. 

- Hoàng Bích có nói câu gì đề khai thị 
cho người ta không? 

- Hoàng Bích không nói câu øì cả. 

- Tại sao lại không được? 

- Dù có nói thì cũng không lặp lại 
được. 

Túy Phong nói: 

- Cứ thử lặp lại xem. 


463 
Thiên sư nói: 
- Một mũi tên bay vào trời Tây. 
--O0Q--- 


Thiên sư đến thăm thiên sư Tượng 
Điện, hỏi: 

- Không phải phàm mà cũng không 
phải thánh, thây thấy sao nói liên đi. 
Tượng Điện nói: 

- Ông thây già này chỉ như thê này 
thôi. 

Thiên sư liền hét và nói: 

- Một bọn trọc đầu đông đảo tới đây để 
mong tìm được cái chén bát nào? 


-—-OO--- 


Thiên sư đến thăm thiền sư Minh Hóa. 
Minh Hóa hỏi: 
- ĐI đi tới tới hoài như thê để làm cái 


464 


ơ]? 

Thiên sư nói: 

- Chỉ để cho mòn đôi dép cỏ. 

Minh Hóa hỏi: 

- Cuỗi cùng để làm gì? 

Thiên sư nói: 

- Ông già này chắng biết thê nảo là trò 
chuyện cả sao? 


-—-OO--- 


Thiên sư đi thăm thiên sư Phụng Lâm, 
nửa đường gặp một bà già. Bà hỏi: 

- Thây đi đâu? 

Thiên sư: 

- Tôi đi thăm Phụng Lâm. 

Bà nói: 

- Lúc này Phụng Lâm không có nhà. 
Thiên sư: 


- Thế Phụng Lâm đi đâu? 

Bà già bước đi. Thiên sư gọi: 

- Này bà. 

Bà quay đâu lại, thì bị thiên sư đánh. 


-—-OO--- 


Thiên sư tới Phụng Lâm. Phụng Lâm 
hỏi: 
- Tôi có chuyện muốn hỏi. Được 
không? 
Thiên sư nói: 
- Làm sao xẻ thịt gây vết thương? 
Lâm: 

Biên lặng trăng không bóng 

Cá đớp vì tự mê 
Thiên sư: 

Trăng biên đã không bóng 

Cá lội làm sao mê? 


465 


466 


Lâm: 
Thây gió biết sóng dậy 
Nhìn nước biết buôm xuôi 
Thiên sư: 
Một vâng chiếu rọi non sông lĩnh 
Cười lên một tiêng đất trời kinh 
Lâm: 
Muốn đem ba tâc soi trời đất 
Đôi cơ một cú nói lên xem 
Thiên sư: 
Gặp người kiếm khách nên trình kiêm 
Chăng phải người thơ chăng tặng thơ 
Nghe như thế, Phụng Lâm mới thôi. 
Thiên sư lúc ấy lại nói một bài kệ tụng: 
Đạo lớn đại đồng 
Đừng ngó tây đông 
Lửa đá không kỊp 
Chớp lòe chăng thông. 


-—-OO--- 


(Sau này) Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: 

- “Lửa đá không kịp, chớp lòe chăng 
thông”, xưa nay các bậc thánh tăng lây 
øì để giúp người? 
Ngưỡng Sơn: 

- Thây nghĩ sao? 

Quy Sơn: 

- Chỉ có ngôn thuyết, không có ý nghĩa 
øì thật. 
Ngưỡng Sơn nói: 

- Không phải thế đâu! 

Quy Sơn: 

- Vậy thì thây hiêu thê nào? 
Ngưỡng Sơn nói: 

- Chính thức thì một cây kim không lọt 
vào được. Tư riêng thì xe ngựa đều có 
thể chạy qua. 


468 


-—-OUO--- 


Thiên sư đến thăm thiên sư Kim Ngưu. 
Trông thấy thiên sư, Kim Ngưu đưa 
ngang cây gậy ngôi xốm chặn đường 
vào cửa. Thiên sư lây gậy đập xuông 
ba cái và đi vào trong pháp đường, 
ngôi vào ghê thứ nhất. Kim Ngưu vào 
thây thế hỏi: 

- Thói thường thì khi chủ khách gặp 
nhau, mỗi người đêu thực tập uy nghi. 
Thượng tọa từ đầu tới mà hành xử vô 
lễ như thế? 

Thiên sư nói: 

- Hòa thượng đang nói cái gì thế? 

Kim Ngưu sắp mở miệng thì bị thiên 
sư đánh một cái. Kim Ngưu giả bộ ngã 
xuống. Thiên sư lại đánh thêm một cái 


469 


nữa. Ngưu nói: 
- Hôm nay tôi không gặp may. 


-—-OO--- 


Sau này Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: 

- Trong hai vị tôn túc ây có aI thăng a1 
bại không? 

Ngưỡng Sơn nói: 

- Thăng thì thắng hết, bại thì bại hết. 


-—-OOO--- 


Lúc sắp thoát hóa, thiên sư ngôi trên 
đơn và nói: 

- Sau khi tôi chết, đừng để cho chánh 
pháp nhãn tạng của tôi bị tiêu diệt, 
nehe không. 

Thây Tam Thánh bước ra thưa: 

- Chúng con sẽ không dám làm cho 
chánh pháp nhãn tạng của thây tiêu diệt 


470 


đâu. 

Thiên sư hỏi: 

- Thế thì sau này có người đến hỏi 
thây, thây sẽ trả lời người ây làm sao? 
Tam Thánh liên hét. 

Thiên sư nói: 

- Có ai ngờ răng chính con lừa mù này 
sẽ làm cho chánh pháp nhãn tạng của 
tôi bị tiêu diệt hay không? 

Nói xong, ngôi đoan nghiêm mà thị 
tịch. 


Thiên sư tên húy là Nghĩa Huyễn, họ 
Hình, người Nam Hoa thuộc quận Tào 
Châu. Hỏi còn nhỏ đã thông minh khác 
thường. Lớn lên nỗi tiếng là có hiếu. 
Sau khi xuất g1a rôi thọ Giới Lớn, 
được cư trú tại học viện, có dịp học hỏi 


và nghiên cứu giới luật, và bác lãm về 
Kinh Luận. Nhưng một hôm sư than 
thở: “Tất cả những thứ này đêu là 
phương thuôc độ đời, không phải là 
tinh hoa được truyện lại từ ngoài kinh 
và giáo (giáo ngoại biệt truyền). Liên 
khoác ảo du phương, ban đầu tới học 
với thiên sư Hoàng Bích. Sau đó lại đi 
vết kiên thiên sư Đại Ngu. Những cơ 
duyên và ngữ cú này đêu có ghi chép ở 
phân hành lục. Sau khi được thiên sư 
Hoàng Bích ân chứng, thiên sư liên tìm 
lên Hà Bắc, cư ngụ tại vùng Đông Nam 
thành Trân Châu, tiếp cận bờ sông Hô 
Đà, trụ trì tại một thiền viện nhỏ. Tên 
Lâm Tế là do cuộc đất mà được đặt ra. 
Lúc bấy giờ thiên sư Phố Hóa đã có 
mặt ở đây rôi, khùng khùng điên điên 


472 


trong nhân gian, là thánh hay phàm 
chắng ai biết được. Thiên sư tới đó thì 
trước hết phụ tá cho Phố Hóa. Khi sự 
nghiệp hóa độ của thiền sư bắt đầu 
hưng thịnh thì Phô Hóa thoát hóa toàn 
thân, rất phù hợp với lời tiên đoán của 
thiên sư Ngưỡng Sơn vệ sự xuất hiện 
của một “Tiểu Thích Ca'. Gặp thời 
chiến tranh, thiên sư liên bỏ nơi ấy ra 
đi. Quan Thái Ủy Mạc Quân Hòa biến 
ngôi nhà trong thành của mình thành ra 
một ngôi chùa cũng lấy tên là chùa 
Lâm Tế và mời thiền sư đến cư trú ở 
đây. 

Sau đó thiên sư phât áo đi về phương 
Nam tới phủ Hà Bắc. Quan Thường 
Thị họ Vương là phủ chủ đã tôn kính 


473 


tiếp mời thiên sư như một vị đạo sư 
của minh. 


Ở đây không lâu, thiên sư về chùa 
Hưng Hóa ở phủ Đại Danh và ở tại 
tăng đường phía Đông. Một hôm, 
không bệnh tật gì, thiên sư vén áo ngôi 
vên, nói chuyện với đệ tử là Tam 
Thánh vài câu, rôi im lặng qua đời. Đó 
là ngày mông mười tháng giêng năm 
Định Hợi, niên hiệu Hàm Thông thứ 
tám đời Đường. Môn đô đem toàn thân 
thiên sư nhập tháp ở phía Tây Bắc phủ 
Đại Danh. Vua sắc ban cho thiên sư tên 
thụy là Tuệ Chiếu Thiên Sư, tháp hiệu 
là Trừng Linh. 


Nay chắp tay cúi đầu h1 lạt đại 
lược. Tiểu sư nồi dòng pháp là Bảo 


474 


Thọ_ ở Trần Châu hiệu là Diên 
Chiêu, kính ghi chép. 


-—-OO--- 
HET 


